BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 


NGUYEN THỊ HONG YEN 


QUYEN TÀI PHAN CUA QUOC GIA TREN BIEN - NHUNG VAN DE 
LY LUAN VA THUC TIEN 


LUAN AN TIEN SY LUAT HOC 


Hà Nội, 2017 








BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 


NGUYEN THỊ HONG YEN 


QUYEN TAI PHAN CUA QUOC GIA TREN BIEN — NHUNG VAN DE 
LY LUAN VA THUC TIEN 


Chuyên ngành: Luật quốc tế 


Má sé: 62 38 01 08 


LUAN AN TIEN SY LUAT HOC 


Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Doan Năng 


2. TS. Nguyễn Toàn Thắng 


Hà Nội, 2017 








LỜI CAM ĐOAN 


Tôi xin cam đoan đáy là công trình nghiên cứu khoa 
học của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung 
thực. Những phân tích, kết luận khoa học của luận dn chưa 


từng được ai công bó trong bát kỳ công trình nào khác. 


TÁC GIÁ LUẬN ÁN 


Nguyễn Thị Hồng Yến 


LỜI CẢM ƠN 


Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đổi với 
PGS.TS. Đoàn Năng — người hướng dan khoa học 1 và TS. 
Nguyễn Toàn Thắng - người hướng dẫn khoa học 2 đã tận 
tình chỉ bảo trong quá trình tác giả thực hiện luận án. Tác 
giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thay, cô, 
anh, chị, bạn bè, đồng nghiệp và gia dinh đã động viên, 
khuyến khích, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quỷ bau để tác giả 


hoàn thành bản luận án này. 


TÁC GIÁ LUẬN ÁN 


Nguyễn Thị Hồng Yến 


DANH MỤC CÁC TU VIET TAT TRONG LUẬN ÁN 


















































Stt | Từ viết tat Từ viết day đủ Nghĩa tiếng Việt của từ viết 
tắt 
1 | BLHS 2015 | Bộ luật hình sự năm 2015, 
sửa đổi bó sung năm 2017 
2 |CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
CSBVN Cảnh sát bién Việt Nam 
4 |ICJ International Court of Justice | Tòa án Công lý quốc tế của 
Liên hợp quốc 
5 |ILC International Law Ủy ban pháp luật quốc té của 
Commission Lién hop quéc 
6 | ITLOS International Tribunal Law of | Tòa án Luật bién quốc tế 
the Sea 
7 |IUU Fishing | illegal, unreported and Hoạt động đánh bắt cá bat hợp 
unregulated fishing pháp. không có báo cáo và 
không được quản lý 
8 |LBVN Luật bién Việt Nam 2012 
9 | MCA The Convention on the Cóng uóc vé phán dinh các 
Determination of the Minimal | điều kiện tối thiểu cho việc 
Conditions for Access and tiép cán và khai thác các 
Exploitation of Marine nguón tài nguyén bién 
Resources 
10 | NCKHB Nghiên cứu khoa học bién 
II |PCA The Permanent Court Tòa Trọng Tài thường trực 
of Arbitration 
12 | PCIJ Permanent Court of Tòa thường trực công lý quốc 
International Justice tế của Liên hợp quốc 
13 | SRFC The Sub-Regional Fisheries | Ủy ban thủy sản tiêu vùng 
Commission 
14 | UNCLOS United Nations Convention Công ước của Liên hợp quốc 








on the Law of the Sea 





về Luật biên 








DANH MỤC CÁC BANG, BIEU, SƠ DO TRONG LUẬN AN 











STT TEN BANG, BIÉU VÀ SO DO SO TRANG 
1 | Sơ đồ 1: Các vùng bién theo quy định của UNCLOS 54 
2 Biểu đồ 1: Hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát bién 112 


Việt Nam giai đoạn 2008 -2016 








3 | Biểu đồ 2: Tình hình kiểm tra, kiểm soát và xử phat vi pham 113 


hành chính của Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2008-2016 














MỤC LỤC 


MO DA Unosson ennie 02au314006sia62iAd000allssbsessdaiSaidksdjosioililsigiee 1 
CHUONG 1. TONG QUAN VE TINH HÌNH NGHIÊN CỨU LIEN QUAN DEN DE 
TA asec eg Sanat A CE CI sac a RU D ID ELM ea 7 
1.1. ĐÁNH GIÁ NHÜNG KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU DÀ ĐƯỢC CÔNG BÓ 
LIÊN QUAN DEN DE TÀI sace disti seo et ietita uei UE ps eeu 7 


1.1.2. Đánh giá các kết quả nghiên cứu liên quan đến nội dung các nguyên tắc xác định 
quyên tài phán của quốc gia trên biỂn..............................2--¿£©VV222£+2EEEEE2EEEEEEE2EEE2A22222222eerrrk 12 
1.1.3. Đánh giá các kết quả nghiên cứu liên quan đến cơ sở xác định quyền tài phán của 
quốc gia trên biỂn.............................--22£-©EV22£+2EEEEEEEEEEEEE122211111227111111277111127711111200111...0111ec..cee 13 
1.1.4. Đánh giá các kết quả nghiên cứu liên quan đến nội dung quyên tài phán của quốc gia 


trên biển đối với các lĩnh vực: đi lại của tàu thuyền; thăm dò, khai thác và quản lý tài 


nguyên thiên nhiên; nghiên cứu khoa học bién... 14 
1.2. BINH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CUA LUẬN ÁN.................................--.2---- << 19 
10/1716 1 LEET o tirs d dec DPI C D UC UE 19 
1.2.2. VÈ pháp vate ty oa NER EE NEM E PSU 19 
Pe 22101 dans chinh cua LS dtes ee eret ehe se bielec bita ete etie ebbe ie 20 
Tieu ECC Chiong T. necne ie man rab ptem dum de Id 23 
CHƯƠNG 2. MOT SÓ VÁN ĐÈ LY LUẬN CHUNG VÉ QUYÈN TÀI 
PHÁN CUA QUOC GIA TREN BIỂN..................... eene nennen rente 23 
2.1. KHÁI NIỆM, SU HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN NOI DUNG QUYÈN TÀI 
PHÁN CUA QUOC GIA TRONG LUẬT BIEN QUOC TT É.................................-- 2 sees 23 
2.1.1. Khái niệm quyền tài phán của quốc gia trên biễn............................- 2-2222 23 
2.1.2. Sự hình thành và phát triển nội dung quyên tài phán của quốc gia trong Luật bién 
DOCE 1n... tatpatauf aue aret tained euh ceu Nn edis manta cet 30 
22 CÁC NGUYÊN TÁC XÁC BINH QUYÈN TÀI PHÁN CỦA QUỐC GIA TRÉN 
BIEN s2 euontatit inim iH eco a n UAR Ite pU HE 38 
2.2.1. Nguyên tác quyên tài phán theo lãnh thô ................s 38 
2.2.2. Nguyên tắc quyên tài phán theo quốc tịch ...........................----¿¿2222E+zz+222sczzzrrx 38 
2.2.3. Nguyên tắc quyên tài phán phó quát... 44 
2.2.4. Thứ tự ưu tiên áp dụng các nguyên tắc trong xác định quyên tài phán của quốc gia 
tiên Dien x1 x21A0 1100625102000 at aos aes eat DO Dah D allan Ih aD 46 
2.3. XUNG DOT VA GIAI QUYET XUNG DOT QUYEN TAI PHAN CUA CAC 
QUOC GIA TREN BIEN 2: nau mandame imas dadas aad nad. 47 


2.3.1. Co sở và các trường hợp phát sinh xung đột quyền tài phán của quốc gia trên bién.47 


2.3.2. Hướng giải quyết xung đột về quyền tài phán giữa các quốc gia trên bién ................ 51 


Tiểu két C lis 2 - sasssas6sastt9e2i6ifleoauaiQde8s832iRl00i8iu6a0xsgsgiitfnsssssoagesdl 53 
CHUONG 3. PHAP LUAT QUOC TE VE QUYEN TÀI PHÁN CUA QUOC GIA 
TREN BIEN, THUC TIEN THI HANH TAI MOT SO NUOC TREN THE GIOI VA 


KINH NGHIỆM ĐÓI VỚI VIET NAM\...cssscssssssssssssssssssssssescsssssssccesessnssssesssssssscesssnssseseessens 54 
3.1. PHÁP LUAT QUOC TE VE QUYÈN TÀI PHAN CUA QUOC GIA TREN 
BIEN xa usan MR nM UM M AME 54 
3.1.1. Quyén tài phán dói vói hoat dóng di lai cüa tàu thuyén nuóc ngoài trong các vüng 
bién thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven bién... 54 
3.1.2. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên trong các vùng biển của quốc gia ven bién... 65 
3.1.3. Quyền tài phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa học bién trong các vùng bién của 
TAE T oe ST TS. 7ã... cố 7 
3.2. THỰC TIEN THI HANH QUYÈN TÀI PHÁN TREN BIEN CUA MOT SO 
NƯỚC TREN THÉ GIỚI VÀ KINH NGHIEM DOI VỚI VIET NAM..................... 82 
3.2.1. Thực tiễn thi hành quyên tai phán trên bién của một số nước trên thé giới................. 83 
3.2.2. Kinh nghiệm đối với Việt Nam ............. eee tette titia 90 
CHƯƠNG 4. PHÁP LUẬT VÀ THUC TIEN THI HANH QUYEN TÀI PHAN TREN 
CAC VUNG BIEN CUA VIỆT NAM - THUC TRANG VA GIẢI PHÁP..................... 95 
4.1. KHÁI QUAT SỰ HÌNH THÀNH VA PHÁT TRIEN CÁC QUY ĐỊNH VE 
THỰC THI QUYÈN TÀI PHAN CUA VIỆT NAM TREN CAC VUNG BIÊN .......95 
4.1.1. Giai đoạn trước năm 1945 ............ eese ee eee etienne teinte tatnen teta senes ein tata eie een eaae 95 
4.1.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 ..cceccccssssssessscsssssssesssssssssssesssesssssssesesssssssseseeesssssees 96 
4.1.3. Giai đoan tùr 1975 106nfri/2 4221181784 imum Aena DA CU cde UNI A URDU ARR UR QURUR UR TA Tr 97 
4.2. QUYEN TÀI PHÁN DOI VỚI HOAT ĐỘNG ĐI LAI CUA TAU THUYỀN 
NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC VUNG BIEN CUA VIỆT NAM.................................. 101 
4.2.1. Quyền tải phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong nội thủy của 
OV TOU INIA: ena utm orc M ner fae DỤC AM cM AM LAN uM rcu DỤ LAN ot a eae Dục thiêu 102 
4.2.2. Quyên tài phán đối với hoạt động đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài 
trong Tan Bar VIeE NOH a ces ete NAM RD ta ett at DL E ct, 105 


4.2.3. Quyén tài phán dói vói hoat dóng di lai cüa tàu thuyén nuóc ngoài trong các vüng 
bién thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam............. seen tntttttetetttt 106 
4.2.4. Các biện pháp xử lý đối với tàu nước ngoài vi phạm hoạt động đi lại trong các vùng 
bieneua Viet Nam cesta cate ohne ae eat Mic ft lai adu eal re Đo 107 
4.2.5. Đánh giá thực tiễn thi hành quyên tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền 


nước ngoài trong các vùng biển Việt Nam...............................-----+-©©c22++EEEEA.2EEEEE2A2.2222A.2. re. 111 


4.3. QUYEN TAI PHÁN DOI VỚI HOẠT ĐỘNG THAM DO, KHAI THÁC VA 
QUAN LY TAI NGUYEN THIEN NHIEN TRONG CAC VUNG BIEN VIET NAM 


4.3.1. Quyên tài phán đối với hoạt động thám do, khai thác và quan lý tài nguyên sinh vật 
trong các vùng biên cùa Viêt NATH129vvvvø9osusu020004863000/0200009004900a4340 119 
4.3.2. Quyên tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác va quan lý tài nguyên phi sinh 
vật trong các vùng bién của Việt Nam............................-- ¿+ ©E++22++2EE++EE1EEE215221222132222E21.e re 122 
4.3.3. Đánh giá thực tiễn thi hành quyền tài phán của Việt Nam đối với hoạt động thăm dò, 
khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong các vùng biển...........................--------- 125 
4.4. QUYEN TAI PHÁN DOI VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HOC 
BIEN DO TAU THUYÈN NƯỚC NGOÀI TIEN HANH TRONG CÁC VUNG BIEN 


CUA VIET NAM oosscssssssssssssssssscssssssscsssssnsscssssnnecscsssssssesssssecscsssssscesssnssssesssnssseseensessesenssssessesees 129 
4.4.1. Yêu cau chung đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong các vùng biển của Việt 
ly Fia Pm T Tr m m T I 129 


4.42. Thực trạng cáp phép và thi hành quyền tài phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa 
học bién do tàu thuyền nước ngoài tién hành trong các vùng bién Việt Nam..................... 133 

4.5. QUAN DIEM, YÊU CAU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 
CAO HIỆU QUÁ THUC THI QUYEN TÀI PHÁN TREN BIEN CUA VIỆT NAM 


4.5.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vé hoàn thiện pháp luật và tăng 


cường hiệu quả thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển trong giai 


doan HIe aeterne eret oerte dedo adt eee eben deutet 136 
4.5.2. Yêu cầu, mục đích của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp 
luật của Việt Nam trên các vùng DS eenst a an0002 14) 139 

4.5.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài 
phán của Việt Nam trên các vùng bién... e 142 

Niên két Chiong d^. se xa tuno m humana sun arab ME 152 
KÉT LUÅN CHUNG c2 2622600000666 a ee ate ce 153 


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BÓ LIÊN QUAN ĐÉN LUẬN ÁN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 


1. Lý do lựa chọn đề tài | 
| Chiém hon 2/3 diện tích bé mặt trái đt, từ bao đời nay, biển và dai duong đã trở. 
thành cái nôi cho sự sống của toàn nhân loại. Từ thời xa xưa, con người đã biết tìm | 
| đến bién vừa nhu một môi trường thiên nhiên lý tưởng cho những nén văn minh vi đại, | 
| vira như kho tài nguyên thiên nhiên vô giá đáp ứng cho những nhu cầu vat chát, xã hôĝi 
‘không ngừng của mình. Với những nguồn lợi to lớn do biển cả và đại dương mang lai 
cho sự phón thịnh về kinh tế - xã hội và an ninh - chính trị, hầu hết các quốc gia trên. 
thé giới (đặc biệt là các quốc gia có bién) đều có ít nhiều “tham vọng” muốn khẳng | 
định chủ quyền, quyền chủ quyền của minh trên các vùng bién, một trong những nội | 
| dung của các quyền này chính là việc thiết lập và thi hành quyền tài phán của quốc gia | 
| trén bién. | 
| Trong những nắm gần đây, tranh chấp giữa các quốc gia liên quan đến việc xác | 
| lập chủ quyền, quyền chủ quyền đối với các vùng bién ngày càng trở nén căng thăng | 
| tai nhiéu khu vuc khác nhau trén thé giói. Nhüng tranh cháp, xung dót và hành vi vi | 
| phạm trên các vùng biển xuất hiện ngày càng nhiều, đe dọa đến sự 6n định, hòa bình | 
| và quan hé hợp tác giữa các quốc gia. Một trong những nguyên nhân làm cho các tranh | 
‘cháp này dậy sóng, ngoài mục đích chính trị còn có những ảnh hưởng rất lớn từ 
phuong diện pháp lý, đó có thể là sự chồng chéo về chủ quyển, quyền chủ quyền hay | 
| quyền tài phán trong những khu vực bién chóng lán cần phân dinh; hay là sự chua rõ | 
rằng trong các quy định nhằm phân định quyên tài phán giữa các quốc gia...Chính vì | 
vay, việc nghiên cứu một cách tổng thé, chuyên sâu về quyền tài phán và việc thực thi | 
| quyén tài phán cua quóc gia trén bién nói chung và Viét Nam nói riéng rất cần thiết vi | 
| những ly do sau day: | 
`- Thứ nhất, việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tài 
phán của quốc gia trên biển năm trong lộ trình chung liên quan đến van dé bảo vệ biên | 
| giới quốc gia mà Đảng và Nhà nước ta dà dé ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày | 
| 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dung và hoàn thiện hệ thống pháp luật | 
| Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. | 
| - Thit hai, cüng có thém co só lý luận và pháp lý cho việc báo vệ chủ quyên, | 
quyén chủ quyên và quyền tài phán hợp pháp của các quốc gia nói chung và Việt Nam | 
| nói riêng ở trên các vùng bién. Thời gian gần đây, hiện tượng tàu thuyền mang quốc | 
tịch nước ngoài tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển của Việt. 
| Nam khá phó biến, gây ảnh hưởng nghiêm trong đến các quyền chủ quyên, quyền tài | 
phán và loi ích trén bién cüa Viét Nam; de doa hóa binh, an ninh, ón dinh và chủ. 


| quyền của Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh tranh chap biển Đông giữa Việt Nam va | 





| các nước đang ngày càng căng thang thì việc củng cô chu quyên, quyên chủ quyền và | 


quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển là thực sự cần thiết nhằm bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo của quốc gia, đồng thời giữ gìn và duy trì trật tự pháp lý quốc tế đã 
được thiết lập theo quy định của pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp 
quốc về Luật biển năm 1982 (sau đây viết tắt là UNCLOS). 

Thứ ba, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng chấp 
pháp là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyên tài 
phán của quốc gia; đồng thời phù hợp với xu thế củng có lực lượng chung của các 
quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ tư, một số quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài phán trên 
bién của Việt Nam thời gian qua còn những bát cập đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu 
hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật bién Việt Nam liên quan đến nội dung quyên tài 
phán và việc thực thi quyên tài phán của Việt Nam trên các vùng bién. 

Từ những yêu cầu, đòi hỏi đó của thực tiễn, với mong muốn có những đóng góp 
nhất định trong việc hoàn thiện hơn nữa pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài phán 
của Việt Nam trên các vùng bién, nghiên cứu sinh đã chọn dé tài: “Quyên tài phán của 
quốc gia trên bién — những vấn dé lý luận và thực tiên” dé làm luận án tién sỹ chuyên 
ngành luật quốc tế. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những van dé lý luận và thực tiễn 
về quyên tài phán quốc gia trên bién, từ đó làm tiền dé cho việc nghiên cứu các quy 
định của pháp luật về quyền tài phán của quốc gia trên biển nói chung: nghiên cứu 
thực trạng pháp luật Việt Nam về quyên tài phán của quốc gia trên các vùng bién, qua 
đó đánh giá những thành tựu, đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức mà Việt 
Nam cần phải giải quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp tong thể nhằm hoàn 
thiện pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên 
các vùng bién trong thời gian tới. 

Với mục đích trên, luận án sẽ bám sát vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Phân tích và làm sâu sắc hơn định nghĩa về quyền tài phán của quốc gia trên 
biển, các nguyên tắc xác định quyên tài phán của quốc gia và van đề xung đột quyền 
tài phán quốc gia trên bién. 

- Phân tích và đánh giá quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước về thi 
hành quyên tài phán của quốc gia trên bién, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam. 

- Nghiên cứu tong quan các chủ trương, chính sách của Đảng va Nhà nước cũng nhu 
các yêu cau hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi quyền tài phán trên biển của 
Việt Nam, từ đó làm cơ sở dé đề xuất các giải pháp cụ thể, hợp lý. 

- Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 
thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién. 


2 


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án bao gồm các van dé cụ thé sau: 

- Các quan điểm về quyên tài phán quốc gia trên bién; lịch sử hinh thành và phát 
triển của nội dung quyên tài phán của quốc gia trên bién trong hệ thống pháp luật bién 
quốc tế; 

- Nội dung các nguyên tác xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién; thứ tự 
ưu tiên áp dung các nguyên tắc nhằm han ché tình trạng xung đột quyền tài phán giữa 
các quốc gia; 

- Các trường hợp xung đột quyền tài phán và hướng xử lý trong trường hợp phát 
sinh xung đội; 

- Các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và Việt Nam về 
quyền tài phán của quốc gia trong một số lĩnh vực như: hoạt động đi lại của tàu 
thuyền; thăm dò, khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; nghiên cứu 
khoa học bién... 

- Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi quyền 
tài phán của Việt Nam trên các vùng bién. 

Quyền tài phán là một van đề rộng trong luật bién quốc tế, chính vì vậy ở phạm 
vi nghiên cứu của Luận án, với yêu cầu về dung lượng, đồng thời mong muốn làm sâu 
sắc hơn các quy định có liên quan, Luận án sẽ tập trung làm sáng tỏ các quy định trong 
pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyên tài phán của quốc gia trong ba lĩnh 
vực cụ thé là: quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền, quyên tài phán 
đối với việc khai thác, thăm dò, quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và quyên tài 
phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển. 

Ngoài ra, liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu, trong khuôn khó giới 
hạn cho phép, Luận án cũng sẽ giới hạn đối tượng nghiên cứu chủ yếu là tàu thuyền 
của nước ngoài khi hoạt động trong các vùng bién thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền 
và quyên tài phán của quốc gia ven bién. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề thực hiện những mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, Luận án được 
tiếp cận theo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lénin. Đối với từng nội dung cụ 
thể, Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau như: phương 
pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp 
phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh luật học, kết hợp nghiên cứu lý 
luận với thực tiễn dé đưa ra các giải pháp cu thé và khả thi. 

- Phương pháp phân tích, thống kê, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn là 
phương pháp chủ đạo được sử dụng trong hầu hết các chương, đặc biệt là chương 3 và 
chương 4 nhằm làm rõ nội dung của các quy định trong UNCLOS và pháp luật Việt 


3 


Nam về quyền tài phán của quốc gia trên các vùng bién. 

- Phương pháp tong hop là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong quá trình thu 
thập tài liệu, phân tích các quan điểm, đề xuất và kiến nghị của các cơ quan, các 
chuyên gia trong lĩnh vực luật bién liên quan đến quyên tài phán quốc gia trên bién. 

- Phương pháp lịch sử được sử dụng để nghiên cứu quá trình hình thành và phát 
triển nội dung quyền tài phán của quốc gia trong hệ thống pháp luật quốc té và pháp 
luật Việt Nam. 

- Phương pháp hệ thống được sử dụng dé xâu chuỗi va tìm ra sự nhất quán giữa 
các van dé lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc thực hiện quyền tài phán 
của quốc gia trên biển. Qua đó, Luận án đánh giá, kiến nghị một cách hệ thống và toàn 
diện các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài phán 
của Việt nam trên bién. 

- Phương pháp so sánh là phuong pháp quan trọng nham phân tích và đối chiếu 
các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền tài phán của quốc 
gia trên biển; ngoài ra phương pháp nay cũng được sử dụng hiệu quả trong việc so 
sánh các quy dinh về quyền tài phán quốc gia trên bién của các quốc gia khác với Việt 
Nam nhằm đưa ra những kinh nghiệm cần thiết cho việc hoàn thiện pháp luật Việt 
Nam về vấn đề nghiên cứu. 

- Phương pháp phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia nhằm thu thập thêm các quan 
điểm, nhận định khác nhau của các chuyên gia về các quy định cũng như thực tiễn thi 
hành quyên tài phán của các quốc gia trên bién. Phương pháp này sẽ được thực hiện 
bang cách tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa chuyên gia và ứng viên, hoặc có thé 
là các cuộc trao đôi qua điện thoại,... 

5. Những đóng góp mới của Luận án 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu khoa học trước đó liên quan đến đề 
tài, nghiên cứu sinh mong muốn việc tiếp tục nghiên cứu đề tài này sẽ mang lại những 
giá trị khoa học sau: 

- Thứ nhất, Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực 
tiễn về quyền tài phán của quốc gia trên các vùng bién nhu: định nghĩa, nội dung và 
các đặc điểm của quyền tài phán quốc gia trong luật biển quốc tế; lịch sử hình thành và 
phát triển nội dung quyên tài phán của quốc gia trong luật bién quốc tế, các nguyên tắc 
xác định quyên tài phán của quốc gia trên biển. Đặc biệt Luận án xác định rõ ràng hơn 
các nguyên tắc và trật tự áp dụng các nguyên tắc xác định quyên tài phán của các quốc 
gia trên bién... 

- Thứ hai, Luận án đã làm rõ hon cơ sở, các trường hop xung đột quyền tài phán 
của các quốc gia trên bién; đồng thời trên cơ sở lý luận về quyên tài phán và các 
nguyên tắc xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién, Luận án đã chỉ ra xu hướng 


4 


trong giải quyết xung đột quyên tài phán giữa các quốc gia trên bién dựa trên hoạt 
động xét xử của các cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn giải quyết giữa các quốc gia. 

- Thứ ba, Luận án đã đưa ra được bình luận, đánh giá về các quy định của pháp 
luật quốc té về quyền tài phán của quốc gia trên bién trong 3 lĩnh vực là: quyên tài 
phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền; quyền tai phán đối với hoạt động thám 
dò, khai thác và quan lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; quyên tài phán đối với hoạt 
động nghiên cứu khoa học bién. Đặc biệt, luận án đã đi sâu bình luận về những thách 
thức mới đối với việc thi hành quyền tài phán của các quốc gia trên bién như: van dé 
đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý; vấn đề đánh bắt 
cá vượt mức, hay nghiên cứu khoa học vượt quá phạm vi cho phép... 

- Thứ tw, Luận án đã tiễn hành hệ thống hóa pháp luật của một số quốc gia trong 
việc thi hành quyên tài phán trên bién đối với 3 lĩnh vực ké trên. Từ đó rút ra một số 
bài học kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và nâng cao hiệu quả thi hành quyền tài phán của quốc gia trên các vùng bién. 

- Thứ năm, Luận án đã đi vào đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành 
quyền tài phán trên biển của Việt Nam, làm rõ thêm những thành tựu và hạn chế trong 
hệ thống pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài phán trên bién của Việt Nam. 

- Thứ sáu, đề xuất những giải pháp mang tính tổng thé, khả thi nhằm hoàn thiện 
hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi quyền tài phán trên biển của Việt 
Nam trong thói gian tói. 

6. Ý nghĩa khoa học của Luận án 

Luận án là công trình nghiên cứu khoa học mang tính chuyên sâu, tương đối toàn 
diện về các nội dung liên quan đến các van dé lý luận, pháp lý và thực tiễn thi hành 
quyền tài phán của quốc gia trên bién. Chính vi vậy, kết quả nghiên cứu của Luận án 
có độ tin cậy cao, góp phần bó sung tri thức khoa học pháp lý quốc té nói chung và 
chuyên ngành luật biển quốc tế nói riêng về quyên tài phán của quốc gia trên biển. 

Bên cạnh đó, Luận án còn cung cấp các căn cứ khoa học dé cơ quan nha nước có 
thâm quyền có thé tham khảo trong quá trình xây dung, hoàn thiện các chủ trương, 
chính sách liên quan đến bảo vệ chủ quyên, quyền chủ quyền và quyền tài phán của 
Việt Nam trên các vùng bién, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp biển giữa Việt Nam 
và các nước có xu hướng căng thăng trong thời gian gần đây. 

Ngoài ra, Luận án có thé trở thành nguón học liệu dé cán bộ, giảng viên, sinh 
viên và những người làm công tác khoa học liên quan tham khảo và dẫn chiếu đến. 

7. Kết cầu của Luận án 
Ngoài phần Mở dau, Kết luận chung, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, 
nội dung của Luận án được bố cục thành bốn chương, cụ thể: 


Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến dé tài 


3 


Chương 2: Một số vấn dé lý luận chung về quyên tài phán của quốc gia trên biển 

Chương 3: Pháp luật quốc té vé quyên tài phán của quốc gia trên biển, thực tiễn thi 
hành của một số nước trên thé giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Chương 4: Pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài phán của Việt Nam trên các 


vùng biển — thực trạng và giải pháp 


CHƯƠNG 1. TONG QUAN VE TINH HÌNH NGHIÊN CỨU 
LIEN QUAN DEN DE TAI 


1.1. DÁNH GIÁ NHUNG KET QUA NGHIÊN CUU DÀ ĐƯỢC CONG BÓ 
LIEN QUAN DEN DE TAI 

“Quyên tài phán của quốc gia trên biển - những vấn dé lý luận và thực tién" là 
dé tài tương đối mới và hầu như chưa được nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ tiến sỹ 
luật học. Nói như vậy không có nghĩa rằng các nội dung liên quan đến dé tài này chưa 
từng được đề cập đến trước đó. Mặc dù chưa được nghiên cứu một cách trực diện và 
tổng thể, tuy nhiên cùng với các quy định của pháp luật biển nói chung và UNCLOS 
nói riêng, vẫn đề quyên tài phán của quốc gia trên biển cũng đã ít nhiều được xem xét 
thông qua các công trình nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức khác nhau như: bai 
viết hội thảo, tạp chí, sách hay chuyên đề nghiên cứu khoa học... Có thể tạm chia các 
công trình nghiên cứu này thành hai nhóm là công trình nghiên cứu ở nước ngoài và 
các công trình ở trong nước. 

Trong đó, đối với các công trình nghiên cứu của nước ngoài, hoặc chỉ tập trung 
vào những van dé pháp lý liên quan đến cách thức xác định và quy chế pháp lý các 
vùng bién; hoặc làm sáng tỏ một số điều khoản nhất định nao đó trong UNCLOS; hoặc 
nghiên cứu về cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật quốc tế, UNCLOS 
và thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển giữa các quốc gia trên thế giới. Trong các 
công trình này, van đề quyền tài phán của quốc gia trên bién chủ yếu được lóng ghép 
trong quy chế pháp lý các vùng bién, hầu như chua có công trình nào nghiên cứu 
quyền tài phán quốc gia trên biển một cách độc lập. 

Tương tự, ở trong nước, các tác giả cũng chủ yếu khai thác một hoặc một số khía 
cạnh liên quan đến các quy định của UNLCOS về các vùng bién, cơ chế giải quyết 
tranh chấp biển, vấn đề khai thác chung, vấn đề phân định biển... Các công trình 
nghiên cứu đã được công bó tại Việt Nam có điểm khác biệt là đã dé cập trực tiếp đến 
hệ thống pháp luật về biển của Việt Nam ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên chưa 
có công trình nào tập trung làm sáng tỏ các van dé lý luận và thực tiễn về quyên tài 
phán riêng biệt của Việt Nam — với tư cách là một quốc gia ven bién - trên các vùng 
bién thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Hau hết các 
công trình nghiên cứu đều tiếp cận gián tiếp thông qua quy ché pháp lý các vùng bién, 
hoặc có một vài công trình duói dang các bài báo tập trung nghiên cứu về quyền chủ 
quyền và quyền tài phán của Việt Nam với những lĩnh vực cụ thể phù hợp với nhiệm 
vụ nghiên cứu của công trình khoa học ấy. 

Mục tiêu của Chương 1 là trình bày một cách khái quát các kết quả nghiên cứu 


đã được công bố liên quan đến đề tài, đồng thời đánh giá về giá trị tham khảo của 


7 


những kết quả đó trong quá trình thực hiện đề tài, để từ đó xác định phương hướng và 
những mục tiêu nghiên cứu trong các chương tiếp theo của Luận án. Thứ tự đánh giá 
các kết quả nghiên cứu sẽ phù hợp với những nội dung nghiên cứu bao gồm việc đánh 
giá những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn liên quan đến định nghĩa và các 
nguyên tác xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién; những kết quả nghiên cứu 
về quyên tài phán của quốc gia ven bién đối với hoạt động di lại của tàu thuyền nước 
ngoài trong các vùng biển, quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động thăm dò, 
khai thác và quan lý tài nguyên thiên nhiên, quyên tài phán của quốc gia ven bién đối 
với hoạt động nghiên cứu khoa học bién,... qua đó làm rõ những thành tựu va han chế 
của hệ thống pháp luật và thực tiễn thi hành quyền tài phán của quốc gia trong các lĩnh 
vực này, làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp khả thi để hoàn thiện pháp luật và 
thực tiễn thi hành quyên tài phán của Việt Nam trên các vùng biển. 

1.1.1. Đánh giá những kết quả nghiên cứu về định nghĩa, đặc điểm và lịch sử 
hình thành nội dung quyền tài phán của quốc gia trên biển 

- Về định nghĩa quyên tài phán và quyên tài phán của quốc gia trên bién: 

Trên thực tế, định nghĩa về quyền tài phán nói chung đã ít nhiều được đưa ra 
trong các công trình nghiên cứu trước đó với những quan điểm khá khác nhau. Chính 
vì vậy, cho đến hiện nay, vẫn chưa có định nghĩa “quyền tài phán” hay “quyền tài phán 
quốc gia trên bién" được thừa nhận chung trong pháp luật quốc té. 

Trong cuốn “Black’s Law Dictionary” của tác giả Bryan A.Garner, định nghĩa 
về quyên tài phán (Jurisdiction) được hiểu là: “thẩm quyên của một tòa án hoặc thám 
phán (đã được ghi nhận trong Hién pháp) dé đưa ra một bản án hoặc các biện pháp 
khắc phục theo quy định của pháp luật dựa trên những vụ việc thực té 7174]. Từ điển 
Oxford Dictionary cũng giải thích: “Quyển tài phán là quyên lực công dé dua ra các 
quyết dinh và phán quyết có giá trị pháp lý "[157]. 

Tác giả Luc Reydams trong cuốn sách “Universal Jurisdiction: International 
and Municipal legal perspectives” lại chỉ ra rằng "quyền tài phán là quyên lực pháp lý 
hoặc thẩm quyên của Nhà nước dé thực hiện chức năng của Chính phi" hoặc "quyên 
lực của Nhà nước doi với con người (tự nhiên nhân) và những hành vi cần thiết để 
thiết lập trật tự pháp lý của nó"[104,1-5]. Ngoài ra, do mục tiêu của cuốn sách là làm 
sáng tỏ một số van dé lý luận về quyền tài phán phó quát trong luật quốc tế, do đó, bên 
canh định nghĩa chung về quyền tài phán của quốc gia, Luc Reydams cũng đã giải 
thích và đưa ra quan điểm cá nhân vé nói hàm của định nghĩa quyền tài phán phó quát. 

Tiếp đó, trong cuốn “Jurisdiction of State Coastal over Foreign merchant ships 
in internal waters and the territorial sea”, mặc dù không đưa ra một định nghĩa chính 
thức nào vé quyền tài phán của quốc gia, tuy nhiên, trong tác phẩm này, Hai Jiang 


Yang đã kháng định rằng: “quyển tài phán thường được sử dung rộng rãi chủ yếu theo 


8 


ba cách với các y nghĩa khác nhau. Đấu tiên, theo nghĩa rộng, nó có nghĩa là thám 
quyên của một Nhà nước dé thực hiện chủ quyên của minh, bao góm bất ky loại quyên 
hạn và chức năng nào được cho phép theo quy định của luật pháp quốc tế. Ở khía 
canh khác, quyên tài phán có thé dùng dé chỉ quyên của một Nhà nước trong việc xây 
dựng các quy tắc ứng xử và áp dung quy tac đó trong quá trình xét xử tại các tòa án 
dé xác định các hành vi vi phạm các quy tac và hậu quả của hành vi vi phạm đó. Cuối 
cùng, theo nghĩa hẹp, quyên tài phán dùng để chỉ "quyên của tòa án trong việc xét 
xử"[89]. Nhu vậy, tùy từng hoàn cánh và quan điểm mà một định nghĩa theo nghĩa hẹp 
hay rộng về quyên tài phán có thể được sử dụng. 

Khác với cách đặt vẫn đề của Hai Jiang Yang, với tư cách là cơ quan giúp việc 
của Liên hợp quốc, trong báo cáo tại kỳ họp thứ 58 năm 2006, Ủy ban pháp luật quốc 
té (ILC) đã đưa ra cách hiểu chính thức vé định nghĩa quyền tai phán, theo đó “quyên 
tài phán của một quốc gia có thé được hiểu là quyên chủ quyên hoặc thám quyên của 
một nhà nước. Đặc biệt hơn, quyền tài phán của một quốc gia có thé được chia thành 
3 loại: quyên lập pháp, quyền xét xử và quyên thi hành pháp luật ”[120,156-158]. Tiếp 
ngay sau đó, Vaughan Lowe va Christopher Staker trong cuốn “International Law” do 
Malcolm D. Evans chủ bién cho rằng: “quyển tài phán là một thuật ngữ mô tả những 
giới hạn thẩm quyên theo pháp luật của một quốc gia hoặc các cơ quan quản lý có 
thám quyên khác (như cộng động châu Au) dé thực hiện, áp dung và thực thi các quy 
tac ứng xử đối với con người. Nó liên quan thiết yếu đến phạm vi quyên của mỗi quốc 
gia dé điều chỉnh hành vi hoặc hậu quả của các sự kiện ”[123,313-314]. Cách hiểu nay 
đã từng được dé cập đến trong "The doctrine of Jurisdiction in International law” của 
Bernard Oxman với quan niệm: “thudt ngữ quyên tài phán thường được dùng dé mô tả 
quyên pháp lý của quốc gia dé xác định và thực thi các quyên và nghĩa vụ và kiểm soát 
hành vi của các thể nhân và pháp nhân. Một quốc gia thực hiện thẩm quyền tài phán 
của mình bằng cách thiết lập các quy định (đôi khi được gọi là thực hiện thám quyén 
lập pháp hoặc thám quyén pháp lý), bằng cách thiết lập các thủ tuc cho việc xác dinh 
hành vi vi phạm các quy định và hậu quả của chúng (đôi khi được gọi là thẩm quyên 
tw pháp hoặc thám quyên xét xử), và bằng cách áp dụng những hậu quả cho các hành 
vi này như mất tự do hoặc tài sản vi phạm hoặc, trong khi chờ xét xử, bị cáo buộc phải 
thực hiện do vi phạm các quy tắc (đôi khi được gọi là thẩm quyền thực thi hay thám 
quyén)[87, 1-162]. 

Tại Việt Nam, "Tir điển Bách khoa quán sự Việt Nam” cũng ghi nhận: "quyén tài 
phán là quyên của cơ quan hành pháp và tw pháp của một quốc gia xem xét và giải 
quyết vụ việc theo thẩm quyên của mình ”[67]. Trong khi đó “Từ điển pháp luật Anh - 
Việt” do Nguyễn Thành Minh chủ bién thì giải thích quyền tài phán là “quyên lắng 


nghe và phán quyết một vụ kiện hay đưa ra một án lệnh nào đó cua toa”[42]. Như 


9 


vay, cách hiểu về quyên tài phán trong từ điển này tương đối hẹp, chỉ giới hạn trong 
thâm quyền xem xét và ra phán quyết của tòa án nói chung. Khác với các từ điền trên, 
trong "Tir điển Luật hoc” do Viện khoa hoc pháp lý biên soạn lại không có định nghĩa 
về quyên tài phán nói chung, tai trang 701, 702 của Từ điển chỉ dé cập đến thám quyền 
xét xử của tòa án. Theo đó, “thẩm quyển xét xử của Tòa được hiểu là một quyên 
chuyên biệt được trao riêng cho Tòa án, đây là quyên chung của các tòa án, không có 
sự phán cấp, phân vùng lãnh thổ ”[72]. Tuy nhiên, thám quyền này cũng có thé được 
hiểu là thám quyền riêng của từng tòa được phân dinh theo cấp, theo khu vực hành 
chính và theo vụ việc. Ngoài ra, từ điển này cũng chỉ rõ nội hàm của khái niệm “tải 
phán” và “xét xử” là hoàn toàn giống nhau. Theo đó, tại trang 869 có nêu: "xét xử là 
hoạt động xem xét, danh gia bản chất pháp lý của vụ việc nhằm đưa ra một phán xét 
về tính chất, mực độ pháp lí của vụ việc, từ đó nhan danh Nhà nước dua ra một phán 
quyết tương ứng với bản chất, mức độ trái hay không trái pháp luật của vụ việc (xét xử 
vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mai, lao động, hành chính...) "[72]. 

Với bài viết “Thẩm quyển tài phán hinh sự trên các vùng biển Việt Nam" đăng 
trên số chuyên đề tháng 8/2012 Tạp chí Luật học, tác giả Nguyễn Toàn Thắng có chỉ 
ra 2 nội hàm của định nghĩa quyên tài phán như sau: “theo nghĩa rộng, quyên tài phán 
bao góm quyên lập pháp (ban hành pháp luật dé điều chinh các van dé liên quan), 
hành pháp (đảm bao thực thi các quy phạm pháp luật) và tu pháp (xét xử các hành vi 
vỉ phạm). Theo nghĩa hẹp, quyền tài phản được xác định là quyên xét xử của quốc gia 
đổi với hành vi vi phạm ”[64,115]. Trong pham vi bài viết của tác giả, định nghĩa 
quyền tài phán được hiểu theo nghĩa rộng, theo đó trên cơ sở các văn bản quy phạm 
pháp luật điều chinh quy ché pháp lý của các vùng bién, quốc gia có quyền dừng tàu 
để khám xét và truy đuôi tàu trong trường hợp cân thiết, áp dụng các biện pháp dé bat 
người, điều tra đối với hành vi vi phạm xảy ra trên tàu và tiến hành xét xử theo trình 
tự, thủ tục do pháp luật quy định. Tuy nhiên, phù hợp với phạm vi nghiên cứu của 
công trình, tác giả Nguyễn Toàn Thang không đi vào nghiên cứu cụ thé những van dé 
lý luận và thực tiễn áp dụng quyên tài phán của quốc gia trên các vùng biển, mà chủ 
yếu tập trung giải quyết các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền tài phán hinh sự 
của quốc gia trên bién - một nội dung của quyên tài phán nói chung trong Luật quốc tế. 
Tương tự nhu vậy, trong bài viết “Quyền tài phán của quốc gia, đường cơ sở” của tác 
giả Quang Chuyên đăng trên Tạp chí Quốc phòng Toàn dân tháng 7/2011 cũng khăng 
định rằng hiện nay chưa có một định nghĩa về quyền tài phán trên biển được thừa nhận 
rộng rãi bởi các quốc gia, nội dung của quyên tai phán được biểu hiện thông qua quy 
ché pháp lý của từng vùng bién theo quy dinh của UNCLOS [12]... 

- Về đặc điểm của quyên tài phán quốc gia trên biển: Mặc dù có sự gắn kết manh 


mé giữa đặc diém chung của luật quóc tê với các đặc diém nhận diện quyên tài phán 


10 


của quốc gia trên bién, tuy nhiên, thực tế là hiện nay hau hết các công trình nghiên cứu 
ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam còn bỏ qua vấn đề này. 

- Về lịch sử hình thành và phát triển nội dung quyền tài phán của quốc gia trong 
Luật biển quốc tế: Trên thực tễ, đã có không ít công trình nghiên cứu khoa học đề cập 
đến lịch sử hình thành và phát triển của luật biển nói chung như: “United Nations 
Convention on the law of the sea 1982, A Commentary", Volume I, cua Center for 
Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law; *The International 
Law of the Sea", Volume 1 của D.P. O'Connell; Lilian del Castillo với *Law of the 


, 


Sea, From Grotius to the International Tribunal for the law of the sea”; Maria 
Gavouneli voi “Functional Jurisdiction in the Law of the Sea”; R.R. Churchill & 
A.V.Lowel với “The law of the sea I”; Yoshifumi Tanaka với “The International Law 
of the Sea”; Sách tham khảo “Luật biển quốc tế hiện dai” của tác giả Lê Mai Anh; 
“Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bên vững ” của Đại 
học quốc gia Hà Nội...Nhìn chung các công trình này đã đưa ra một bức tranh chung, 
tong thé vé quá trình hình thành và phát triển của luật bién quốc té (trong đó đặc biệt là 
sự ra đời của UNCLOS), tuy nhiên, các công trình ké trên chủ yếu nghiên cứu lồng 
ghép nội dung quyên tài phán của quốc gia trong quá trình phát triển chung của luật 
biển, chưa có công trình nào nghiên cứu riêng biệt hoặc trực diện về lịch sử hình thành 
và phát triển nội dung quyền tài phán của quốc gia trên bién. 

Từ những phân tích về định nghĩa, đặc điểm và lịch sử hình thành nội dung 
quyền tài phán của quốc gia trên biển có thể đưa ra một vài nhận xét như sau: 

Một là, định nghĩa về quyền tài phán nói chung trong luật quốc tế đã được khai 
thác ở những khía cạnh khoa học khác nhau, trong đó một số kết quả nghiên cứu rất có 
giá trị, cần được kế thừa và tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chưa có công 
trình nào nghiên cứu trực tiếp và chuyên sâu về các van dé của quyên tài phán quốc 
gia trên bién như: định nghĩa, đặc điểm của quyên tài phán quốc gia trên bién trong 
luật biển quốc tế; 

Hai là, cách tiếp cận nội dung quyền tài phán của quốc gia nói chung vẫn còn có 
những quan điểm khác nhau, chủ yếu được chia theo 2 nhóm chính: (i) Nhóm các công 
trình đưa ra quan điểm quyền tài phán chỉ là quyền xét xử và ra quyết định của tòa án 
(quyền tài phán theo nghĩa hep); (ii) Nhóm quan điểm theo nghĩa rộng với nhận định 
quyên tài phán của quốc gia bao gồm ca ba quyên lập pháp, hành pháp va tư pháp. Tuy 
nhiên, đa số các nghiên cứu nghiêng về nhóm quan điểm thứ hai, tức là giải thích thuật 
ngữ quyền tài phán sé bao gồm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Ba là, chưa có công trình nghiên cứu nào tập trung làm rõ sự hình thành và phát 
triển của nội dung quyên tài phán trên bién trong luật bién quốc té; 


Bon là, các công trình này ít dé cập trực tiêp đên vân dé xung đột và giải quyêt 


11 


xung đột quyền tài phán trên bién giữa các quốc gia. 

1.1.2. Đánh giá các kết quả nghiên cứu liên quan đến nội dung các nguyên 
tắc xác định quyền tài phán của quốc gia trên bién 

Trong cuốn “Universal Jurisdiction: International and Municipal legal 
perspectives”, Luc Reydams cho rang, có thé căn cứ vào 7 nguyên tắc dé xác định 
quyền tài phán của quốc gia trên biển đó 1a: nguyên tắc lãnh thổ, nguyên tắc quốc tịch 
của người phạm tội (hay còn gọi là nguyên tắc quốc tịch chủ động), nguyên tắc quốc 
tịch của nạn nhân (hay còn gọi là nguyên tắc quốc tịch thụ động), nguyên tắc cờ tàu, 
nguyên tắc bảo hộ, nguyên tác phó cập và nguyên tác đại diện. Cách phân chia này có 
vẻ khá rõ ràng, tuy nhiên, theo quan điểm của người viết đối với nguyên tắc quốc tịch 
thụ động, quốc tịch chủ động, và nguyên tắc cờ tàu có thể gộp vào trong nội dung của 
nguyên tắc xác định quyên tài phán thông qua quốc tịch, bởi vì trong các nguyên tác 
này, quốc tịch được coi là dấu hiệu chủ yếu và quan trọng nhất dé xác định quyền tài 
phán của quốc gia trên bién. 

Khác với Luc Reydams, trong “Jurisdiction in International law”, Cedric 
Ryngaert lai cho rằng, dé phân định quyền tài phán giữa các quốc gia có thé dựa trên 4 
nguyên tác chính là: nguyên tắc lãnh thổ, nguyên tắc quốc tịch, nguyên tác phó cập và 
nguyên tác bảo vệ. Cũng đưa ra 4 nguyên tác xác định quyên tài phán của quốc gia, 
tuy nhiên thay vì nghiên cứu nguyên tác bảo vệ, trong bài viết “Thẩm quyển tài phán 


55 


hinh sự trên các vùng biển Việt Nam”, tác giả Nguyễn Toàn Tháng đã lựa chon 
nguyên tắc cờ tàu như là một trong những nguyên tắc trong xác định quyên tài phán 
của quốc gia trên biển. Tuy nhiên, do nhiệm vụ khoa học của bài viết là tập trung phân 
tích và làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền tài phán hình sự của Việt Nam trên các 
vùng bién, do đó phần nói dung của các nguyên tác xác định quyên tài phán nêu trên 
vẫn chỉ dừng lại ở các nội dung chung chung, khái quát. 

Ngoài những công trình kå trên, nguyên tắc xác định quyền tài phán của quốc gia 
trên biển nói chung còn được đề cập gián tiếp trong một số công trình nghiên cứu về 
quy chế pháp lý của các vùng biển khác nhau, như: bài viết “Cách xác định và quy chế 
pháp lý các vùng biển thuộc chủ quyên quốc gia theo quy định của Công ước Luật 
biển 1982” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Yến đăng trên số chuyên san Tạp chí Luật 
học 8/2013; Tác giả Lê Thị Anh Đào với bài viết “Xác định các vùng biển thuộc chủ 
quyên và quyền chủ quyên của Việt Nam” đăng trên số chuyên san Tap chí Luật hoc 
8/2013; “Quản lý khai thác thuỷ sản trên các vùng biển Việt Nam — Những vấn dé 
pháp lý và thực tiễn ” của Phạm Hồng Hạnh đăng trên số chuyên san Tạp chí Luật học 
8/2013...Tuy nhiên, với cách tiếp cận từ quy ché pháp lý của các vùng bién, trong quá 
trình xác định quyền tài phán của quốc gia, tác giả của các bài viết này chủ yêu hướng 
đến nguyên tắc xác định quyên tài phán theo lãnh thổ và theo quốc tịch. 


12 


Như vậy, mặc dù đã được nghiên cứu ở những công trình khác nhau, tuy nhiên 
nói dung của các nguyên tác xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién vẫn còn 
chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt các công trình này cũng chưa làm rõ được thứ tự ưu tiên 
áp dụng của từng nguyên tác trong các vùng bién. 

1.1.3. Đánh giá các kết quả nghiên cứu liên quan đến cơ sở xác định quyền 
tài phán của quốc gia trên bién 

Đề cập đến van dé này, tác giả Redric Ryngaert trong cuốn “Jurisdiction in 
International law” đã phân tích một trong những cơ sở quốc tế ghi nhận quyền tài 
phán của quốc gia theo lãnh thé, đó là luật tập quán quốc tế được rút ra trực tiếp từ 
phán quyết của Tòa trong vụ tàu Lotus giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1926. Theo 
đó, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCIJ) cho rằng: *Mót quốc gia không 
thé thực hiện hay áp đặt quyên lực của nó bên ngoài lãnh thé quốc gia, trừ trường hợp 
có các quy định khác được chấp nhận trong luật tập quán quốc tế hoặc trong một công 
ước quốc tế. Đông thời Tòa cũng cho rằng: Một quốc gia không thé sử dụng sức mạnh 
cưỡng chế dé thi hành các quy định của nó bên ngoài lãnh thé của mình. Đi ngược lại 
điêu này thì sẽ phá vỡ nguyên tắc bình đẳng về chủ quyên và bất khả xâm phạm của 
các quốc gia. Một quốc gia cũng không thé sử dụng sức mạnh quân sự dé ép buộc 
quốc gia khác phải tuân thủ luật pháp của mình. Tương tự như vậy, một nhà nước 
không thể viện đến các biện pháp thực thi pháp luật như phat, tiền phạt, điều tra hoặc 
các nhu câu thông tin dé cung cấp những tác động của lãnh thổ tới các quy dinh pháp 
luật của quốc gia đó ”[117].[139]. 

Trong cuốn “Chính sách, pháp luật bién của Việt Nam và chiến lược phát triển 
bên vững ”, nhóm tác giả đến từ Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội đã chỉ ra cơ sở 
cho việc thi hành quyền tài phán của quốc gia trên các vùng bién đó chính là yếu tố 
chủ quyền quốc gia, sau đó là pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Quan 
điểm nay cũng được nhắc đến với nói dung tương tự trong cuốn "Tim kiếm giải pháp 
vì hòa bình và công lý ở Biển Đông” của Học viện Ngoại giao do tác giả Đặng Đình 
Quý chủ biên liên quan đến cơ sở thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 
phán của các quốc gia quanh khu vực bién Đông. 

Ngoài những công trình này, việc xác định cơ sở ghi nhận quyên tài phán của 
quốc gia dường như chưa thực sự được nghiên cứu một cách trực tiếp trong các công 
trình nghiên cứu khoa học đã được công bố, mà chủ yếu được nhắc đến một cách gián 
tiếp thông qua nghiên cứu về quy chế pháp lý của các vùng biển khác nhau. Ví dụ: trên 
thực tế, UNCLOS không có các quy định chỉ tiết về tính chất chủ quyền cũng như việc 
thực hiện quyên tài phán của quốc gia ven bién trong nội thuỷ. Chính vì vậy, dé tim 
hiểu quyền tài phán của các quốc gia ven bién đối với vùng bién này phải căn cứ vào 
thực tiễn quy định của các quốc gia ven bién, như vậy, bang cách này, các tác giả đã 

13 


khẳng định pháp luật quốc gia cũng chính là một trong những cơ sở quan trọng để xác 
định quyên tài phán của các quốc gia trên bién. 

1.1.4. Đánh giá các kết quả nghiên cứu liên quan đến nội dung quyền tài 
phán của quốc gia trên biển đối với các lĩnh vực: đi lại của tàu thuyền; thăm dò, 
khai thác và quản ly tài nguyên thiên nhiên; nghiên cứu khoa học bién 

Từ khi ra đời cho đến nay, UNCLOS đã được rất nhiều nhà khoa học trong và 
ngoài nước tién hành nghiên cứu nội dung, cấu trúc và vai trò của nó đối với việc xác 
định và xây dựng quy chế pháp lý cho các vùng biển của quốc gia trong quan hệ quốc 
tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, rất ít công trình chỉ tập trung nghiên cứu các quy 
định liên quan đến quyền tài phán của quốc gia trên bién trong từng lĩnh vực khác 
nhau, mà chủ yếu phân tích rải rác một số nội dung của quyên tài phán nhất định như: 
quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với đảo nhân tạo và các công trình thiết bị 
trên biển; quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với hoạt động thăm dò, khai thác 
và quản lý tài nguyên thiên nhiên...Mỗi công trình này, trên cơ sở các quy định của 
pháp luật quốc té nói chung và luật bién quốc tế nói riêng, các tác già lại đưa ra những 
cách tiếp cận khác nhau nhằm giải quyết mục đích khoa học của từng sản phẩm nghiên 
cứu. 

a. Vê quyên tài phán của quốc gia ven biển đối với hoạt động di lại của tàu 
thuyên nước ngoài trên các vùng biển 

Tác gia Hai Jiang Yang trong “Jurisdiction of State Coastal over Foreign 
merchant ships in internal waters and the territorial sea” đã giải quyết những van dé 
về cảng biển và quyền tài phán của quốc gia có cảng đối với tàu thương mai nước 
ngoài, cũng như các quyền và nghĩa vụ của các tàu thuyén khi hoạt động trong nội 
thủy và lãnh hải của quốc gia có cảng. Trên thực tế, các quốc gia có cảng khi thực hiện 
quyền tài phán của mình thường phải đối mặt với một số vấn đề liên quan đến sự khác 
biệt trong các quy định về quyền cập cảng hoặc các điều kiện cho các yêu cầu cập 
cảng... vì các quy định về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong nội thủy của 
quốc gia ven biển nói chung chưa được được pháp điển hóa cụ thể trong pháp luật 
quốc tế. Cũng trong công trình này, Hai Jiang Yang đã tién hành phân tích những quy 
định pháp lý và hoạt động thực tiễn của tàu thuyền nước ngoài trong cả hai vùng biển 
nội thủy và lãnh hải. Qua đó, ông đã thận trong đưa ra các giải pháp hợp lý và có thé 
coi là được chấp nhận nhằm dam bảo một cách hài hòa các quyền của tàu thuyền nước 
ngoài với quyên và lợi ích của quốc gia có cảng. Tương tự như Hai Jiang Yang, trong 
“Port state control and Jurisdiction: evaluation of the port state regime”, tac giả 
Geogre C. Kasoulides đã làm rõ nguồn góc của hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động 
ra vào cảng cũng như quyền của các quốc gia sở hữu cảng bién. Cũng trong tài liệu 


này, tiễn sĩ Kasoulides đã hướng sự chú ý đến nhiều quy định không rõ ràng trong hệ 


14 


thống pháp lý mới và dua ra những giải pháp trong phan kết luán[88]. Tuy nhiên, cũng 
giống như Hai Jiang Yang, công trình của Kasoulides cũng chỉ dừng lại ở việc nghiên 
cứu phạm vi hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong các cảng biển nằm trong 
khu vực nội thủy của các quốc gia ven biển, các quy định về việc đi lại của tàu thuyền 
nước ngoài trong các vùng biển khác không thuộc đối tượng nghiên cứu của công 
trình. 

Vượt ra khỏi phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia, báo cáo với tựa 
dé “Freedom of Navigation: New Challenges” của thâm phán Riidiger Wolfrum - Chủ 
tịch của Tòa trọng tài quốc té về Luật bién lại mang lại một bức tranh rõ ràng hơn về 
quyền tự do hàng hải của tàu thuyén trên biển. Trong đó, thâm phán Ridiger Wolfrum 
xác định: “ do hàng hải là một trong những nguyên tắc lâu đời nhất va đã được ghi 
nhận trong các quy phạm pháp luật biển quốc tế. Nguyên tắc này tạo thành một trong 
những trụ cột của luật biển và là khởi nguon cua hé thong luật pháp quốc té hiện dai”. 
Ngoài việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền tự do hàng hải, báo cáo này 
cũng dé cập đến các biện pháp dé tăng cường an toàn hàng hải va bảo vệ biển môi 
trường như: các biện pháp được thực hiện bởi các quốc gia; các biện pháp có thể được 
thực hiện trên cơ sở các văn kiện quốc tế cụ thé; các biện pháp được thực hiện bởi Tổ 
chức Hàng hải quốc tế (IMO)... 

Ở Việt Nam, các học giả cũng đã có những nghiên cứu liên quan đến các quy 
định của luật bién quốc té nói chung và UNCLOS nói riêng về hoạt động đi lại của tàu 
thuyền và việc thực thi quyền tài phán của quốc gia ven bién đối với van dé này như: 
trong cuốn “Chính sách, pháp luật biển Việt Nam và chiến lược phát triển bên vững ”, 
các tác giả đã có một công trình thanh công khi đưa ra những kết quả nghiên cứu rất 
sâu sắc về chính sách, pháp luật về biển của Việt Nam. Công trình này cung cấp những 
kiến thức, thông tin cơ bản, hệ thống vé bién của Việt Nam, về chiến lược phát triển 
bền vững trong lĩnh vực bién, tổng quan vé chính sách và thực trạng, yêu cầu và một 
số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành vé quản lý bién và hàng hải của 
Việt Nam. Với mục tiêu đó, cuốn sách này có thể coi là một bức tranh toàn cảnh về 
những van dé pháp lý liên quan đến pháp luật biển Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn sách 
này không đưa ra những nghiên cứu có tính chuyên sâu về các quy định liên quan đến 
thám quyền tài phán của quốc gia trên bién. Mặc dù có dé cập đến quyền di lại của tàu 
thuyền trên bién, van dé quản lý tài nguyên bién... nhưng nghiên cứu này chủ yếu 
dừng lại ở việc giới thiệu khá chung chung với một thời lượng hạn chế. Thiết nghĩ, 
cách sắp xếp và trình bảy như vậy, nằm trong tổng thể chung của công trình là khá phù 
hợp, đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ khoa học đặt ra. 

Liên quan trực tiếp đến quyền tài phán của quốc gia trong hoạt động hàng hải nói 


chung, bài việt “Quyên tu do hàng hải và những lợi ích liên quan của quốc gia ven 


15 


bién" của tác giả Nguyễn Vũ Hoàng đã chi ra những quy định của UNCLOS liên quan 
đến quyên tự do hang hải và mối quan hệ giữa quyền này với các quyền của quốc gia 
ven bién. Theo đó, tác giả nhắn mạnh: cùng với việc mở rộng các vùng bién như lãnh 
hải và việc thành lập vùng đặc quyền kinh tế, vùng hải phận quốc tế đã bị co hẹp lại 
cùng với đó là sự hạn chế quyền tự do hàng hải quốc tế - quyền trước đây không hề bị 
ngăn cản. Sự ra đời của UNCLOS với việc công nhận quy chế quần đảo đã tác động 
đáng ké tới quyền hàng hải, tuy nhiên nhiều điều khoản của Công ước này vẫn chưa 
được toàn thế giới tán thành. Nhiều khía cạnh của quyền tự do hàng hải có thể bị ảnh 
hưởng bởi quy định của chính các quốc gia. Do đó, để giải quyết thỏa đáng mối quan hệ 
giữa quyền tự do hàng hải với quyền của quốc gia ven bién, tác giả cũng đề xuất một số 
biện pháp nhằm tăng cường an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển như: các biện 
pháp được đưa ra bởi chính các quốc gia ven bién, các bién pháp được đưa ra trong các 
công cụ pháp lý quốc tế, các biện pháp trong khuôn khổ IMO hay các biện pháp được 
dua ra trong các thỏa thuận song phương... 

Cùng nội dung này, cuốn “Biển Đông: hop tác vì an ninh và phát triển trong khu 
vực ” do tác giả Đặng Đình Quý chủ biên là một công trình thực sự ý nghĩa và có giá 
trị tham khảo về cả khía cạnh lý luận và thực tiễn đối với các công trình nghiên cứu 
sau này. Công trình nay đã dé cập khá chi tiết vấn dé hợp tác an ninh trên biển Đông 
với 3 cụm vấn đề chính là: (1) Tầm quan trọng của Biển Đông trong khu vực cũng như 
trên toàn cầu trong bối cảnh tông thé của môi trường quốc té; (2) Những diễn biến gần 
đây ở Biển Đông và những hé lyy đối với hòa bình, ôn định và hợp tác ở khu vực; (3) 
Những phương thức và biện pháp duy trì hòa bình, 6n định và tăng cường hợp tác ở 
Biển Đông. Trong kỷ yếu này, các tác giả cũng nhắn mạnh: những tranh chấp về chủ 
quyền lãnh thổ giữa nhiều bên liên quan không hé thuyên giảm ở Biển Đông. Ngược 
lại, những diễn biến gần đây, nhất là các hành động khẳng định chủ quyền về mặt pháp 
lý, kèm theo đó là những hành vi đơn phương nhằm tăng cường sự kiểm soát thực địa, 
tranh chấp các nguồn năng lượng và tài nguyên đã làm cho tình hình thêm phức tạp. 
Trong bối cảnh đó, việc giữ gin môi trường hòa bình, ón định, dam bảo tự do hàng hải, 
bảo vệ môi trường và nguồn tai nguyên thiên nhiên, cũng như hợp tác cứu hộ, cứu nạn 
ngu dân trong khu vực Biển Đông... đòi hỏi các bên liên quan phải cùng nhau hành 
động và tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tình 
hình. Nói cách khác, tăng cường hợp tác, tìm kiếm các phương thức giải quyết tranh 
chap và xử ly các thách thức để duy trì hòa bình và őn định ở Biển Đông ngày càng trở 
nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với ý nghĩa đó, các tham luận trong kỷ yếu này đã tập 
trung giải quyết những vấn đề cốt lõi trong khu vực Biển Đông, trong đó đặc biệt nhắn 


mạnh đến các giải pháp hợp tác hòa bình cho các quốc gia... 


16 


b. Quyên tài phán của quốc gia ven biển trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, quản 
lý tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu khoa học biển 

Đối với các công trình nghiên cứu liên quan đến thăm dò, khai thác và quản lý tài 
nguyên thiên nhiên có thể tìm thấy trong một số công trình tiêu biểu như: cuốn “The 
fisheries regime of the Exclusive Economic Zone” của tác giả M.Dahmani; Bài viết 
“Fisheries jurisdiction under the Law of the Sea Convention: rights and obligations in 
maritime zones under the sovereignty of Coastal States” dang trén International 
Journal of Marine and Coastal Law của hai tác giả M. Tsamenyi & Q. Hanich; cuốn 
“Fisheries regulations under extended jurisdiction and international law” của William 
T. Burke; bài viết “Các vàng khai thác chung trong Luật Quốc tế hiện dai” của tác giả 
Nguyễn Bá Diến trên Tạp chí Khoa học DHQGHN, Kinh tế - Luật số 24 
(2008)...trong đó, các công trình này đã rà soát và phân tích các quy định của luật biển 
quốc tế (chủ yếu là các quy định của UNCLOS) liên quan đến hoạt động thăm dò, khai 
thác và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển (bao gồm cả tài nguyên sinh vật 
và phi sinh vật), cũng như việc thực thi quyền tài phán của quốc gia ven bién đối với 
các hoạt động đó. 

Với hoạt động nghiên cứu khoa học biến, bài viết “Marine scientific and the 
1982 United Nations Convention on the law of the sea” của hai tác gia Marko Pavliha 
va Norman A. Martinez Gutiérrez đã phác thao một bức tranh tong thể về các quy định 
của UNCLOS đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển của các quốc gia, trong đó 
các tác giả cũng nhắn mạnh rang, nghiên cứu khoa học là quyền của quốc gia ven biển 
và một trong những nguyên tắc chung cho hoạt động này là thúc đây các quốc gia thực 
hiện các hoạt động hop tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học[ I 10]. 

Tiếp đó, tài liệu hướng dẫn của Bộ phận Luật biển và đại đương của Liên hợp 
quốc với tên gọi “Marine Scientific Research: A revised guide to the implementation 
of the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea” 
cũng đã có những phân tích liên quan đến các quy định của UNCLOS về nghiên cứu 
khoa học. Đặc biệt, phần 2 của tài liệu là sự tập hợp kinh nghiệm thực tiễn của các 
quốc gia trong thực thi các quy định về nghiên cứu khoa học bién, có thé nói, đây thực 
sự là một tài liệu hữu ích nhám giúp các quốc gia hiểu và áp dụng chính xác hon các 
quy định của luật biển nói chung và UNCLOS nói riêng về van đề nghiên cứu khoa 
học bién. 

Liên quan đến việc thực thi quyền tài phán thực tế của Việt Nam, có một số công 
trình nghiên cứu trong nước đã dé cập đến như: cuốn “Những khía cạnh pháp lý liên 
quan đến sự kiện Trung Quốc hạ dat giàn khoan Hải Dương 981 trong vung biển Việt 
Nam” do tác giả Mai Hồng Quy chủ biên đã phân tích những cơ sở pháp lý và thực 
tiễn về việc thực thi quyền tài phán của Việt Nam đối với sự kiện Trung Quốc đưa 


17 


giàn khoan HD981 vào nghiên cứu khoa học trong vùng biển của Việt Nam. Tiếp đến 
là bài viết “Mở cửa nghiên cứu khoa học bién: Chia khóa tién vào dai dương ” của tắc 
giả Kim Liên đăng trên báo Tài Nguyên và Môi trường tháng 9/2015. Bài viết đã đi 
vào đánh giá vai trò của nghiên cứu khoa học đối với việc khai thác các nguồn lợi từ 
biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên lại chưa chỉ ra được những khó 
khăn, thách thức mà quốc gia ven biển có thé gặp phải khi cấp phép cho tau nước 
ngoài tién hành các hoạt động nghiên cứu khoa học trong các vùng bién của quốc gia 
ven bién.... 

Đối với van đề hợp tác nghề cá và khai thác thủy sản có thé thay một số công 
trình tiêu biểu như: bài viết “Revisiting fisheries cooperation in the South China Sea” 
của tác giả Nguyễn Đăng Thang tại Hội thảo quốc tế Maritime Law enforcement: 
Asia-Pacific State Practice cũng đã đưa ra những nhận định liên quan đến van đề hop 
tác nghề cá và quyên tài phán liên quan của các quốc gia tại bién Đông; bài viết 
“Conversation and sustainable use of biological resource in the South China Sea” của 
tác giả Vũ Thanh Ca tại Hội thao quốc tế Maritime Law enforcement: Asia-Pacific 
State Practice; bai viét “Overfishing and fisheries subsidies issue in International 
Law” của tác giả Deok-Young Park tại Hội thao quốc tế Maritime Law enforcement: 
Asia-Pacific State Practice; bài viết “Quản lý, khai thác thuỷ sản trên các vùng biển 
Việt Nam — Những vấn dé pháp lý và thực tiễn”, bài viết “Những vấn dé cơ bản về 
khai thác cá trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” của 
tác giả Phạm Hồng Hạnh; bài viết “Xác định các vùng biển thuộc chủ quyén và quyên 
chủ quyên của Việt Nam” của tác giả Lê Thị Anh Đào cũng đã đề cập đến những nỗ 
lực của Việt Nam trong việc thực thi quyền tài phán của mình trên các vùng bién thuộc 
chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia... 

Nhìn chung, với các công trinh khoa học đã được công bó, tác giả đưa ra một số 
đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu có liên quan đến quyên tài phán của quốc 
gia trên bién đối với 3 lĩnh vực cu thé nhu sau: 

Thứ nhất, các công trình này đã phác hoa được bức tranh tổng thé về các quy 
định của pháp luật bién quốc tế liên quan đến quyên tài phán của quốc gia ven bién nói 
chung trong các lĩnh vực có liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình 
nào nghiên cứu chuyên sâu về việc thi hành quyên tài phán trên bién đối với ba lĩnh 
vực là: di lại của tàu thuyền trong các vùng bién; thăm dò, khai thác và quản lý tài 
nguyên thiên nhiên; nghiên cứu khoa học bién. 

Thứ hai, một số vẫn đề được cho là thách thức mới đối với việc thi hành quyền 
tài phán trên biển của các quốc gia vẫn chưa được đề cập hoặc nghiên cứu sâu trong 
các công trình này như: Hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và 
không được quản ly (IUU), van đề khai thác cá vượt mức... 


18 


Thứ ba, rat ít công trình nghiên cứu vé thực tiễn thi hành quyền tài phán của Việt 
Nam trên các vùng bién theo ba lĩnh vực mà dé tài giới hạn, nếu có thì là các nghiên 
cứu dưới dang các bài viết tạp chí, hoặc bài viết chuyên dé vé từng lĩnh vực khác 
nhau...Chính vì vậy các giải pháp khuyến nghị được đưa ra cũng chủ yếu phù hợp với 
từng nội dung mà công trình hướng đến, chưa có các giải pháp mang tính tổng thể, hợp 
lý nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi quyền tài phán của Việt 
nam trên các vùng bién. 

Thư fir, các nghiên cứu liên quan đến lực lượng chấp pháp trên biển của Việt 
Nam còn khá han ché; chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về lực lượng cảnh sát biển 
Việt Nam chứ chưa thấy được vai trò cũng như sự phối hợp giữa Cảnh sát biển với các 
lực lượng thực thi pháp luật trên biển khác của Việt Nam. Điều này dẫn đến thiếu đi 
các dé xuát/giái pháp cần thiết nhằm đổi mới và nâng cao năng lực thực thi pháp luật 
trên biển của các lực lượng này. 

1.2. BINH HƯỚNG NGHIÊN CUU CUA LUẬN ÁN 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu của các công trình trước đó ở trong 
và ngoài nước, Luận án sẽ tiếp tục làm sáng tỏ hơn một số van dé lý luận, pháp lý và 
thực tiễn, cụ thể: 

1.2.1. Về lý luận 

- Luận giải những quan điểm khác nhau liên quan đến nội hàm của định nghĩa 
quyên tài phán quốc gia trên bién làm cơ sở cho việc xây dựng định nghĩa khoa học 
hoàn chỉnh hon về quyên tài phán của quốc gia trên bién. Từ đó rút ra những đặc điểm 
của quyên tài phán quốc gia trên biển trong mối tương quan với các đặc điểm chung 
của Luật quốc tế. 

- Làm rõ hon quá trình hình thành và phát triển nội dung quyền tài phán của quốc 
gia trong luật bién quốc té 

- Nghiên cứu, phân tích và làm sâu sắc hơn nội dung các nguyên tắc cơ bản trong 
việc xác định quyên tài phán của quốc gia trên biển. Từ đó đi vào bình luận và đánh 
giá về thứ tự áp dụng của các nguyên tắc này nhằm hạn chế các trường hợp xung đột 
quyền tài phán phát sinh giữa các quốc gia. 

- Phân tích và bình luận về các nội dung liên quan đến xung đột và giải quyết 
xung đột về quyên tài phán giữa các quốc gia trên bién. 

1.2.2. Về pháp lý và thực tiễn 

a. Liên quan đến các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật các quốc gia về 
thi hành quyên tài phán của quốc gia trên biển trong từng lĩnh vực cụ thể 

- Phân tích và bình luận về những quy định của pháp luật quốc tế (chủ yếu là các 
quy định liên quan trong UNCLOS) về quyền tài phán của quốc gia ven bién đối với 3 


lĩnh vực: hoạt động di lại của tàu thuyền; thăm dò, khai thác và quản lý các nguồn tài 


19 


nguyên thiên nhiên; nghiên cứu khoa học biển; từ đó chỉ ra được những điểm hợp lý 
và chưa phù hợp của các quy định này. 

- Lam rõ thực tiễn thực thi quyền tài phán trên bién của một số quốc gia; đánh giá 
những ưu điểm và hạn chế để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 
trong việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành quyền tài phán 
của Việt Nam trên các vùng bién. 

b. Về các quy dinh của pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành quyển tài phán 
trên các vùng biển của Việt Nam. Luận án sẽ tập trung: 

- Bình luận các quy định hiện hành của pháp luật biển Việt Nam liên quan đến 
việc thi hành quyên tài phán của Việt Nam trên các vùng bién; từ đó dua ra các ý kiến 
đánh giá về những thành tựu và hạn chế trong các quy định này, làm cơ sở cho các đề 
xuất về xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 

- Phân tích các số liệu đáng tin cậy liên quan đến thực tiễn thi hành quyền tài 
phán trên biển của Việt Nam; từ đó chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn và thách 
thức mà Việt Nam cán giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài phán 
trong các vùng bién. 

- Xác định rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như những 
yêu cau thực tiễn đặt ra đối với việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật 
Việt Nam liên quan đến quyên tài phán của quốc gia trên bién. 

- Dé xuất những nhóm giải pháp tong thé, khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và nâng cao năng lực thực thi quyền tài phán trên biển của Việt Nam. Các giải 
pháp được dé xuất phải đảm bảo phù hợp đường lối, chủ trương của Dang va Nha 
nước, phù hợp với pháp luật và thực tiễn quốc tế. 

1.2.3. Nội dung chính của Luận án 

Dé giải quyết những nhiệm vụ đã nêu ra ở trên, ngoài Chương 1 về Tổng quan 
tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, nội dung chính của Luận án sẽ được kết cau 
thành 3 Chương cụ thể như sau: 

- Chương 2 của luận án có tên gọi “Một số vấn dé lý luận chung vé quyén tài 
phán của quốc gia trên biển”. Tại chương này tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn 
dé lý luận về quyền tài phán của quốc gia nói chung và quyên tài phán của quốc gia 
trên biển nói riêng như: định nghĩa quyền tài phán và quyền tài phán của quốc gia 
trên bién; đặc điểm của quyền tài phán của quốc gia trên bién; lịch sử hình thành và 
phát triển nội dung quyền tài phán của quốc gia trong luật biển quốc tế; các nguyên 
tác xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién; vấn dé xung đột và giải quyết 
xung đột quyên tài phán giữa các quốc gia trên bién... những kết quả nghiên cứu của 
chương này sẽ là cơ sở lý luận quan trọng, làm định hướng cho việc nghiên cứu các 
nội dung tiếp theo của luận án. 

20 


- Với tiêu đề “Pháp luật quốc tế về quyên tài phán của quốc gia trên biển, thực 
tiễn thi hành của một số nước trên thé giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam”. Chương 
3 của luận án sẽ tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế về quyên tài 
phán của quốc gia trên bién trong ba lĩnh vực, đó là: quyền tài phán của quốc gia đối 
với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển của quốc gia ven 
bién; quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động nghiên cứu khoa học bién; quyền 
tài phán của quốc gia đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên (bao gồm cả tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật). Phần 
còn lại của chương này, nghiên cứu sinh sẽ đi vào nghiên cứu và bình luận về thực tiễn 
thi hành quyên tài phán trên bién tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra một số 
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và 
nâng cao năng lực thi hành quyền tài phán của Việt nam trên các vùng bién. 

- Chương 4 với tên gọi “Pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài phán của Việt 
Nam trên các vùng bién — thực trạng và giải pháp”. Tại chương này, nghiên cứu sinh 
đi vào phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế của Việt Nam trong quá trình 
xây dung pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài phán của Việt Nam trên các vùng 
biển của quốc gia. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh sẽ đi vào luận giải các nguyên nhân 
của hạn chế; đồng thời xác định rõ những yêu cau trong việc hoàn thiện pháp luật và 
nâng cao năng lực thực thi quyền tài phán trên biển của Việt Nam. Từ các kết quả 
nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn quốc tế cũng như 
những yêu cầu, đòi hỏi cụ thể của tình hình mới, nghiên cứu sinh sẽ đề xuất các giải 
pháp cụ thé, hợp lý nhằm hoàn thiện he thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi 
quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién. Đặc biệt, trong quá trình phân tích 
những nội dung này, bằng phương pháp so sánh, đối chiếu, nghiên cứu sinh sẽ lồng 
chép những kinh nghiệm đã được rút ra từ việc nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thi 
hành quyên tài phán của các quốc gia khác để làm nổi bật hơn các giải pháp đối với 


Việt Nam trong thói gian tới. 


21 


Tiểu kết Chương 1 

1. Luận án “Quyên tài phán của quốc gia trên biển - những van dé lý luận va 
thực tiên” là công trình nghiên cứu có tính mới ở cấp độ tiến sỹ luật học, đồng thời nói 
dung triển khai của luận án không bị trùng lặp với các nghiên cứu đã được công bố 
trước đây. Mặc dù từng nội dung của đề tài đã được các công trình nghiên cứu trước 
đây đề cập đến ở những mức độ/khía cạnh khác nhau, một số kết quả nghiên cứu có 
giá trị khoa học quan trọng, nhưng sẽ được nghiên cứu sinh tiếp tục kế thừa và làm sâu 
sắc hơn. Tuy nhiên, đa số kết quả nghiên cứu đã được công bố trước đây chưa giải 
quyết triệt để những nhiệm vụ đặt ra đối với đề tài. 

2. Nhìn chung, các công trình khoa học này còn có một số hạn ché như sau: Thi? 
nhất, các kết quả nghiên cứu chưa thực sự có tính hệ thống và toàn diện vì chưa xây 
dựng được định nghĩa, xác định được nội dung và đặc điểm của quyền tài phán quốc 
gia trong luật bién quốc tế; chưa có công trinh nào nghiên cứu riêng biệt hoặc chuyên 
sâu về lich sử hình thành và phát triển nội dung quyên tài phán của quốc gia trên bién; 
Thứ hai, các công trình này hầu như chưa hoặc rất ít đề cập đến xung đột quyên tài 
phán giữa các quốc gia trên bién; chưa phân tích có hệ thống các phán quyết của các 
cơ quan tai phán quốc tế và thực tiễn của các quốc gia dé làm sáng tỏ xu hướng giải 
quyết các xung đột này; Thứ ba, rat ít công trình đánh giá về những van dé được cho là 
thách thức mới đối với việc thực hiện quyên tài phán của các quốc gia trên bién hiện 
nay như: van dé IUU, van đề khai thác cá quá mức...mặc du đã có những nghiên cứu 
liên quan đến IUU, tuy nhiên các công trình đó cũng chưa đánh giá được những khó 
khăn mà các quốc gia ven biển phải đối mặt khi hành vi IUU xuất hiện ngày càng 
nhiều như hiện nay, điều này ngay cả UNCLOS cũng không có những quy định rõ 
ràng, ngoại trừ Điều 56 và Điều 73; Thv tw, chưa chỉ ra được những thuận lợi, khó 
khăn và thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 
cao hiệu quả thực thi quyên tài phán trên bién của mình trong giai đoạn hiện nay, khá 
ít công trình nghiên cứu riêng về các lực lượng chấp pháp trên biển hiện nay của Việt 
Nam; Thứ năm, các kiến nghi/dé xuất đưa ra chua mang tính tổng thé và chưa giải 
quyết được nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 

3. Từ những đánh giá về kết quả nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã xác định rõ 
những vấn đề mà luận án cần giải quyết, từ đó xác định cụ thể những nhiệm vụ nghiên 
cứu về cả về lý luận, pháp lý và thực tiễn thi hành quyên tài phán mà luận án cần phải 
giải quyết; từ đó xác định rõ quan chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đòi 
hỏi của hoàn cảnh thực tiễn, làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp nhằm hoàn 
thiện pháp luật và tăng cường thực thi một cách hiệu quả quyên tài phán của Việt Nam 


trên các vùng biên. 


22. 


CHUONG 2. MOT SO VAN DE LÝ LUẬN CHUNG VE QUYEN 
TAI PHAN CUA QUOC GIA TREN BIEN 


2.1. KHÁI NIỆM, SỰ HÌNH THÀNH VA PHAT TRIEN NOI DUNG 
QUYEN TÀI PHÁN CUA QUOC GIA TRONG LUAT BIEN QUOC TE 
2.1.1. Khái niệm quyền tài phán của quốc gia trên bién 

2.1.1.1. Định nghĩa 

a. Định nghĩa quyên tài phán quốc gia 

Quyền tài phán của quốc gia nói chung là quyền năng theo pháp luật, phù hợp 
với pháp luật và được pháp luật bảo hộ[68, 475]. Trên thực tế, khi dé cập đến quyên tài 
phán trong hệ thống pháp luật quốc gia, đa phần các quốc gia đều dẫn chiếu trực tiếp 
đến quyền xét xử của các tòa án hoặc quyền ban hành các quyết định áp dung pháp 
luật của một số cơ quan, tổ chức được Nhà nước trao quyên. Irini Papanicolopulu 
trong cuốn “The limits of Maritime Jurrisdiction” đã nhân mạnh rằng “quyền tài phán 
là một biểu hiện của sức mạnh cai trị, và sức mạnh này không chỉ có ở các quốc gia 
mà còn xuất hiện trong quyên lực của của các co quan, tő chức khác [94, 390-394]. 
Điều này là đúng nếu thuật ngữ “quyên tài phán" chỉ hướng đến thám quyền xét xử 
của các tòa án quốc tế và tòa án quốc gia[19]. Đồng quan điểm này, Bryan A. Garner 
trong đại từ điển “Black’s Law Dictionary” cũng đã xác định quyền tài phán chính là 
“quyên của tòa án hoặc thám phán (đã được ghi nhận trong Hién pháp của quốc gia) 
dé dua ra một bản án hoặc các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật dựa 
trên những vụ việc thực tế ”[74]. Như vậy, cả hai công trình nghiên cứu này đều miêu 
tả nội dung quyên tài phán khá hẹp, chủ yếu liên quan đến quyền lực của các cơ quan 
tư pháp (cụ thể là của tòa án) trong việc đưa ra các bản án hoặc các biện pháp khắc 
phục cần thiết khác... 

Khác với Irini Papanicolopulu và Bryan A. Garner, trong hầu hết các trường hợp, 
“quyên tài phán được xác định là sức mạnh của quốc gia trong việc thiết lập và thi 
hành các quy định của pháp luật đổi với người và các hoạt dong” [121,3]. Sức manh 
này bắt nguồn trực tiếp từ yéu tố chủ quyên và có thé được biểu hiện ở cả ba nội dung 
đó là quyền lập pháp (quyền của một quốc gia nhằm xây dung nên các quy phạm pháp 
luật), quyền hành pháp (là sức mạnh của một Nhà nước nhằm áp dụng các quy định 
của mình thông qua các hoạt động cưỡng chế thi hành) và quyền tư pháp (là sức mạnh 
của một Nhà nước, thông qua các thâm phán của họ dé đưa ra các quyết định về việc 
giải thích và áp dung các quy pham pháp luật do chính quốc gia đó ban hành)[87,186]. 

Ở Việt Nam, “Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam” cũng ghi nhận: “quyên tài 
phán là quyên của cơ quan hành pháp và tw pháp của một quốc gia xem xét và giải 


quyết vụ việc theo thám quyền của minh. Trong pham vi lãnh thổ quốc gia, quốc gia 


23 


thực hiện quyên tài phản đây du... ngoài ra, quốc gia còn thực hiện quyên tài phán đối 
với một số nơi bên ngoài lãnh thổ quốc gia như: vùng đặc quyên kinh té, thêm luc dia, 
các phương tiện bay, tàu biển, tau thuyén nước ngoài đi lại trong lãnh hải của 
mình ”[67,851]. Định nghĩa này, vé co bản có phạm vi rộng hơn so với định nghĩa đã 
được nêu ra ở trên, tuy nhiên điểm hạn chế lớn nhất của nó là chỉ dừng lại ở việc thừa 
nhận nội dung quyền hành pháp và tư pháp, chưa thấy được vị trí và mối quan hệ 
khăng khít giữa quyền lập pháp với quyền hành pháp và tư pháp. 

Khác với cách giải thích này, trong “Từ điển Luật học ” của Viện khoa học pháp 
lý lại chi đề cập đến quyền xét xử của tòa án mà không có quyên tài phán nói chung. 
Theo đó, quyền này được hiểu “là một quyên chuyên biệt được trao riêng cho Tòa án, 
đây là quyên chung của các tòa án, không có sự phân cấp, phân vùng lãnh thổ. Tuy 
nhiên, quyên này cũng có thể được hiểu là quyên riêng của từng tòa án cụ thể được 
phan định theo cap, theo khu vực hành chính va theo vu việc ”[72,701-702]. Ngoài ra, 
tại trang 869 có nêu: “xét xử là hoạt động xem xét, đánh giá bán chát pháp lý của vu 
việc nhằm dua ra một phán xét về tính chất, mức độ pháp lí cua vụ việc, từ đó nhân 
danh Nhà nước đưa ra một phán quyết tương ứng với bản chất, nức độ trái hay không 
trái pháp luật cua vụ việc (xét xu vụ án hình sw, dân sự, kinh doanh, thương mai, lao 
động, hành chính...) " [72,869]. Điều này cho thấy, định nghĩa “tài phán” và “xét xử” 
trong từ điển này được hiểu giống nhau. Hay như trong "Tir điển pháp luật Anh - 
Việt” do Nguyễn Thành Minh chủ biên thì quyền tài phán lại được giải thích “là quyén 
lắng nghe và phán quyết một vụ kiện hay đưa ra một án lệnh nào đó cua tòa [A2]. 
Nhìn chung, cách giải thích trên đây về định nghĩa quyền tai phán cũng tương đối hep, 
chỉ giới hạn trong quyền xem xét và ra phán quyết của tòa án nói chung và không đề 
cập đến hoạt động lập pháp hay hành pháp của quốc gia. Thực tiễn xét xử tại các Tòa 
án của quốc gia cho thấy, khi thực hiện quyên tài phán, dù trong bát kỳ lĩnh vực nào, 
tòa án luôn áp dụng luật của nước mình để giải quyết. Chính vì vậy, việc tách biệt 
hoàn toàn quyền xét xử của Tòa với các quyền lập pháp, hành pháp là chưa hợp lý, mà 
nó phải gan liền với nhau và là các biéu hiện khác nhau nhung có mối liên kết chặt ché 
nhằm phản ánh nội dung của quyên tài phán. Tác giả đồng ý với quan điểm của một số 
học gia là thuật ngữ “quyền tài phán” nên được hiểu một cách rộng nhất bao gồm ca 3 
nội dung đó là: quyền của quốc gia trong việc đưa ra các quy phạm, quy định 
(legislative jurisdiction), quyền đảm bảo việc thực hiện các quy phạm, quy định 
(executive jurisdiction) và quyền áp dụng các quy phạm, quy định của tòa trong quá 
trình xét xử (udicial Jurisdiction)[105, 472]. 

Trên thực tế, cho đến nay, khoa học pháp lý quốc tế vẫn chưa có một định nghĩa 
đầy đủ về quyền tài phán được thừa nhận chung bởi các quốc gia và cộng đồng quốc 


tế. Lý do cho sự thiếu thống nhất này có thể do cụm từ “quyên tài phán” không có một 


24 


ý nghĩa duy nhất mà nó có thé được hiểu theo nhiều nghĩa với pham vi nội hàm khác 
nhau, đôi khi là đối lập nhau[94,390-394]. Năm 2006, Ủy ban pháp luật quốc tế của 
Liên hợp quốc (viết tắt là ILC) đã đệ trình lên Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 61 
bản Báo cáo về các nội dung thảo luận và kết quả kỳ họp thứ 58 của Ủy ban, trong đó 
có dua ra định nghĩa quyên tài phán trong báo cáo chung với nói dung: “quyén tài 
phán của một quốc gia có thé được hiểu là quyên chủ quyên hoặc thẩm quyên của một 
nhà nước. Đặc biệt hơn, quyên tài phán của một quốc gia có thé được chia thành 3 
loại: quyển lập pháp, quyên xét xử và quyên thi hành pháp luật ”[120,554]. Tuy nhiên, 
cách giải thích nêu trên của ILC, ở khía cạnh nao đó cũng còn những điểm bat cập, vi 
du như cách đặt van đề “quyên tai phán (...) là quyên chủ quyên ” sẽ dẫn đến suy luận 
là quyền tài phán và quyền chủ quyền là đồng nhất. Trong khi đó, néu căn cứ theo các 
quy định của UNCLOS về quy chế pháp lý của các vùng bién thi rõ ràng giữa hai thuật 
ngữ này có những điểm khác nhau nhất dinh (sé được làm rõ ở phán sau)[19]. Về van 
dé này, Redric Ryngaert cho rằng, trong luật quốc tế, có hai cách tiếp cận được cho là 
khá hợp lý khi dé cập đến quyền tài phán của quốc gia đó là: (i) quyên tài phán là 
quyên của quốc gia nhằm trực tiếp thực hiện các quyền của mình đối với các đối tượng 
phù hợp, trừ khi có những quy định hạn chế quyền này một cách rõ ràng trong luật 
quốc té[117,22-25]. Cách giải thích này cũng đã được Tòa thường trực Công lý quốc 
tế (PCIJ) dé cập đến trong vụ tàu S.S. Lotus vào năm 1927. Theo đó, tại quy tac Lotus 
số 2 Tòa giải thích rằng: “luật quốc tế cho phép các quốc gia được tự quyết định việc 
giải thích các quy tắc họ có thể áp dụng mà không vấp phải sự phản đối hay khiếu nại 
nào từ các quốc gia khác... Trong những trường hợp này, tất cả yêu cầu chỉ là quyên 
tài phán quốc gia không được vượt quá giới hạn mà luật quốc tế quy định; trong giới 
han đó, quyên tài phán nam trong chủ quyên của quốc gia đó. ”[139,46-47]; (ii) Cách 
tiếp cận thứ hai cho rang các quốc gia chỉ có thé thực hiện quyền tài phán của mình đối 
với hành vi vi phạm dựa trên các nguyên tác xác định quyên tài phán hợp lý như: 
nguyên tắc lãnh thổ, nguyên tắc quốc tịch, nguyên tắc phó cập... 

Tóm lại, việc đưa ra được một định nghĩa thống nhất về quyền tài phán trong luật 
quốc tế là điều không dễ dàng vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích và chủ quyền của 
các quốc gia. Chính vì vậy, đa phần các nghiên cứu đều không hướng đến việc tìm 
kiếm một định nghĩa chung về quyền tài phán trong hệ thống pháp luật quốc tế, điều 
các học giả quan tâm hơn cả đó là giới hạn và cách thức thực hiện quyên tài phán đó 
như thế nào. Trên thực tế, định nghĩa về quyền tải phán của quốc gia vẫn đang được sử 
dụng và giải thích khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm của từng quốc gia mà đó có thé 
là một định nghĩa theo nghĩa rộng (la quyén của quốc gia trong việc ban hành các văn 
bản pháp luật, dam bao thực thi các quy phạm pháp luật và xét xứ các hành vi vi 


phạm) hoặc theo nghĩa hẹp (quyén của Tòa án trong việc xét xử các hành vi vi phạm 


29 


pháp luật). Phù hợp với đôi tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài, định nghĩa về 
quyền tài phán của quốc gia mà tác giả sử dụng trong luận án này sẽ là định nghĩa theo 
nghĩa rộng. 

b. Định nghĩa quyên tài phán của quốc gia trên biển 

Là một bộ phận của quyên tài phán quốc gia nói chung, cho đến nay, quyên tài 
phán của quốc gia trên biển cũng chưa có một định nghĩa chung được quy định trong 
các văn kiện pháp lý quốc tế, bao gồm cả UNCLOS. Thậm chí, ngay trong UNCLOS, 
nội hàm của thuật ngữ này cũng được phản ánh không giống nhau. 

Trong Luật biển quốc tế, thuật ngữ quyền tài phán xuất hiện ngay từ những văn 
kiện chuyên biệt đầu tiên như Công ước Giơnevơ năm 1958 về lãnh hải và tiếp giáp 
lãnh hải, Công ước Giơnevơ năm 1958 về đánh cá trên biển, Công ước Giơnevơ năm 
1958 về thềm lục địa và Công ước Giơnevơ năm 1958 vé bién cả. Theo đó, “các quóc 
gia ven biển không nên yêu câu dừng tàu hoặc làm chuyển hướng một tàu nước ngoài 
di qua lãnh hải với mục dich thực hiện quyền tài phán dân sự liên quan đến một nguoi 
trên tàu"|16]; hay “...quốc gia phái thực hiện có hiệu quả quyên tài phán và kiểm 
soát của mình trong các vấn dé về hành chính, kỹ thuật và xã hội đối với tau bay mang 
cờ của nước mình ”[14] ...Tuy nhiên, do thời kỳ này giới han cho việc thực thi quyền 
tài phán trên biển còn nhiều tranh luận giữa các quốc gia nên cách hiểu về quyền tài 
phán vẫn có những hạn chế nhất định. 

Một điểm cần lưu ý là, thuật ngữ chủ quyền, quyền chủ quyền va quyên tài phán 
có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Trong đó, “chủ quyền” là một thuộc tính chính tri - 
pháp lý của quốc gia[105,354], là yếu tố cốt lõi và là bản lề cho việc thi hành các 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ở trên bién. “Quyền chủ quyền” được 
quy định lần đầu tiên trong Công ước Giơnevơ 1958 về thềm lục địa và được dùng dé 
chỉ các quyền nhất định mà quốc gia ven bién được pháp luật quốc tế thừa nhận trong 
một phạm vi hay với những đối tượng xác định. Điều này có nghĩa rằng, xét trong mối 
tương quan với chủ quyền thì quyền chủ quyền chỉ là một yếu tố phái sinh mà các 
quốc gia có được dựa trên chủ quyền quốc gia. “Quyên tài phán” là quyền riêng biệt 
của quốc gia trong việc đưa ra các quyết định, quy phạm pháp luật và giám sát việc 
thực hiện chúng. Nhu vậy, quyền tài phán có thé được thé hiện day đủ trong chủ quyền 
(đối với nội thủy, lãnh hải); hoặc là một phan của quyền chủ quyền (tiếp giáp lãnh hải, 
đặc quyền kinh té và thèm lục địa). 

Trên thực tế, nội dung “quyền chủ quyền” quy định tại Điều 2 Công ước 
Giơnevơ năm 1958 về thêm lục địa đã được vận dụng va đưa vào UNCLOS liên quan 
đến quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa[19]. Trong phần bình 
luận của ILC vào năm 1956 về Điều 68 Dự thảo Công ước do Ủy ban đưa ra (sau này 
trở thành Điều 2 của Công ước thêm lục địa năm 1958), ILC đã đưa ra lý do cho sự ra 


26 


đời của thuật ngữ “quyền chủ quyền” là bởi “... các quốc gia không chấp nhận chủ 
quyên của quốc gia ven biển đối với vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy bién của thêm 
lục địa, họ muốn bảo vệ và duy trì quyên tự do đây đủ của các quốc gia khác tại vùng 
bién và không gian vùng trời bao trùm lên vùng thêm lục địa. Mặt khác, quy ché pháp 
lý của vùng thêm lục địa...không tạo ra bất kỳ nghỉ ngờ nào liên quan đến các quyên 
đã thừa nhận cho quốc gia ven biển ...quyên này bao góm cả quyên tài phán nhằm 
muc đích phòng ngừa và trừng phat các hành vi vi phạm pháp luát"[92,68]. Từ cách 
giải thích này, với những sửa đổi phù hợp liên quan đến “các quyén tự do day đủ của 
vùng biển phía trên”, nghĩa của cụm từ “quyền chủ quyền” trong thềm lục địa sé được 
áp dụng phù hợp cho vùng đặc quyền kinh tế nhằm tạo ra các quyên cần thiết cho quốc 
gia ven biển trong việc thăm đò và khai thác tài nguyên thiên nhiên, đương nhiên các 
quyền này không phải là chủ quyền và không được tạo ra tính chất chủ quyền cho 
thềm lục địa hay đặc quyén kinh té[77,541]. Bên cạnh đó, cả quyền tài phán và quyền 
chủ quyền đều có nguồn gốc từ chủ quyền quốc gia. Trong đó, nếu xét về khía cạnh 
lich sử, quyền tài phán và chủ quyên có mối liên hệ rất chặt ché vì bán chất của quyền 
tài phán có xuất phát điểm ban dau chính là từ chủ quyền quốc gia. Tương tự như vậy, 
trong phán quyết vé vụ tàu S.S Lotus (1927), PCIJ cũng đã nhắn mạnh rằng một quốc 
gia “được thực hiện quyên tài phán của mình dựa trên tính chất chủ quyén của quốc 
gia đó ”[139,46-47]. Sau này, do quá trình phát triển của luật bién và sự dau tranh của 
các quốc gia, quyền tài phán mới vượt ra khỏi ranh giới lãnh thổ quốc gia đến những 
vùng lãnh thé mà quốc gia không có chủ quyền (nói dung này sẽ được làm ró hơn 
trong phần 2.2). Khác với quyền tài phán, quyền chủ quyền lại là một thuật ngữ “sinh 
sau” và ra đời dựa trên yêu sách về tài nguyên và kiểm soát an ninh của chính các quốc 
gia. Đối với lĩnh vực luật bién, quyền tài phán còn được coi là hệ qua của quyền chủ 
quyền, có tác dụng bó trợ và tạo ra môi trường dé thực hiện quyền chủ quyền tốt hơn. 

Nhìn chung, dù còn những quan điểm và cách giải thích khác nhau, nhưng về cơ 
bản, trong luận án này, quyển tài phán của quốc gia trên biển được hiểu là quyên ban 
hành, áp dụng và thực thi pháp luật đối với các hoạt động của tàu thuyén diễn ra trên 
các vùng bién của quốc gia. Đối tượng chính chịu sự điều chỉnh của quyên tài phán 
này chính là tàu thuyền di chuyền trên bién. 

2.1.1.2. Đặc điểm và phán loại quyên tài phán của quốc gia trên bién 

a. Đặc điểm: Xuất phát từ bản chất của luật quốc tế và những đặc thù riêng của 
ngành luật biển, có thé rút ra một số đặc điểm vẻ quyên tài phán quốc gia trên biển sau 
đây: 

* Về chủ thé thực hiện quyên tài phán: Là chủ thé của luật quốc té, trong đó chủ yêu 
là các quốc gia. Các chủ thé này thực hiện quyên tài phán của mình thông qua hệ thống 


các cơ quan nhà nước được xây dựng và ghi nhận trong hệ thống pháp luật quốc gia bao 


27 


gồm: hệ thống các cơ quan lập pháp, hệ thống các co quan hành pháp và hệ thông các cơ 
quan tư pháp. 

* Về pham vi và nội dung của quyền tài phán: Không gian thực hiện quyền tài phán 
của các quốc gia chính là trong các vùng biển. 

Như đã đề cập, mặc dù cùng được thể hiện thông qua các quyền lập pháp (là 
quyền của quốc gia trong việc dé ra các nguyên tắc, các quy định pháp luật đối với những 
vùng biển do quốc gia có chủ quyền, quyền chủ quyền), quyên hành pháp (là quyền năng 
của quốc gia nhằm thi hành những quy định do quốc gia xây dựng hoặc được thừa nhận 
bởi pháp luật quốc tế) và quyền tư pháp (là quyền năng xét xử, xử lý các hành vi vi phạm 
các luật và quy định của quốc gia trên bién), tuy nhiên do sự khác biệt về ban chát pháp 
lý nên tại mỗi vùng bién nội dung quyên tài phán của quốc gia cũng được thé hiện rất 
khác nhau, cụ thể: trong các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia như nội thủy, lãnh 
hải, do có sự hiện diện của yếu tố chủ quyền nên quyền tài phán của quốc gia cũng 
được biểu hiện day đủ nhất và gan liền với chủ quyền quốc gia. Đến các vùng biển 
thuộc quyền chủ quyền của quốc gia như: tiếp giáp lãnh hải, đặc quyên kinh tế và thềm 
lục địa, mặc dù không chịu sự chi phối của yếu tó chủ quyên, tuy nhiên xuất phát từ 
ảnh hưởng của nguyên tắc đất thống trị biển nên quốc gia ven biển vẫn được thi hành 
quyên tài phán trong một số lĩnh vực nhất định tại các vùng bién này. Ngoài ra, trong 
một số trường hợp do luật quốc tế trù định, các quốc gia cũng có thé thi hành quyền tài 
phán đối với các tàu thuyền mang quốc tịch nước mình đang hoạt động trên các vùng 
bién năm bên ngoài chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven bién. 

* Về cơ sở thực thi quyên tài phán: Việc thực thi quyền tài phán của quốc gia trên 
biển có thé dựa trên cả cơ sở lý luận và pháp lý. Trong đó nếu cơ sở lý luận có nên tang là 
yếu tố chủ quyên và tính lãnh thổ, thì cơ sở pháp lý quan trọng nhất ghi nhận quyền tài 
phán của các quốc gia trên bién chính là các quy định trong các điều ước quốc tế, tập quán 
quốc tế, pháp luật các quốc gia... 

b. Phân loại: Quyền tài phán của quốc gia trên biển có thê được phân chia theo 
nhiêu tiêu chí khác nhau như: 

* Căn cứ vào chủ thé thực hiện quyên tài phán: quyền tài phán của quốc gia có thé 
chia thành quyền tài phán của quốc gia mà tàu treo cờ, quyên tài phán của quốc gia ven 
bién, quyên tài phán của quốc gia có cảng... Theo đó: 

- Quyên tài phán của quốc gia mà tàu treo cờ xuất hiện khá sớm trong luật bién 
và phản ánh khá rõ nguyên tắc xác định quyền tai phán theo quốc tịch của tàu thuyền. 
Quốc gia mà tàu mang cờ chính là quốc gia mà tàu đăng ký quốc tịch hoặc cấp giây 
phép hoạt động. Quốc gia ma tàu mang cờ không nhất thiết phải là quốc gia noi con 
tàu được đóng hoặc thuộc quyền sở hữu. Trên thực tế các quốc gia có thể trao quyền 


treo cờ cho tât cả tàu thuyên (kê cả tàu thuyên nước ngoài) đáp ứng các điêu kiện 


28 


mang cờ theo quy định của pháp luật trong nước mà không cần xem xét đến mối liên 
hệ thực chất giữa tàu và quốc gia mà tàu mang cờ (trường hợp tàu treo cờ phương 
tiện). Tuy nhiên, hiện nay yêu cầu về mối liên hệ thực chất này đang được các quốc 
gia đặc biệt quan tâm nhằm kiểm soát hoạt động của các tàu treo cờ nước mình, đồng 
thời hạn chế tình trạng tàu lẫn tránh pháp luật trong nước khi tiến hành đăng ký quốc 
tịch. 

- Quyền tài phán của quốc gia ven bién: Trên thực tế, UNCLOS hay các điều 
ước quốc tế khác về biển đều không đưa ra bất kỳ định nghĩa nào về “quốc gia ven 
biển”, mặc dù thuật ngữ nay đã được sử dụng đến rất nhiều trong các Công ước. Trong 
cuốn "Definition for the law of the Sea: Terms not defined by the 1982 Convention" 


5 
A33 


của George K.Walker xuất bản năm 2012, thuật ngữ “quốc gia ven biển” được giải 
thích khá đơn giản là “quốc gia có các vùng biển hoặc đường cơ sở dùng để tính chiêu 
rộng của lãnh hải được xác định tại các diéu 5, 7, 9, 10 và 47 của UNCLOS”. Tuy 
nhiên, cũng có một số quan điểm có sự phân biệt giữa quốc gia ven biển với quốc gia 
quan đảo (quốc gia xác định đường cơ sở theo quy định tại Điều 47) do cấu trúc địa 
chất đặc thù và ban chất pháp lý của vùng bién bên trong đường cơ sở quan đảo. Theo 
quy định của UNCLOS và các điều ước quốc tế liên quan, quốc gia ven bién có quyền 
tài phán trên các vùng bién chủ quyền, quyền chủ quyền và trong một số trường hợp là 
tại các vùng bién quốc tế. Tuy nhiên, nhu đã nhắc đến trước đó, nội dung quyên tài 
phán của quốc gia ven biển với các vùng biển này không giống nhau. Đặt trong tương 
quan mối quan hệ giữa quyên tài phán của quốc gia mà tàu mang cờ với quyên tự do 
bién cả, thì theo sự giảm dan của quyên lực, quốc gia ven bién có quyên tài phán đối 
với tàu thuyền thu hẹp dan khi càng ra xa phía bién. 

- Quyên tài phán của quốc gia có cảng biển: Quốc gia có cảng là những quốc gia 
sở hữu những cảng biển phục vụ cho hoạt động giao lưu thương mại, hàng hải. Thực 
tế, quốc gia có cảng sẽ luôn là quốc gia ven biển. Do đó, trong hầu hết các trường hợp 
việc thực hiện quyên tai phán của quốc gia ven bién và quốc gia có cảng sẽ trùng nhau, 
chỉ một số quyên tài phán đặc thù được UNCLOS dành riêng cho cảng bién, chủ yếu 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

* Căn cứ vào các lĩnh vực thực thi quyén tài phán có thể chia thành: quyền tài phán 
đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền trên biển; quyền tài phán đối với hoạt động thăm 
dò, khai thác, quan lý và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên; quyền tài phán đối với 
hoạt động xây dựng đảo nhân tạo và các công trình thiết bị trên biển; quyền tài phán đối 
với việc gìn giữ, bảo vệ môi trường bién...Trong đó, quyên tài phán đối với hoạt động đi 
lại của tàu thuyền trên biển đề cập đến các quyền của quốc gia trong việc xây dựng pháp 
luật, thi hành các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm đối với hoạt động đi lại của tàu 


thuyền (bao gồm cả tàu thuyền mang quốc tịch nước mình và tàu thuyền nước ngoài) trên 


29 


các vùng bién; quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quan lý tài nguyên 
thiên nhiên đề cập đến các quyền của quốc gia nhằm điều chỉnh các hoạt động khai thác 
tài nguyên (tài nguyên sinh vật và phi sinh vật) trong các vùng biển của quốc gia... 

Ngoài ra nếu cán cứ vào pham vi các vùng bién thì có: quyền tài phán của quốc gia 
trong các vùng bién thuộc chủ quyền quốc gia, quyền tài phán của quốc gia trong các 
vùng bién thuộc quyền chủ quyên và quyên tài phán... 

2.1.2. Sự hình thành và phát triển nội dung quyền tài phán của quốc gia 
trong Luật bién quốc té 

Lịch sử phát triển của luật biển nói chung bị chi phối bởi một bối cảnh xuyên 
suốt đó là sự xung đột giữa việc thực thi quyền lực nhà nước trên biển và tư tưởng về 
tự do bién cả. Mức độ căng thang của xung đột này thay đổi qua từng giai đoạn khác 
nhau và phản ánh khá rõ xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và bức tranh chung về 
quan hệ chính tri, ngoại giao của từng thời kỳ. 

Có thé nói, sự phân chia biển quốc té thành các vùng “quốc gia có quyên tài 
phán” và “quốc gia không có quyên tài phán" được xem như giới hạn mà quốc gia ven 
bién hoặc quốc gia mà tàu mang cờ có được đối với sự vật, con người hay sự việc xảy 
ra trên bién. Mặc dù vậy, cho đến nay, xét ở cả phương diện pháp lý và thực tiễn, nội 
dung quyên tài phán của quốc gia trên biển vẫn còn một số điểm chưa thực sự rõ 
ràng[83,733-734]. Là một nội dung của pháp luật bién quốc tế, chính vi vậy sự hình 
thành và phát triển của nội dung quyền tài phán quốc gia trên biển cũng không nằm 
ngoài tiễn trình phát triển chung của luật biển quốc tế, đặc biệt là sự ra đời của các 
vùng bién thuộc quyền chủ quyên và quyên tài phán quốc gia. Tuy nhiên, cũng cần luu 
ý rằng, việc nghiên cứu lịch sử hình thành không nhằm tìm kiếm một dấu mốc rõ ràng 
nào nhằm chứng minh cho việc quyền tài phán và chủ quyên là độc lập với nhau. Kết 
quả nghiên cứu chủ yếu làm sáng tỏ câu chuyện về quá trình phát triển của nội dung 
quyền tài phán của quốc gia trên biển, đồng thời đi đến kết luận là quốc gia có thể mở 
rộng quyên tài phán tới những không gian bên ngoài lãnh thổ và với cả những đối 
tượng không có mối liên kết về quốc tịch với quốc gia đó. 

2.1.2.1. Giai đoạn từ trước thé kỷ 17 đến thế ky 19 

Điểm đặc trưng của quyên tài phán thời kỳ này đó là: quyên tài phán là một bộ 
phận không thể tách rời của chủ quyền quốc gia, quốc gia chỉ được thực hiện quyên tài 
phán trong không gian lãnh thổ của mình. Điều này đồng nghĩa với việc, quốc gia sẽ 
không thể thực hiện quyên tài phán vượt ra ngoài phạm vi lãnh thé của minh, trừ 
trường hợp đối với tàu thuyền mang cờ của quốc gia đó nhưng đang hoạt động tại 
vùng biển nằm ngoài chủ quyền quốc gia. Thâm phán Marshall C.J trong vụ The 


Schooner Exchange & M’Faddon (1812) tại Tòa án tối cao của Mỹ đã cho rằng: có hai 


30 


cách dé diễn giải trên phương diện pháp lý về quyên tài phán trong thời kỳ này đó là: 
(i) “quyên tài phán của quốc gia đối với các vùng biển thuộc chủ quyên là hoàn toàn 
và tuyệt đổi”; (ii) “chủ quyển hoàn toàn và tuyệt đối này” là “không được vượt quá 
phạm vi lãnh thổ ”[141]. Quan điểm này đã tạo ra rào cán cho việc áp dụng pháp luật ở 
bên ngoài ranh giới lãnh thổ quốc gia, trừ trường hop áp dụng quyền kiểm soát đối với 
hoạt động của tàu thuyền mang cờ của nước mình như đã nói ở trên[83,733-734]. 

Cũng trong giai đoạn này, một số nghiên cứu của các học giả danh tiếng về luật 
quốc tế cho thấy quyền tài phán quốc gia chưa được thừa nhận như một chế định độc 
lập trong luật bién quốc té[82,1-5], và việc mở rộng quyền tài phán vượt ra khỏi pham 
vi lãnh thô của các quốc gia là điều chưa được chấp nhận. Sở di như vậy là vì việc 
hoạch định biển của các quốc gia khi đó chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi các học thuyết, 
trong đó nói bật lên hai học thuyết là Mare Liberum và Mare Clausum. Mare Liberum 
(hay cón goi là bién tu do) là mót trong nhüng hoc thuyét quan trong và có ánh huóng 
trực tiếp đến sự hinh thành và phát triển của các công ước luật bién sau này. Mare 
Liberum được luật gia người Hà Lan là Hugo Grotius đề xuất vào năm 1609 với quan 
điểm “biển quốc tế giống như không khí, nó sẵn có và tất cả dèu có quyên sử dụng một 
cách tw do”, ngoài ra ông cũng chỉ rõ: “biển quốc té là lãnh thổ quốc té và là đối 
tượng không thé bị chiếm đoạt làm tài sản riêng bởi bát kỳ quốc gia nào vi mọi quốc 
gia déu có quyên sử dung biển cho mục đích giao thương hàng hải quốc tế [103]. Tư 
tưởng này cua Hugo rất được hoan nghênh và được xem như một bước đột phá về 
quan điểm khoa học khi chỉ ra rằng, bên cạnh các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia 
thì các quốc gia còn vạch ra một khu vực khác với tên gọi là biển quốc tế để thừa nhận 
quyền tự do thương mại của tất cả các nước trên thế giới. 

Ngược lại với học thuyết của Hugo, vào năm 1635, luật gia người Anh là John 
Selden đã phát triển học thuyết với tên gọi Mare Clausum với nội dung: “biển có thể là 
đổi tượng của việc chiếm đoạt va phán chia như đất liên, chính vì vậy các quốc gia có 
quyên đòi hỏi những vùng biển mà tại đó chỉ duy nhất quốc gia được thực hiện chủ 
quyên tuyệt đối cua minh” [82,1-5]. Như vậy, Mare clausum không những thừa nhận 
khả năng chiếm hữu bién mà còn củng có quan điểm đặc quyền của các nước Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, Anh trên bién, đồng thời hạn chế một cách tối da sự can thiệp hay 
hiện diện của các quốc gia khác trong vùng biển của họ[103]. Điều này lý giải vì sao ở 
giai đoạn này, phạm vi các vùng biển mới chỉ bó hẹp trong các vùng thuộc chủ quyền 
mà chưa có sự xuất hiện của các vùng bién thuộc quyên chủ quyền và quyên tài phán 
như hiện nay. 

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là bởi, cho đến nửa sau của thế kỷ 17, quan 
hệ quốc tế đã có sự xoay chuyén lón dàn dén su phân chia lãnh thô tại khu vực châu 


Âu lục địa, đó là sự kiện kết thúc Chiến tranh tôn giáo 30 năm và sự ra đời của Hòa 


31 


ước Westphalia — một trong những văn kiện quan trọng không những “giúp” cho châu 
Au sắp xếp lai cau trúc quyền lực của khu vực mà còn góp phan tạo dựng một phan 
hình hài châu Âu lục địa ngày hôm nay. Hòa ước Westphalia không phải là một điều 
ước quốc tế riêng lẻ mà là một “gói” văn kiện bao gồm nhiều điều ước quốc tế có liên 
quan mật thiết với nhau. Nội dung chính của hòa ước là tuyên bố về việc cham dứt 
chiến tranh tôn giáo, đồng thời thừa nhận sự xuất hiện của một loạt các quốc gia mới 
trong lục địa châu Au[148]. Sau khi ra đời, để mở rộng lãnh thô và bảo vệ quyền lợi 
của mình trước các dé chế phong kiến trước đó, các quốc gia này đã lên tiếng về sự 
cần thiết phải phân chia lại thị trường lãnh thổ cũng như tầm ảnh hưởng của các quốc 
gia đối với thé giới. Riêng với việc thiết lập các vùng bién, các quốc gia mới không 
chủ trương theo đuổi học thuyết Mare Clausum vì họ thấy rằng học thuyết này chỉ bảo 
hộ cho lợi ích của các dé chế cũ và duy trì trạng thái đặc quyên trên những vùng biển 
quá rộng lớn. Chính vì vậy, sau khi tién hành củng có thé chế nhà nước, các quốc gia 
này đã yêu cầu phải thiết lập các quyền tự do trên biển quốc tế và học thuyết Mare 
Liberum ra đời như một minh chứng cho sự đấu tranh quyết liệt của các nước 
nay[82,14-18]. 

Nhu vậy, có thé thấy rang tại thoi điểm này, nội dung của quyên tài phán chua 
phải là đối tượng chính được dua ra bàn luận. Y tưởng về việc tách rời quyền tài phán 
ra khỏi chủ quyền quốc gia gần như chưa tồn tại, chủ quyền van là yếu tố trung tâm 
nhất của luật quốc té nói chung và luật bién quốc tế nói riêng, và “...được xem là một 
khía cạnh hoặc một yếu tố cấu thành hay là hé quả của chủ quyên quốc gia” [83,733- 
734],[87,20]. Điều này cho thấy, mối quan tâm chủ yếu của các quốc gia ở thời kỳ này 
là làm sao dé phân dinh được rõ ràng vùng bién nào thuộc chủ quyền quốc gia và vùng 
bién nào các quốc gia được hưởng các quyền tự do bién cả. 

2.1.2.2. Giai đoạn từ thế kỷ 19 đến năm 1958 

Những năm đầu của thé kỷ 19, quan niệm quyên tài phán không thé tách rời chủ 
quyền vẫn tiếp tục được duy trì một cách tuyệt đối. Nội dung quyền tài phán tiếp tục 
trở thành một van dé phức tap, mập mờ và thiếu minh bach, trong đó van dé quyền tài 
phán trên bién lại càng trở nên thiếu chắc chán hơn bởi khung pháp lý không đủ dé xây 
dựng một nên tang vững chắc dé các quốc gia tham chiếu. 

Đến khoảng giữa thé ky 19, bên cạnh việc tiếp tục kháng định quyên tài phán 
tuyệt đối của quốc gia trong các vùng bién chủ quyên, các quốc gia ven bién đã bát 
đầu đưa ra những tuyên bố rõ ràng hơn nhằm yêu sách cho việc thực hiện quyền tài 
phán hợp lý bên ngoài lãnh thổ của mình. Đây có lẽ là sự chuyển biến quan trọng và 
có tính toán của các quốc gia vào thời điểm đó, bởi vì việc chấp nhận thu hẹp vùng 
bién vốn di được yêu sách thuộc chủ quyền của minh dé nhường chó cho sự tồn tại của 


một khu vực bién tự do với những quyền tài phán đặc biệt chưa bao giờ là dé dàng, 


32 


nhất là khi các quốc gia vẫn còn những đôi hỏi khác nhau liên quan trực tiếp đến bé 
rộng của lãnh hải. Có hai lý do chính có thể sử dụng để lý giải cho sự nhượng bộ này 
của các quốc gia vào thời điểm đó: 

Thứ nhất, do sự phát trin nhanh chóng của các hoạt động giao lưu, buôn bán 
bằng đường bién giữa các quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới đã dẫn đến sự 
xuất hiện ngày càng nhiều các tàu thuyền thương mại nước ngoài trong cảng biển của 
các quốc gia ven bién. Chính vi vậy, dé vừa bảo vệ chủ quyền của các quốc gia ven 
bién, vừa đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa quốc gia ven bién với quốc gia mà tàu treo 
cờ thì nhiệm vụ trọng tâm của luật bién thời ky này là phải vạch ra được ranh giới 
quyền tài phán giữa các quốc gia để tránh những tranh chấp có thé phát sinh. Tham 
phán Jouffroy đã cho rằng “quyển tài phán của quốc gia mà tàu mang cờ phải được 
công nhận trừ khi việc thực hiện quyên này gây ra một sự vi phạm về quyên của quốc 
gia ven bién ”[83,738]. Điều này có nghĩa là, ở một chừng mực nào đó quyên tài phán 
của quốc gia ven bién đã bị chia sẻ, cái gì thuộc quyền của quốc gia ven bién thì quốc 
gia đó sẽ có quyền tài phán, còn cái gì không thuộc quyền của quốc gia ven bién sẽ 
thuộc quyền tài phán của quốc gia mà tàu mang cờ. Van dé ở đây chi là ranh giới đó 
chưa được xác định một cách rõ ràng mà thôi. 

Thứ hai, từ những ảnh hưởng của học thuyết qua lai vô hai (innocent passage) 
trong lãnh hải của quốc gia ven biển. Thuật ngữ "vô hại" bat nguồn từ tiếng Latin 
"innoxium" — nghĩa là không có khả năng gây hại, hay nói cách khác, đó chính là việc 
đi qua theo các hình thức không gây ra các hoạt động đe dọa đến an ninh, hòa bình của 
các quốc gia ven bién. Quyền này ban đầu được đưa ra dưới hình thức thỏa thuận giữa 
các quốc gia đối với hoạt động thuong mại trên bién, theo đó, các quốc gia cho phép 
tàu buôn nước ngoài được quá cảnh qua vùng biển thuộc quyền kiểm soát của mình để 
tới quốc gia thứ ba. Mục đích cho sự thừa nhận này là để thúc đây quá trình thông 
thương bằng đường bién, đồng thời tạo thuận lợi dé phát triển, giao lưu kinh tế - 
thương mại giữa các quốc gia. Tuy nhiên, vì là những thỏa thuận “tự phát” nên vào 
thời ky này quan điểm vé pham vi thực hiện quyền tài phán giữa quốc gia ven bién và 
quốc gia tàu mang cờ vẫn còn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng chính sự 
thừa nhận quyền này đã góp phần tách một phần nội dung quyên tài phán ra khỏi chủ 
quyền quốc gia[83,734-735]. 

Năm 1921, sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Hội quốc liên (tiền thân 
của Liên hợp quốc ngày nay) đã tô chức Hội nghị về van dé tự do quá cảnh tại 
Barcelona (Tây Ban Nha) và đã thông qua Công ước và Quy chế về tự do quá cảnh 
vào ngày 20/4/1921. Tại Điều 1 của Công ước, 40 quốc gia đã tuyên bố chấp nhận quy 
chế tự do quá cảnh được đính kèm với Công ước, đồng thời thừa nhận các nghĩa vụ và 


trách nhiệm mà quy chê này đặt ra cho các quôc gia liên quan đên việc đảm bảo tự do 


33 


quá canh[80]. Cho đến nay, đây vẫn được xem là văn kiện pháp lý quốc tế dau tiên 
quy định vé quyền tự do quá cảnh của tàu thuyền, làm tiền dé cho việc pháp điển hóa 
các quyền tự do hàng hải, bao gồm tự do vô điều kiện và tự do có điều kiện (qua lại vô 
hại) sau này. 

Mặc dù không phải là hội nghị chuyên biệt về luật biển, tuy nhiên các quốc gia 
tham dự Hội nghị pháp điển hóa luật quốc tế tại La-hay vào năm 1930 cũng đã có 
những nỗ lực nhằm pháp điển hóa một phần các nội dung của luật biển vào trong hệ 
thống pháp luật quốc té[83,743]. Hội nghị này cũng đã góp phan làm xuất hiện những 
ý tưởng về pham vi áp dụng quyên tài phán của quốc gia trên bién; đồng thời thu hút 
được sự quan tâm của các quốc gia đối với cần thiết phải hoàn thiện và phát triển pháp 
luật quốc té về bién. Đây cũng chính là động lực cho các hội nghi chuyên món về luật 
bién diễn ra sau này. 

Tiếp đó, vào năm 1945, Tổng thông Mỹ Truman đưa ra tuyên bố về các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên của đáy bién và lòng đất dưới đáy của thềm lục dia là "thuóc vé 
Hoa Kỳ, đặt dưới quyên tài phán và kiểm soát của Hoa Ky"[115]. Đây không những là 
cán cứ cho sự ra đời của vùng đặc quyên kinh té trong UNCLOS ma còn có ý nghĩa 
quan trọng góp phan hình thành quan điểm về quyền tài phán bên ngoài chủ quyền của 
các quốc gia. Bởi vi, cùng với những đòi hỏi về việc kiểm soát đối với các nguồn tài 
nguyên trong vùng bién này, Mỹ cũng đã yêu cầu được thiết lập quyên tài phán đối với 
những hành vi vi phạm liên quan đến các quyên về tài nguyên thiên nhiên của Mỹ 
trong vùng biển được yêu sách. 

Đến năm 1958, các tranh luận xoay quanh phạm vi thực hiện quyên tài phán của 
quốc gia trong các vùng bién vẫn còn khá gay gắt, đặc biệt khi có sự ra đời của các 
vùng biển mới được ghi nhận rõ ràng trong các Công ước Giơnevơ năm 1958. Với sự 
xuất hiện của các vùng bién thuộc quyền chủ quyền đầu tiên là vùng tiếp giáp lãnh hải 
và thêm lục địa, các quốc gia bước đầu đã thừa nhận có sự tôn tại trên thực tế việc thực 
hiện quyên tài phán bên ngoài khu vực lãnh hải của quốc gia. Trên thực tế, sự tồn tại 
của các vùng bién như tiếp giáp lãnh hải hay thêm lục địa là kết quả của một quá trình 
dau tranh lâu dài và gay gắt giữa một bên là các nước hàng hải lớn muốn giới hạn các 
vùng biển của quốc gia ven bién trong một không gian chật hep; với một bên là các 
nước nhỏ yếu muốn mở rộng sự kiểm soát của mình ra phía biển nhằm giữ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên tại vùng biển tiếp liền với lãnh thổ đất liền, cũng như tăng cường 
khả năng phòng thủ bờ biển cho quốc gia. Chính vì vậy, để đảm bảo sự dung hòa lợi 
ích giữa những nhóm lợi ích khác nhau, các quốc gia đã phải thỏa hiệp rằng những 
quyền mà quốc gia ven biển có được ở những vùng biển này chỉ là quyền chủ quyền 
chứ không phải chủ quyên, ngoài ra các quyền chủ quyền này cũng chi được thực hiện 


nhằm khai thác và quan lý đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhất dinh[17]. 


34 


Nhu vậy, đến năm 1958, quyên tài phán của quốc gia trên bién đã tòn tại ở 3 dang, đó 
là: (1) quyền tài phán hoàn toàn tuyệt đối từ nội thủy trở vào; (2) quyền tài phán hoàn 
toàn và day đủ tại lãnh hải và (3) quyên tài phán xuất phát từ quyền chủ quyền trong 
vùng thêm lục địa. 

2.1.2.3. Giai đoạn từ năm 1958 đến nay 

Sau năm 1958, Liên hợp quốc tiếp tục triệu tập Hội nghị luật bién lần thứ hai vào 
năm 1960. Tuy nhiên, tại hội nghi này, nội dung quyên tài phán của quốc gia chưa có 
thêm bất kỳ sự thay đổi nào so với trước đó. Tuy nhiên, đến năm 1973 vấn đề quyền 
tài phán của quốc gia trên bién đã có những bước phát triển đáng kể với sự ra đời của 
UNCLOS - văn kiện được xem như bản hiến pháp về bién và đại dương của cộng 
đồng quốc tế. 

Hội nghị của Liên hợp quốc về luật biển lần thứ 3 (1973-1982) với đỉnh cao là sự 
ra đời của UNCLOS đã ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hài hòa 
những yêu câu về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyên tài phán với các quyền tự do 
truyền thống trên bién[95,52-53]. Ngoài việc tiếp tuc giữ nguyên nói dung của quyền 
tài phán trong các vùng bién thuộc chủ quyền quốc gia gióng như Công ước Gionevo 
năm 1958, UNCLOS đã thay đổi nội dung của quyền tài phán thứ ba, theo đó quyền 
tài phán thể hiện trong quy ché pháp lý của thềm lục địa và đặc quyên kinh té đã có 
những điểm khác nhau, cụ thể: 

(i) Quyên chủ quyên và quyên tài phán của quốc gia ven biển trong thêm lục 
địa không phụ thuộc vào bắt kỳ sự chiếm hữu thật sự hay danh nghĩa, hoặc bởi bắt kỳ 
tuyên bố rõ rang nào; trong khi đó tại đặc quyên kinh tế, quốc gia ven biển néu muốn 
thực hiện các quyên này phải đưa ra tuyên bố về việc xác lập một vùng đặc quyên kinh 
té với chiêu rộng không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng dé tính chiêu rộng 
lãnh hải[77]. Điều này có nghĩa là, bát kỳ quốc gia có bién nào (nếu không có vùng 
thèm luc dia bị chóng lẫn với quốc gia khác) đều được quyền xác lập một vùng thềm 
lục địa với giới hạn tối thiểu là 200 hải lý tính từ đường cơ sở, hoặc tối đa không quá 
350 hải lý tính từ đường cơ sở, hoặc cách đường đăng sâu 2500m một khoảng cách 
không quá 100 hải lý (trong trường hợp thèm lục dia của quốc gia trải dải vượt quá 
200 hải Iý)[19]. Trong khi đó đối với vùng đặc quyên kinh tế, quốc gia ven bién phải 
công bó một cách rõ ràng, công khai về việc thiết lập vùng đặc quyền kinh tế của 
mình. Điều này dẫn đến thực tiễn là, có thé có quốc gia có đặc quyền kinh tế hoặc 
không. Đối với các quốc gia thiếp lập một vùng đặc quyền kinh tế thì các quy định của 
phần V (vé vüng dác quyén kinh té) và phàn VI (vé thềm lục địa) của UNCLOS sẽ 
cùng tồn tại để kiểm soát tat cả các quyền chủ quyền, quyên tài phán và nghĩa vu của 
quốc gia ven biển, cũng như các quốc gia khác trong giới hạn 200 hải lý tính từ đường 


cơ sở. Tuy nhiên, nêu quôc gia ven biên có một vùng thêm lục địa vượt quá khoảng 


35 


cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở, các quy định đặc biệt trong phần VI liên quan đến 
các Điều 76 (từ đoạn 4-8), Điều 82 và Phụ lục II sẽ được áp dụng. 

(ii) Pham vi thực hiện quyên chủ quyén và quyên tài phán của quốc gia ven 
biển đối với thêm lục địa dường như hẹp hơn so với đặc quyền kinh tế. Bởi vì, néu theo 
đúng UNCLOS thì quyền chủ quyền và quyên tài phán của quốc gia ven bién trong 
đặc quyền kinh té sẽ được thực hiện đối với cả đáy bién, long đất duói đáy bién có 
chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở và cột nước phía trên. Điều 56 UNCLOS 
quy định, trong đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền chủ quyên về việc thăm 
dò khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên không chỉ bao gồm “ving 
nước bên trên đáy bién" mà còn “của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển”; trong khi 
đó Điều 77 UNCLOS lại chi quy định quốc gia ven bién có quyền chủ quyên và quyền 
tài phán với phan đất là “đáy biển và lòng đất duói đáy biển ”[19]. Tuy nhiên, như đã 
trình bày ở trên, mặc dù pham vi thực hiện quyên tài phán có thé hẹp hơn nhưng do 
quyền chủ quyền và quyên tài phán đối với thêm lục địa mang tính “đặc quyền”, do đó 
sẽ cao hơn so với đặc quyền kinh tế. Chính vì vậy, nhằm loại bỏ khả năng nhằm lẫn 
giữa đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, UNCLOS cũng quy định các quyền chủ quyền 
của quốc gia ven bién đối với các tài nguyên ở đáy bién và lòng đất dưới đáy bién của 
đặc quyền kinh tế sẽ được thực hiện theo quy định tại phần VI về thêm lục dia[38]. 

(iii) Quyên chủ quyền và quyén tài phán của quốc gia ven biển trong thêm lục 
địa cao hơn so với đặc quyên kinh tế vì nó được ghỉ nhận như là đặc quyên (exclusive) 
của quốc gia ven biển. Tính chất đặc quyền này thê hiện ở chỗ, nếu “quốc gia ven biển 
không thăm dò hay không khai thác tài nguyên thiên nhiên của thêm lục địa, thì không 
ai có quyên tiễn hành các hoạt động như vậy, nếu không có sự thỏa thuận rõ ràng của 
quốc gia đó ”[19]. Điều này có thể hiểu là, trong một chừng mực nào đó, quốc gia ven 
biển không có nghĩa vụ phải chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình với các 
quốc gia khác, trừ khi có những thỏa thuận cụ thể. Còn đối với đặc quyền kinh tế, mặc 
dù không sử dụng các cụm từ như “bắt buộc”, “phải”... tuy nhiên, Công ước cũng quy 
định quốc gia ven biển có nghĩa vụ trong việc xác định khối lượng đánh bắt được phép 
và việc thông qua các thỏa thuận dé cho phép quốc gia khác đánh bắt nếu quốc gia ven 
bién không đánh bắt hết[ 19]. Điều này có thé hiểu là quốc gia ven bién cần có sự chia 
sẻ tài nguyên đối với các quốc gia khác trong trường hợp họ không có khả năng để 
khai thác trữ lượng dự kiến, trừ trường hợp ngoại lệ được nêu ra tại Điều 71 là “không 
áp dụng đối với các quốc gia Ven biển có nên kinh tế lệ thuộc rất nặng né vào việc 
khai thác tài nguyên sinh vật ở vùng đặc quyên vé kinh tế của mình ”. 

Như vậy, cho đến UNCLOS, quyền tài phán của quốc gia trên biển vẫn duy trì ở 
ba phương thức chính là (i) quyền tài phán hoàn toàn và tuyệt đối trong nội thủy, (ii) 
quyền tài phán hoàn toàn va day đủ trong lãnh hải và (iii) quyền tài phán đối với các 


36 


nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế trong vùng biển quốc gia có 
quyền chủ quyền. Tuy nhiên, đối với quyền tài phán thứ ba, UNCLOS đã làm rõ hơn 
và có sự phân biệt tương đối về quyền tài phán của quốc gia ven biển trong đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa, điều này là phù hợp với mục đích ban dau cho việc thiết lập 
vùng đặc quyên kinh tế, đồng thời góp phan khang định một làn nữa vé tính độc lập 
của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. 

Tóm lại, từ thực tiễn nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển nội dung quyền 
tài phán của quốc gia trên biển có thê rút ra một số nhận xét sau đây: 

Thứ nhất, sự hình thành và phát triển nội dung quyền tài phán của quốc gia trên 
bién gắn liền với xuất hiện của các học thuyết vé bién và yêu sách của các quốc gia. 
Trong đó sự cạnh tranh của hai quan điểm sở hữu bién và tự do bién cả đã đặt nén 
móng cho những ý tưởng ban đầu về khả năng độc lập tương đối của quyên tài phán 
trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia. 

Thứ hai, đến nay vẫn chưa có một học thuyết hay văn kiện pháp lý quốc tế nào 
thực sự hoàn hảo để giải quyết tron vẹn các van đề quyền tài phán của quốc gia trên 
các vùng bién, ké cả các Công ước Giơnevơ năm 1958 hay UNCLOS. Như đã dé cập ở 
trên, ngay bản thân UNCLOS cũng vấp phải khá nhiều tranh luận liên quan đến việc 
áp dụng và giải thích các quy định của Công ước, trong đó có cả những quy định liên 
quan đến nội dung của quyền tài phán quốc gia. Việc thu hẹp yêu sách về chủ quyền 
để nhường chỗ cho những đòi hỏi về các vùng biển quyền chủ quyền và quyên tài 
phán là một sự thỏa hiệp có tính bước ngoặt. Một mặt nó cho thấy sự thắng thế của học 
thuyết tự do biển của của Hugo Grotius so với học thuyết biển đóng của John Selden, 
mặt khác nó cũng phản ánh xu hướng chia sẻ lợi ích chung từ biển của các quốc gia. 

Thứ ba, pham vi thực hiện quyền tài phán của quốc gia trên bién đã có sự phát 
triển đáng kê từ chỗ chỉ là một khía cạnh của chủ quyền và chỉ được thực hiện trong 
pham vi ranh giới lãnh thổ quốc gia, dàn dần quyên tài phán của quốc gia ven bién đã 
được mở rộng và có thể vươn xa đến các vùng biển nằm bên ngoài lãnh thổ quốc gia, 
và tác động đến cả những đối tượng không có mối liên kết thực chất nào với quốc gia 
ven bién. 

Như vậy, cùng với quá trình hình thành và phát triển của luật quốc tế nói chung 
và ngành luật biển quốc tế nói riêng, sự ra đời và phát triển của nội dung quyên tài 
phán quốc gia trên biển cũng đã trải qua những giai đoạn thăng tram khác nhau. Mặc 
dù đã có những quy định rõ ràng và cụ thể hơn, tuy nhiên, cho đến hiện nay, vấn đề 
quyền tài phán quốc gia trên biển vẫn còn nhiều thách thức và tranh luận xung quanh 
phạm vi và cách thức thực hiện vì nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của các 
quốc gia. Chính vì vậy, thiện chí và sự dung hòa đến từ các quốc gia là thực sự cần 


thiét nhăm dam bảo cho việc sử dụng một cách hiệu quả nhat các lợi ích của biên. 


37 


2.2 CÁC NGUYEN TÁC XÁC ĐỊNH QUYEN TÀI PHAN CUA QUOC 
GIA TREN BIEN 
2.2.1. Nguyén tac quyén tai phan theo lanh thé 

Day là nguyên tắc có tính chát nén tang trong việc xác định quyền tài phán của quốc 
gia trên biển. Nguyên tác này cho phép quốc gia ven bién thiết lập và dám bảo thực thi 
pháp luật đối với các cá nhân, tó chức và phương tiện hoạt động trong phạm vi lãnh 
thô của mình, trừ các trường hợp ngoại lệ được chấp nhận bởi luật quốc tế[69,50]. 

Trong luật biển, phạm vi quyền tài phán theo lãnh thổ được hiểu rộng hơn, nó 
không chỉ giới hạn trong các vùng bién thuộc chủ quyền mà được mở rộng một cách 
hạn chế tới các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia ven biển với một số 
lĩnh vực nhất định như: thăm dò, quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên; xây dựng 
đảo nhân tao và các công trình thiết bị trên biển; bảo vệ môi trường bién... Ngoài 
những lĩnh vực nêu trên, quyên tài phán đối với các hành vi vi phạm của tàu thuyền 
nước ngoài trong những vùng biển này sẽ được xác định theo nguyên tắc luật cờ tàu. 
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, việc mở rộng quyền tài phán sẽ không đồng nghĩa với 
việc mở rộng chủ quyền và biên giới quốc gia trên bién. 

* Syr mở rộng của nguyên tắc quyên tài phán theo lãnh thổ: Theo quy định của 
UNCLOS và thực tiễn thực thi quyền tài phán của các quốc gia cho thấy, trong một số 
trường hợp nhất định, quốc gia có thé thực thi quyền tài phán của mình lên tàu thuyền 
bên ngoài lãnh thổ quốc gia, tuy nhiên cơ sở cho việc thực hiện quyền tài phán này 
xuất phát từ chính các quyên và lợi ích của quốc gia ven bién. Quyên truy đuôi theo 
quy định của UNCLOS là trường hợp mở rộng quyên tài phán như vậy. 

Truy đuôi là việc đuôi theo một cách hợp pháp một con tàu nước ngoài ở khu vực 
bién quốc tế sau khi tàu đó vi pham pháp luật của quốc gia thực hiện việc truy đuổi 
trong phạm vi các không gian biển thuộc quyền tài phán của quốc gia thực hiện việc 
truy đuổi. Về bản chất, quyền truy đuổi là sự chuyển giao các quyền kiểm soát mà 
quốc gia ven bién thực hiện trong các vùng bién thuộc quyên tài phán của mình ra 
ngoài khu vực biển quốc tế. Hiện nay, quyền truy đuổi được quy định tại Điều 23 
Công ước Giơnevơ năm 1958 về Biển cả và Điều 111 UNCLOS. Trên cơ sở luật quốc 
tế hiện hành và được làm rõ thêm bởi quan điểm của ITLOS trong vụ M/V Saiga 
(1999), việc truy đuôi được coi là hợp pháp khi đáp ứng được tất cả các điều kiện vé 
phương tiện truy đuôi, căn cứ thực truy đuôi, địa điểm truy đuổi, thời điển truy đuổi, 
cách thức tiễn hành, thời điểm chấm dứt việc truy duói[19],[133]... 

2.2.2. Nguyên tắc quyền tài phán theo quốc tịch 
Cùng với nguyên tắc lãnh thổ, việc xác định quyền tài phán theo quốc tịch cũng 


là một trong những nguyên tắc khá phổ biến và truyền thống của luật biển quốc tế. 


38 


Nguyên tắc này cho phép các quốc gia thực thi quyền tài phán của mình lên các đối 
tượng (có thể là cá nhân hoặc tàu thuyền) mang quốc tịch của nước mình. Xuất phát từ 
đôi tượng điều chỉnh của ngành luật biển quốc tế, nên đối tượng chính chịu sự tác 
động của nguyên tắc này là tàu thuyền, còn quốc tịch của các nhân chủ yếu được sử 
dụng dé xác định quyền tài phán trong ngành luật hình sự quốc té. 

2.2.2.1. Xác định quyên tài phán của quốc gia theo quốc tịch của tàu thuyén 

a. Tàu thuyền và quốc tịch của tàu thuyên 

Định nghĩa tàu thuyền được đề cập trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế và quốc 
gia với cách hiểu và giải thích không đồng nhất. Theo quan điểm của Ủy ban luật pháp 
quốc tế của Liên hợp quốc (ILC), tàu thuyền bao gồm tất cả các vật thể nổi hoạt động 
trên biển hoặc tham gia một phần vào hoạt động trên bién[119,119]. Dóng quan diém 
với ILC, tại Điều 2 của Công ước quốc té về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền gây ra 
năm 1973 (Công ước MARPOL 73/78), tàu thuyền (ship) là “tât cả các loại tàu 
(vessel) hoạt động trong môi trường biển, ké cả tàu cánh ngắm, tàu đệm khí, tàu 
ngắm, phương tiện noi cũng nhw các công trình nói có định hoặc di dóng" [18]. Hay 
Công ước quốc té Salvage vé cứu hộ năm 1989 cũng dua ra cách hiểu tương tự khi 
định nghĩa tàu thuyền (vessel) tại Điều 1b là “bat kỳ kiểu tàu (ship), phương tiện hoặc 
cấu trúc có khả năng hàng hái"[20]. 

Trên thực tế, các định nghĩa chung về tàu thuyền liên quan nhiều đến luật hàng 
hải hơn là luật biển. Do đó, mặc dù là một điều ước quốc tế chuyên biệt về biển, tuy 
nhiên UNCLOS 1982 không đưa ra một định nghĩa chung nào về tàu thuyền, nhưng có 
thé tìm thay khá nhiều thuật ngữ tương ứng là “ship” hay “vessel” trong các quy định 
của công ước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng thuật ngữ “ship” hay “vessel” 
không tạo ra hai khái niệm khác nhau về chất mà việc sử dụng chúng phụ thuộc chủ 
yếu vào từng ngữ cảnh cụ thé. Quan điểm này dan chiếm ưu thé và được thể hiện trong 
UNCLOS 1982. Thuật ngữ “ship” được đề cập tại các phan II, III (tri Điều 42 (1,c)), 
IV, VII và X; trong khi đó “vessel” được đề cập tại các phần I, V, XI (trừ Điều 233), 
XIII va XV. Như vậy, Công ước không có sự phân biệt về mặt pháp lý giữa hai thuật 
ngữ này. 

Trong Bộ luật Hàng hải năm 2015 tàu thuyền được định nghĩa “là phương tiện 
hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gom tàu, thuyên và các phương tiện 
khác có động cơ hoặc không có động cơ ”[9]. Điểm đặc biệt là, ngay trong định nghĩa 
này, Bộ luật hàng hải năm 2015 cũng đã loại trừ các phương tiện thủy nội địa, tàu 
ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chưa nói, giàn di động, ụ nói ra khỏi định nghĩa về tàu 
thuyền. Điều này là hợp lý bởi vì các đối tượng này có điểm khác với tàu thuyền là 
không có khả năng tự dịch chuyền trên bién. Định nghĩa này sau đó tiếp tục được nhắc 


lại trong Luật biên giới quốc gia năm 2003, đồng thời tiếp tục được nhắc lại tại Điều 3 


39 


của Luật biển Việt Nam 2012. Mặc dù còn những cách hiểu khác nhau, tuy nhiên, tác 
giả đồng ý với quan điểm về tàu thuyền được đưa ra trong Bộ luật Hàng hải năm 2015 
của Việt Nam. 

Quốc tịch của tàu thuyền là sự ràng buộc về pháp lý của tàu thuyền vào quốc gia 
mà tàu mang quốc tịch, thể hiện qua việc quốc gia thực hiện quyên tài phán cũng nhu 
sự kiểm soát về hành chính, kĩ thuật v.v[2,24]. Bên cạnh đó, UNCLOS cũng đề xuất 
các quốc gia, trong phạm vi thâm quyền của mình, “...có quyén xác định các diéu kiện 
và thủ tục dé cấp quốc tịch cho một con tàu ”[19]. Đồng thời, Công ước cũng chỉ rõ, 
tàu thuyền chỉ hoạt động dưới cờ của một quốc gia và chỉ thuộc quyên tài phán của 
quốc gia đó khi hoạt động trên biển quốc tế, trừ những trường hợp ngoại lệ đã được trù 
định trong Công ước hoặc các điều ước quốc tế có liên quan[ 19]. 

b. Sự thừa nhận yếu tő quốc tịch trong xác định quyên tài phán của quốc gia trên 
biển theo quy định của UNCLOS và một số phán quyết liên quan 

Nguyên tac luật cờ tàu xuất phát từ học thuyết về “tính lãnh thé của tàu thuyền” 
đã được PCIJ đề cập trong phán quyết vụ tàu SS Lotus năm 1927 và được ghi nhận 
trong luật tập quán quốc tế cũng như trong UNCLOS. Theo đó, quốc gia mà tàu treo 
cờ sẽ có quyền tài phán đối với tàu thuyền đăng ký quốc tịch và treo cờ của quốc gia 
mình. 

Quốc gia mà tàu mang cờ có quyên tién hành các biện pháp cưỡng chế đối với tat 
cả những người ở trên con tàu đang hoạt động dưới cờ của quốc gia mình, bat ké việc 
họ mang quốc tịch của quốc gia nào. Trường hợp xảy ra sự cố đâm va ở biển quốc tế 
giữa các tàu mang quốc tịch khác nhau, Điều 1 và Điều 3 Công ước Brussels năm 
1952 về nhất thé hóa các quy tắc liên quan đến tai nạn va đâm va trên biển xác định 
quyền tải phán trong trường hợp này sẽ thuộc về quốc gia mà tàu mang cờ hoặc quốc 
gia mà người phạm tội mang quốc tịch. Quy tắc này tiếp tục được nhắc lại trong Điều 
11 Công ước Giơnevơ năm 1958 về Biển cả và Điều 97 UNCLOS. Trong vụ M/V 
Saiga (1999), Tòa chỉ rõ: “việc xác định các tiêu chí va thiết lập các thu tục dé ban 
cấp và tước quốc tịch của các con tàu là các vấn dé nằm trong pham vi đặc quyên tài 
phán của quốc gia mà tàu mang cờ”[133.,25], tuy nhiên quyền này cũng có thé bị hạn 
ché trong trường hop con tàu đó đã được cấp quốc tịch của một quốc gia khác[19]; 
hoặc trên cơ sở các Công ước quốc tế chuyên biệt... 

Trên thực tế, liên quan đến việc kiểm soát và thực thi quyền tài phán đối với tàu 
thuyền mang quốc tịch của các quốc gia, có hai vấn đề cần phải lưu ý đó là: 

Thứ nhất, về mối liên hệ thực chất giữa tàu thuyén với quốc gia mà tau mang 
quốc tịch. Trên thực tế, đây vẫn là nội dung còn để ngỏ của các điều ước quốc tế về 
biển. Trong phán quyết của Tòa về vụ tàu Virginia G (2014), ITLOS đã cho rằng: “các 


quốc gia khác không thê từ chối công nhận một tàu treo co nước minh chỉ vì không có 


40 


mối liên hé thực chát giữa tàu và quốc gia mà tàu mang cờ ”[134,342-345]. Toà đã lập 
luận rằng, các quốc gia có đặc quyền công nhận quốc tịch của tàu thuyền theo Điều 91 
của và các quy định này chủ yếu nhằm mục đích công nhận quyền năng của quốc gia 
mà tàu treo cờ hơn là tạo ra các tiêu chí cho sự hiện diện của quyền năng này. Do vậy, 
yêu cầu về “mối liên hệ thực chất” giữa tàu và quốc gia mà tàu treo cờ không thé được 
xem là “điều kiện tiên quyết” mà các quốc gia cần phải có để thực thi quyền tài phán 
đối với tàu thuyền mang quốc tịch nước minh[134,342-345]. Theo Toà, cụm từ “mối 
liên hệ thực chất ” cần phải được giải thích trong phạm vi Điều 94 của UNCLOS với ý 
nghĩa đặt ra các quy định cho các quốc gia mà tàu treo cờ có quyền tài phán và kiểm 
soát các tàu thuyền dé đảm bảo rang con tàu hoạt động phù hợp với các nguyên tắc và 
thông lệ quốc tế. Do vậy, miễn là các quốc gia đã áp dụng các quy định và thực hiện 
việc kiểm soát thực sự về hành chính, kỹ thuật và xã hội lên các tàu thuyền treo cờ của 
họ nghĩa là họ đã tạo ra mối liên hệ giữa những tàu đó với quốc gia mà nó treo 
cờ| 134,342-345]. Trên thực tế, đặt ra yêu cầu về mối liên hệ giữa tàu và quốc gia mà 
tàu đăng ký quốc tịch là cần thiết, một mặt giúp quốc gia có thể kiểm soát về mức độ 
an toàn và các tiêu chuẩn của tàu; mặt khác cũng giám sát và thực thi một cách kip 
thời quyền tài phán của quốc gia đối với những con tàu này, hạn chế tình trạng tàu 
đăng ký quốc tịch của quốc gia với mục đích duy nhất là tránh các quy định/tiêu chuẩn 
đăng ký tàu khó khăn trong nước, còn thực tế không có bát kỳ mối liên hệ nào vé quán 
lý hành chính, kỹ thuật và các vấn dé xã hội. 

Thứ hai, tàu thuyên có được coi là lãnh thé nói của quốc gia mà nó treo có hay 
không? Trước đây, khi luật biển quốc tế chưa thực sự phát triển, nhằm bảo vệ lợi ích 
của mình, một số quốc gia đã yêu cầu công nhận tàu thuyền như một dạng “lãnh thổ 
nổi” của quốc gia trên biển, tại đó duy trì quyền lực của nhà nước tương tự như trên 
đất liền. Trở lại với vụ tàu SS Lotus (1927), khi Pháp tuyên bố rằng chỉ quốc gia mà 
tàu mang cờ có quyền tài phán đối với các tội phạm xảy ra trên tàu tại vùng bién quốc 
tế, Toà đã không đồng ý với quan điểm này. Toà cho rằng, Pháp tuy là quốc gia tàu 
treo cờ, nhưng không được hưởng quyên tài phán lãnh thổ tuyệt đối trên vùng bién 
quốc tế đối với một vụ va chạm tàu thuyền đang treo cờ của một quốc gia 
khác[139,71-84]. Toà nhân mạnh: “con tàu khi ở trên bién quốc tế sẽ thuộc về lãnh thổ 
của quốc gia mà tàu treo có, và do đó quốc gia này có thé thực thi quyền tài phán đổi 
với con tàu như trên vùng đất của họ ”[139,71-84]. Trong trường hợp này, Toà đã 
đánh đồng tàu mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ với lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, do đó Toà cho 
rằng “...hành vi phạm tội gây ảnh hưởng đến tàu thuyên của Thổ Nhi Kỳ, vì vậy, ở một 
nơi thuộc vé lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, việc áp dụng luật hinh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại đó 
không thé bị thách thức, cho dù hành vi đó gây ra bởi người nước ngoài" [139,71-84]. 
Vì vậy, Tòa đi đến kết luận Thổ Nhi Ky có quyên tài phán ưu tiên trong trường hop 


4l 


này. Tuy nhiên, hiện nay đa số các quốc gia không ủng hộ quan điểm coi tàu thuyén là 
lãnh thổ nói, mà chỉ xem nó là một thực thé độc lập trên bién và nguyên tắc quốc tịch 
sẽ không mang tính tuyệt đối, bởi lẽ: 

- Khi ở trong một cảng nước ngoài, tàu thuyền ngoài việc chịu sự điều chỉnh bởi 
pháp luật của quốc gia mà nó mang cờ, thì nó còn phải tôn trọng các luật và quy định 
của quốc gia có cảng [62,70-71]. 

- Trên thực tế, quốc gia mà tàu mang cờ không phải lúc nào cũng thực hiện 
quyền tài phán tuyệt đối của mình lên tàu treo cờ nước mình, đặc biệt đối với những 
tàu thực hiện việc thuê mướn quốc tịch hoặc treo cờ phương tiện. 

- Tàu thuyền có thé là vật bảo đảm hoặc là đối tượng bị cầm có do một bên thua 
kiện, đây không phải là tính chất của lãnh thé [62,70-71]. 

Tại Việt Nam, việc đăng ký quốc tịch của tàu thuyền cũng được quy định trong 
Bộ luật Hàng hải năm 2015 và các văn bản liên quan, theo đó "tàu biển Việt Nam là 
tàu biển đã được đăng ký vào Số đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc đã được cơ 
quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy pháp tạm thời mang cờ quốc tịch 
Việt Nam ”[9]; đồng thời khẳng dinh: "tàu biển đã đăng ky ở nước ngoài không được 
đăng ky mang cờ quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp đăng ky cũ đã được tạm ngừng 
hoặc đã bị xoá" [9]. Ngoài ra, Điều 5(1) BLHS 2015 sửa đổi năm 2017 cũng xác định: 
*...luật này được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định này cũng được áp dụng đối với hành 
vi phạm tội hoặc hậu qua của hành vi phạm toi xảy ra trên tau bay, tau biển mang 
quốc tịch Việt Nam hoặc tại vàng đặc quyên kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam”. 
Trường hợp công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi 
phạm tội ở ngoài lãnh thô Việt Nam, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt 
Nam theo quy định của Bộ luật này. 

2.2.2.2. Xác định quyền tài phán của quốc gia theo quốc tịch của cá nhân 

Quốc tịch của cá nhân là mối quan hé pháp lý hai chiéu, được xác lập giữa cá 
nhân với một nhà nước nhất định được biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của 
người đó đối với quốc gia mà ho mang quốc tịch và tổng thé các quyén và nghĩa vụ 
của quốc gia đổi với công dân của minh[69]. Nguyên tác này cho phép các quốc gia có 
quyền tài phán đối với một cá nhân khi người đó là công dân của nước mình, kể cả khi 
người đó dang ở lãnh thé của một quốc gia khác, hoặc ở trong vùng biển không thuộc 
quyền hạn của bất kỳ quốc gia nào. 

Mặc dù có đề cập đến trong một số điều khoản nhất định như Điều 97(1), Diéu 
109(3), tuy nhiên UNCLOS và các văn kiện quốc tế về biển nói chung chủ yếu vẫn tập 
trung vào việc xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién theo nguyên tắc lãnh thổ 
hoặc quốc tịch của tàu thuyền hơn là theo nguyên tắc quốc tịch của cá nhân. Một số 


42 


học giả đã cho rằng đây là một sự thiếu sót của UNCLOS khi không dành sự chú ý đặc 
biệt đối với các cá nhân hoạt động trên bién, mặc dù các hoạt động này được tiễn hành 
bởi chính các cá nhân cu thé[82]. Chính vì lẽ đó, khi nghiên cứu các quy định của 
UNCLOS, những nói dung liên quan đến quyên tài phán của quốc gia đối với các cá 
nhân chủ yếu vẫn phải viện dẫn một cách gián tiếp thông qua các quy tắc xác định 
quyền tải phán đối với tàu thuyền hoặc công trình có người như đảo nhân tạo hay các 
công trình, thiết bị khác trên bién. 

Ngoài ra, tương tự như quốc tịch của tàu thuyền, việc xác định quyền tài phán 
của quốc gia lên các cá nhân mang hai hay nhiều quốc tịch cũng áp dụng nguyên tắc 
quốc tịch hữu hiệu trong mối quan hệ với quốc gia thứ ba. Trong vụ Nottebohm, Tòa 
ICJ kháng định rằng quốc tịch là “mdi liên hệ mang tính chát pháp lý có nên tang là sự 
gan bó thực tế về xã hội, một mối liên kết thực sự của đời sống, quyền lợi và tình cảm, 
cùng với sự ton tại các quyên và nghĩa vụ qua lại lan nhaw"[140,23], chính vi vậy, khi 
xuất hiện hành vi vi phạm do một cá nhân có hai hay nhiều quốc tịch thực hiện, theo 
quan điểm của Tòa, quyên tài phán sẽ thuộc về quốc gia nơi cá nhân có mdi liên kết 
thực sự của đời sống, quyền lợi và tinh cảm”[140.23]. Điều này khá phù hợp với 
nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu được quy định tại Điều 5 Công ước Lahaye 1930 về giải 
quyết xung đột luật quốc tịch giữa các quốc gia[ 150]. 

2.2.2.3. Giới hạn của nguyên tắc quyên tài phán theo quốc tịch 

UNCLOS và thuc té xác định quyên tai phán của các quốc gia tại khu vực bién 
quốc tế cho thấy, không phải trong mọi trường hợp, nguyên tắc quốc tịch của tàu 
thuyền đều được áp dụng một cách tuyệt đối. Có những giới hạn nhất định liên quan 
đến nguyên tắc này cho phép các quốc gia khác, ngoài quốc gia mà tau mang quốc 
tịch, có thé thực hiện quyên tài phán của mình khi quyền và lợi ích của họ bị hoặc có 
nguy cơ bị xâm hại hoặc vì những lý do an toàn hàng hải. Những trường hợp này bao 
gồm cướp bién (Điều 105) và phát sóng trái phép (Điều 109)... (Trong đó, hành vi 
cướp biển sẽ là đối tượng của nguyên tắc quyên tài phản phổ quát và sẽ được trình 
bày cụ thé tại phán nội dung của nguyên tắc quyên tài phán phó quát). 

Theo Điều 109(2) UNCLOS, “phát sóng không được phép là các cuộc phát 
thanh và vô tuyên truyền hình nhằm vào quảng dai quán chúng từ một chiếc tàu hay 
một thiết bị ở biển cá vi phạm các quy chế quốc té, trừ việc phát các tin hiệu cấp cứu ”. 
Cũng theo Điều 109, người nào tién hành phát sóng trái phép đều có thé bị truy tó 
trước tòa án của: (i) quốc gia ma chiếc tàu phát sóng mang cờ; (ii) quốc gia đăng ký 
của thiết bị; (iii) quốc gia mà người đó là công dan; (iv) mọi quốc gia mà ở đó các 
cuộc phát sóng đều có thể thu được; (v) mọi quốc gia có các đài thông tin vô tuyến 


được phép đã bị nhiễu do các cuộc phát sóng đó. 


43 


Đối với các cuộc phát sóng trái phép được thực hiện bởi các con tàu đang ở khu 
vực biển quốc tế, Điều 109(4) UNCLOS cũng quy định: “ở biển cả, một quốc gia có 
quyền tài phản theo đúng Diéu 1 09(3), có thể, theo đúng Điều 110, bat giữ bat cứ ai 
hoặc giữ bat kỳ chiếc tàu nào truyền các cuộc phát sóng không được phép và tịch thu 
phương tiện phát sóng”. Như vậy, khi xuất hiện tàu thuyền thực hiện hành vi phát sóng 
trái phép, không chỉ quốc gia tàu treo cờ hoặc quốc gia của người thực hiện việc phát 
sóng có quốc tịch mới có thé thực hiện quyên tài phán của mình, mà quyền tài phán có 
thé thuộc về cả những quốc gia thu được hoặc bị ảnh hưởng bởi cuộc phát sóng đó. 

2.2.3. Nguyên tắc quyền tài phán phó quát 

Nếu như quyên tài phán theo lãnh thé hay quyền tài phán theo quốc tịch đều dựa 
trên những mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp giữa quốc gia thực thi quyền tài phán với 
hành vi vi phạm, thì quyền tài phán phó quát lại không đặt ra bát kỳ mối liên hệ nào giữa 
quốc gia thi hành quyên tài phán với con tàu vi phạm. Nguyên tác này ra đời dựa trên gia 
thuyết rang mọi quốc gia đều có chung lợi ích trong việc thực hiện quyên tài phán đối với 
những tội phạm đó. 

Quyên tài phán phổ quát là một khái niệm tương đối mới và là nguyên tắc hình 
thành sau so với nguyên tắc quyên tài phán theo lãnh thổ và nguyên tắc quốc tịch. 
Nguyên tắc này cho phép các quốc gia có thé tién hành truy tố, xét xử các cá nhân 
phạm những tội ác quốc tế mà không đòi hỏi quốc gia đó phải có mối liên hệ nào với 
nơi tội phạm xảy ra, quốc tịch của của kẻ phạm tội, quốc tịch của nạn nhân hay bất kỳ 
mối liên hệ nào về lợi ích của quốc gia đó. Trên thực tế, các van đề về định nghĩa, 
pham vi hay các loại tội thuộc quyên tài phán phó quát vẫn còn là chủ đề thảo luận và 
dang gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí trong phán quyết của Tòa ICJ vé vụ Lệnh truy nã 
quốc té giữa Công Gô và Bi vào năm 2002, Tòa đã nhận định rằng: “xét vé mức độ 
phát triển hiện thời của Luật quốc té, chưa có sự thừa nhận quyển tài phán phó 
quát ”[137]. Mặc dù vậy, nguyên tác này vẫn được áp dung chủ yếu trong lĩnh vực luật 
hình sự quốc tế nhằm trừng phạt đối với các tội phạm có tính chất nghiêm trọng tại các 
vùng biển nằm ngoài quyên tài phán của các quốc gia, nơi mà các nguyên tắc xác định 
quyền tài phán khác bị “can trở” bởi quy chế pháp lý của bién quốc tế[89,33]. 

Vì việc áp dụng nguyên tắc quyên tài phán phó quát được xem nhu sự “mở rộng” 
quyền tài phán của quốc gia tại các vùng biển quốc tế nên nguyên tắc này chỉ được áp 
dụng một cách hạn chế đối với với một số tội phạm nhất định như tội án chiến tranh, 
tội diệt chủng, tội ác chóng loài người... Đồng thời, việc sử dụng nguyên tắc nay cũng 
phải dựa trên các cơ sở xác định. Có 2 yếu tố được xem xét nhu là cơ sở cho việc thuc 
hiện quyên tài phán phó quát đó là: (i) dia điểm xảy ra tội pham: theo đó, các tội pham 
thuộc quyên tài phán phó quát thường xảy ra ở những nơi nằm ngoài quyên tài phán 
thông thường của một quốc gia, hoặc không quốc gia nào có thé thực hiện quyên tài 

44 


phán theo cách thông thường đối với những tội phạm đó. Vì vậy, bất kỳ quốc gia nào 
cũng có quyền xét xử và trừng phạt loại tội phạm nay; (ii) tinh chất nghiêm trọng của 
tội phạm| 111,363]: như đã phân tích ở trên, các tội thuộc quyên tài phán phó quát phải 
là những tội chống lại loài người do có mức độ cực kỳ tàn ác và bị coi là xâm hại đến 
lợi ích của toàn thé cộng đồng quốc tế. 

Trong pháp luật biển quốc tế, nguyên tắc quyén tài phán phó quát cũng được 
cộng đồng quốc tế pháp điển hóa lần đầu tiên tại Điều 19 Công ước Giơnevơ 1958 về 
bién quốc tế và tiếp tuc sử dụng tại Điều 105 UNCLOS liên quan đến hoạt động tran 
áp cướp bién[19]. Cướp bién là tội phạm có tính chất quốc té và đã được định nghĩa cụ 
thé tại Điều 101 của UNCLOS. Theo quy định của UNCLOS, tat cả các quốc gia đều 
có quyên thực hiện hành vi tran áp ướp bién ở bát ky nơi nào trên biển nam ngoài 
phạm vi các vùng bién chủ quyền của các quốc gia. Các quốc gia có quyên bắt giữ tàu 
thuyền hay phương tiện bay cướp bién hoặc tàu thuyền hay phương tiện bay bị chiếm 
đoạt bằng hành vi cướp bién và dang nằm trong tay bọn cướp bién, có quyền bat giữ 
người và tài sản hiện có trên tàu thuyền hay phương tiện bay đó. Điều 107 UNCLOS 
chỉ rõ: “chi có các tàu chiến hay phương tiện bay quân sự, hoặc các tàu thuyên hay 
phương tiện bay khác mang các dấu hiện bên ngoài chứng tỏ rõ ràng là của một cơ 
quan Nhà nước và được tiễn hành nhiệm vụ này, mới có thể thực hiện việc bắt gilt vi lý 
do cướp bién”. Quốc gia bát giữ tàu thuyền/phương tiện bay cùng cá nhân phạm tội có 
quyền xét xử, ra phán quyết đối với tội phạm cướp biển theo luật nước mình hoặc dẫn 
độ cho quốc gia mà tội phạm là công dân để giải quyết. Như vậy, đối với tội phạm 
cướp bién thì nguyên tắc đặc quyên tài phán của quốc gia mà tàu mang cờ đã bi loại 
bỏ, thay vào đó là quyền tài phán được mở rộng cho bat kỳ quốc gia nào phát hiện ra 
hành vi cướp bién[2,204-205]. 

Ngoài hành vi cướp bién, trong nội dung của UNCLOS cũng giải quyết chua thực 
sự rõ ràng về khả năng thi hành quyền tài phán của các quốc gia đối với các tàu không 
quốc tịch hoạt động trên biển quốc tế. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tàu thuyền không 
quốc tịch có thể là do tàu treo cờ của nhiều quốc gia hoặc bị quốc gia đã cấp phép treo 
cờ hủy bỏ việc đăng ký của tàu thuyền vì liên tục vi pham pháp luật của quốc gia đó, 
hoặc do tàu thuyền hủy bỏ đăng ký quốc tịch của mình mà không yêu cầu một quốc 
tịch khác. Đối với tàu thuyền hoạt động trên biển quốc tế, Công ước chỉ quy định: 
“một tàu chiến khi gặp một tàu nước ngoài ở trên biển cả...chỉ có thể khám xét chiếc 
tàu đó nếu có những ly do đúng dan để nghỉ ngờ chiếc tàu đó:... không có quốc 
tịch [19]. Ngoài quy định này, UNCLOS không có thêm những điều khoản nhằm chi 
rõ các quốc gia có được quyên thi hành quyền tài phán thực tế của mình đối với các 
tàu thuyền không quốc tịch hay không? UNCLOS chỉ quy định rang: “néu việc nghỉ 


ngờ xét ra không có cơ sở thì chiếc tàu bị khám xét được bôi thường về mọi ton thất 


45 


hay thiệt hại xảy ra”[19]. Tuy nhiên, quy dinh này cũng cho phép suy luận rằng, mặc 
dù không được quy định cụ thể trong Công ước, nhưng những tàu thuyền không quốc 
tịch khi thực hiện các hành vi vi phạm trên biển quốc tế, về nguyên tắc sẽ không có 
quốc gia nào được xác định là quốc gia mà tàu mang cờ dé thi hành quyên tài phán của 
mình đối với nó. Chính vì vậy, trong những trường hợp này, quyền tài phán có thể 
được thực hiện bởi chính các tàu chiến của các quốc gia theo nguyên tắc tàu nào phát 
hiện hành vi vi phạm trước thì quốc gia đó sẽ có quyền tài phán với nó. 

2.2.4. Thứ tự ưu tiên áp dụng các nguyên tắc trong xác định quyền tài 
phán của quốc gia trên bien 

Có thé thay rang, lãnh thổ và quốc tịch là hai yếu tố truyền thong và phó biến 
nhất trong xác định quyền tài phán của các quốc gia ở trên biển. Nếu nói về mức độ 
quan trọng thì có lẽ nguyên tác lãnh thổ đóng vai trò nén tang hon cả vì có xuất phát 
điểm là chủ quyền quốc gia. Nhưng nếu xét về giá trị ưu tiên áp dụng, giữa hai nguyên 
tắc này gần như rất khó để phân định bởi vì các vùng biển với bản chất và quy chế 
pháp lý khác nhau sẽ có sự ưu tiên áp dụng cho các nguyên tắc khác nhau. 

Chang han, tai các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia như nội thủy hay lãnh 
hải... do đây là những vùng bién thuộc chủ quyền quốc gia, đồng thời được xác dinh 
là lãnh thé bién của quốc gia ven bién. Chính vì vậy, nguyên tắc quan trọng và có giá 
trị nhất để xác định quyền tài phán của quốc gia tại khu vực này chính là nguyên tắc 
quyền tài phán theo lãnh thổ. Nói như vậy không có nghĩa là nguyên tắc quốc tịch sẽ 
không được áp dụng tại những vùng bién này, tuy nhiên việc áp dung có những giới 
hạn nhất định. 

Tuy nhiên, đến các vùng bién thuộc quyên chủ quyên và quyên tài phán quốc gia, 
do bản chất pháp lý của các vùng biển này là những vùng biển không thuộc lãnh thổ 
quốc gia những cũng không phải là lãnh thổ quốc té, do đó việc xác định quyên tài 
phán, tùy từng trường hợp mà xác định theo nguyên tắc lãnh thé hay nguyên tắc quốc 
tịch. Sở dĩ nói như vậy là vì, như đã giải thích trong phần lịch sử hình thành, quyền 
chủ quyền có mỗi quan hệ rất chặt chẽ với chủ quyên, và được coi như là một hệ qua 
của chủ quyền, do đó tại những vùng bién này các quốc gia ven biển vẫn sé có những 
quyền tài phán nhất định trên cơ sở các quy định của UNCLOS như: quyền tài phán 
trong khai thác, bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quyên tài phán đối với việc 
xây dựng và lắp đặt các đảo nhân tao và các công trình thiết bị trên biển, quyên tài 
phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa học bién... ngoài những van dé này ra thì 
quyền tài phán đối với một hành vi vi phạm sẽ được xác định theo nguyên tắc cờ tàu 


trên cơ sở các quy định của pháp luật quốc tế. 


46 


Tương tự như vậy, tại khu vực biển quốc tế, do đây là những vùng biển không 
thuộc chủ quyên của riêng quốc gia nào, do đó yếu tố lãnh thé gần như không được 
tính đến. Việc xác định quyên tài phán sẽ chủ yếu dựa trên nguyên tắc quốc tịch, trừ 
một số trường hợp ngoại lệ đã được trù định trong luật biển quốc tế, ví dụ như các 
trường hợp áp dụng nguyên tắc quyên tài phán phó quát hay nguyên tắc bảo vệ lợi ích 
của quốc gia... 

Nhu vậy, xây dựng và nghiên cứu các nguyên tác xác định quyền tài phán quốc 
gia có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ quốc tế, một mặt nhằm phân định một cách rõ 
ràng quyền tài phán giữa các quốc gia đối với các trường hợp vi pham, mặt khác 
những nguyên tắc này còn trở thành căn cứ dé giải quyết những tranh chấp, bất đồng 
giữa các quốc gia, đồng thời hạn chế sự can thiệp hay mở rộng quyên tài phán của các 
quốc gia đối với những hành vi vi phạm không thuộc quyền. 

2.3. XUNG ĐỘT VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT QUYEN TÀI PHAN 
CUA CAC QUOC GIA TREN BIEN 

Mặc dù đã có những nguyên tac nhất định nhằm phân định phạm vi thực hiện 
quyền tài phán trên bién của các quốc gia, tuy nhiên, xung đột về quyền tài phán van 
diễn ra và đặc biệt phó bién tại những vùng bién nằm bên ngoài quyên tài phán của các 
quốc gia. Xung đột về quyền tài phán là một trong những nguyên nhân làm phát sinh 
tranh chấp giữa các quốc gia trong quá trình thực hiện các hoạt động khai thác và sử 
dụng bién. Để giới han phạm vi nghiên cứu đối với nội dung này, xung đột quyền tài 
phán của quốc gia trên bién được hiểu là khi hai hay nhiều quốc gia cùng có quyên tài 
phán đối với một vụ việc nhất định, hay nói cách khác đó là khả năng sẽ có hai hay 
nhiều hệ thống luật đều có thé được áp dụng nhằm giải quyết một vụ việc cụ thé. 

2.3.1. Cơ sở và các trường hợp phát sinh xung đột quyền tài phán của 
quốc gia trên bién 

Từ các quy định của UNCLOS, các văn kiện quốc tế liên quan và thực tiễn giải 
quyết của các cơ quan tài phán quốc tế cho thấy, xung đột quyên tài phán giữa các 
quốc gia có thể xảy ra khi: 

- Công ước có những quy định tạo ra sự xung đột giữa quyên và nghĩa vụ/trách 
nhiệm của các quốc gia. Điển hinh cho trường hợp này chính là quy định liên quan 
đến hoạt động phát sóng trái phép từ biển theo quy định của Điều 10 UNCLOS. “Phát 
sóng không được phép”, theo quy định của công ước là các cuộc phát thanh và vô 
tuyến truyền hình nhằm vào quảng đại quần chúng từ một chiếc tàu hay một thiết bị ở 
bién quốc té vi phạm các quy chế quốc tế, trừ việc phát các tín hiệu cấp cứu. Theo đó, 
khi phát hiện một tàu nước ngoài đang thực hiện một cuộc phát sóng không được 


phép, Khoản 1 điều này quy dinh: “tat cá các quốc gia hợp tác với nhau để tran áp 


47 


phát sóng không được phép từ biển quốc tế”, nhưng không giải thích cụ thể hành động 
tran áp này có bao gồm việc thực hiện quyền khám xét, bắt giữ và xét xử hay không. 
Bên cạnh đó, khoản lại 2 tiếp tục đưa ra quy dinh có nhằm giới hạn những quốc gia có 
quyền xét xử với những tàu thuyén vi phạm đó là: *quóc gia mà chiếc tàu phát sóng 
mang cờ; quốc gia đăng ký của thiết bị; quốc gia mà người nói trên là công dân; mọi 
quốc gia mà ở đó các cuộc phát sóng có thể thu được ”... Quy định này có thể tạo ra sự 
xung đột về quyên tài phán khi xuất hiện trường hợp một quốc gia không được liệt kê 
trong khoản 3 thực hiện nghĩa vụ tran áp theo khoản 1 đối với con tàu đang thực hiện 
việc phát sóng trái phép đồng thời với một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi 
cuộc phát sóng. 

- Một số quy định của Công ước chưa có chi dán quyền tài phán rõ ràng, dán 
đến việc giải thích và áp dụng của các quốc gia có sự khác nhau. Điều này là dễ hiểu 
bởi vì pháp luật nói chung và luật quốc tế nói riêng khó có thể dự liệu và điều chỉnh 
được hết những trường hợp sẽ phát sinh trong đời sống quốc tế. Vì vậy, những phán 
quyết của các cơ quan tài phán quốc tế, trong trường hợp này, sẽ đóng vai trò là nguồn 
bó trợ rất quan trọng nhằm làm sáng tỏ hon nữa các quy định của tập quán hay điều 
ước về van dé có liên quan. 

Trước đây khi luật biển chưa thực sự phát triển, các quy định về quyền tài phán 
của các quốc gia trên biển đa phần chưa được ghi nhận trong các điều ước quốc tế cụ 
thể, mà chủ yếu dựa trên các tập quán hàng hải vốn có, do đó hiện tượng xung đột về 
quyền tài phán giữa các quốc gia là điều khó tránh khỏi. Hướng giải quyết khi đó chủ 
yếu cán cứ vào nguồn luật này hoặc quan điểm của các cơ quan tai phán quốc tế nếu 
các bên lựa chọn giải quyết tại Tòa. Vu tau SS Lotus năm 1927 là vi dụ điển hình cho 
việc xung đột về quyên tai phán khi các quy định còn chưa rõ ràng ấy. Các câu hỏi đặt 
ra trong trường hợp này là, đối với một vụ đâm va tai khu vực bién quốc tế, (i) tàu 
thuyén chỉ chịu sự tài phán của quốc gia mà nó mang cờ có hợp lý không? (ii) Thổ Nhĩ 
Kỳ có quyền tài phán đối với công dân của Pháp tại vùng biển này hay không? Trả lời 
cho các câu hỏi này, PCIJ đã đưa ra các lập luận như sau: 

Trước khi trả lời các câu hỏi này, Tòa đã nhận định đây là trường hợp phát sinh 
quyền tài phán đồng thời, bởi vì: *tói pham mà Trung uy Demons gây ra được truy tổ 
nhự một hành động - do sự cẩu thả hoặc thiếu thận trong - xuất phát từ tau Lotus; 
trong khi hậu quả chúng ta nhìn thấy trên tàu Boz-Kourt. Cả 2 yếu tổ này, về mặt pháp 
lý, hoàn toàn không thé tách roi..mói yếu tő có thé làm thực thi quyển tài 
phán ”[139,71-84]. Tiếp đó, trả lời cho câu hỏi đầu tiên, PCL đã có những lập luận dựa 
trên thuyết chủ quyền tuyệt đối dé phán quyết rang: con tàu khi ở trên bién quốc té sẽ 
thuộc vé lãnh thổ của quốc gia mà tàu treo cờ. Quốc gia này có thé thực thi quyền tài 
phán đối với con tàu, như đang thực thi quyền này trên vùng đất của họ. Ngoài ra, 


48 


cũng trong phán quyết nay, Tòa đã đưa ra quy tắc Lotus thứ nhất với nội dung: “...môt 
quốc gia không thể được xác lập bên ngoài lãnh thổ của nó, trừ khi có một quy tắc cho 
phép từ tập quán quốc tế hoặc được thoả thuận trong một diéu ước quốc tế [139.40]. 
Đồng thời, Tòa cũng lưu ý rằng, các trường hợp được cho là ngoại lệ từ tập quán và 
điều ước được thừa nhận phải không nhằm *...chóng lại sự độc lập của các quốc gia 
không được lạm dụng ”[139,40]. Từ đó, Tòa cho rằng Thổ Nhi Ky có quyên tài phán 
ưu tiên, và việc Tòa án quốc gia này tuyên phạt tống giam và phạt tiền thuyền trưởng 
Demons là phù hợp với quy định của luật quốc tế dựa trên nguyên tắc quyên tài phán 
theo lãnh thé va sự thừa nhận “lãnh thé nói" của tàu thuyền trên biển. Trên thực tế, 
đây chính là điểm gây ra nhiều tranh cãi nhất của phán quyết. Một số quan điểm cho 
rằng Toà đã tập trung nhấn manh quá nhiều đến chủ quyền quốc gia, tính tuyệt đối của 
lãnh thổ và khả năng trị ngoại pháp quyền của các quốc gia; đồng thời việc thừa nhận 
tính lãnh thổ của tàu thuyền là không phù hợp bởi: 

- Luật quốc tế tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và luôn xác định quan hệ 
của các quốc gia trong đời sóng quốc tế là quan hệ dựa trên sự binh đăng, thỏa thuận 
và tự nguyện. Do đó, các quốc gia, về nguyên tắc sẽ thực hiện chủ quyền trong phạm 
vi lãnh thô của mình. Tuy nhiên, như đã phân tích trong phan I, điều đó không có 
nghĩa rằng các quốc gia được quyền tự do tuyệt đối trong việc thực hiện các hoạt động 
bên trong lãnh thé của mình, luật quốc tế vẫn có những ngoại lệ nhất định, đặc biệt 
liên quan đến các vấn đề được coi là mối quan tâm chung của cộng đồng như quyền 
con người, van dé bảo vệ môi trường, an ninh quốc tế... Điều này lý giải vì sao quan 
điểm chủ quyên tuyệt đối ma PCIJ đưa ra trong vụ tàu S.S. Lotus đã bị coi là “lỗi thời” 
và không còn phù hợp với các quy định và quan điểm hiện nay về vấn đề chủ quyền 
quốc gia. Chính vì vậy, việc thực hiện quyên tài phán đối với người và phương tiện di 
chuyên trên biển quốc té sau này đã được quy định rõ ràng và có sự thay đổi so với 
phán quyết của Tòa tại Điều 11(1) Công ước Giơnevơ về biển cả năm 1958 và Điều 
97(1) cua UNCLOS[1-11]. 

- Việc PCH coi tàu thuyền là lãnh thé nói, lãnh thé di động của quốc gia cũng 
không còn hợp lý. Nhu đã phân tích trong phan nội dung của nguyên tắc quyên tài 
phán theo lãnh thổ, hiện nay hau hết các quốc gia đều không thừa nhận quan điểm nay 
vì nhiều lý do khác nhau. Tai bién quốc tế, khi yếu tó lãnh thổ bị can trở bởi quy ché 
của vùng bién quốc tế, thì quyền tài phán đối với các hoạt động diễn ra xung quanh tàu 
chủ yếu dựa trên nguyên tắc quốc tịch hoặc trong một số trường hợp nhất định là 
nguyên tắc quyền tài phán phô cập. 

Tuy nhiên, khi đề cập đến vụ tàu S.S. Lotus cũng cần nhớ rằng, thời điểm xảy ra 
vụ tranh chấp này là những năm 1920, khi đó luật biển quốc tế chưa có những quy 


định rõ ràng và cần thiết nhằm phân định phạm vi quyền tài phán cho các quốc gia, do 


49 


đó tranh chấp về thâm quyền là điều khó tránh khỏi. Sau khi các điều ước quốc tế về 
bién ra đời (đặc biệt là UNCLOS), các quốc gia ven bién đã có thêm những vùng bién 
mới với những quy định về quyền tài phán khá đặc biệt. Theo đó, với các vùng biển 
thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia, các quốc gia chỉ được công 
nhận một số quyền chủ quyền và quyền tài phán nhất định, ngoài pham vi đó quyền tài 
phán sẽ thuộc về quốc gia mà tàu mang cờ. Tuy nhiên, vụ tàu M/V Virginia G (2014) 
đã chứng minh rằng, những quy định mới này không phải không có khả năng tạo ra sự 
chồng chéo về phạm vi thực hiện quyên tài phán của các quốc gia, đặc biệt là liên quan 
đến các hoạt động được cho là “có liên quan” hoặc “nhằm mục đích” hướng đến các 
lĩnh vực thuộc quyền chủ quyền của quốc gia ven bién. Lúc này, ranh giới giữa quyền 
tài phán của quốc gia ven biển và các quốc gia khác rất khó xác định. Ngay trong phần 
phán quyết về tàu Virginia, ITLOS cũng đã khẳng định rằng, hoạt động cung cấp 
nhiên liệu cho các tàu đánh cá nước ngoài mà chưa được sự cho phép của quốc gia ven 
bién vẫn bị coi là vi phạm các quyền chủ quyền của quốc gia ven bién, bởi vì hoạt 
động này có mục đích hướng đến rất rõ ràng là giúp cho các tàu đánh cá có điều kiện 
thực hiện hoạt động khai thác tài nguyên cá tích cực và nhanh chóng hơn. Trong 
trường hợp này việc cung cấp nhiên liệu được coi là những hoạt động liên quan đến 
đánh bắt cá (fishing-related-activities), vi phạm quyền chủ quyền của quốc gia ven 
bién theo quy dinh tại Điều 56 (1,a) của UNCLOS[ 134,224]. 

- Xung đột quyên tài phán có thể xảy ra tại khu vực biển chồng lấn và các bên 
đêu có những yêu sách hợp pháp tại khu vực này. Trong các trường hợp xung đột 
quyền tài phán, có lẽ đây là tình huống xung đột rõ ràng và phó bién hơn cả. Theo quy 
định của UNCLOS, mỗi quốc gia ven biển đều có quyền xác định các vùng biển thuộc 
chủ quyền hay quyền chủ quyền theo đúng các quy định của Công ước. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào việc hoạch định các vùng biển cũng dễ dàng, đặc biệt đối với các 
quốc gia đối diện hoặc tiếp liền nhau mà chiều rộng của các vùng biển này không lớn 
hơn hoặc bằng 2 lần chiều rộng của từng vùng biển đã được Công ước quy định. Điều 
này sé dẫn đến sự xuất hiện các vùng chồng lấn cần phân định giữa các quốc gia liên 
quan. Trong khi chờ đợi một đường ranh giới pháp lý đạt được giữa các bên, nếu các 
bên không thể thỏa thuận được với nhau về việc cùng khai thác, quản lý khu vực 
chóng lán, thì sự chồng chéo trong việc thực hiện quyền tài phán của các bên liên quan 
đối với các hành vi vi phạm không thê tránh khỏi. Những tranh chấp này vốn đã phức 
tap càng trở nên phức tap hơn khi các quốc gia day mạnh việc khai thác tài nguyên 
trên các vùng bién. Vì vậy, một kết quả phân định công bang, nhanh chóng và rõ ràng 
sẽ góp phần rất lớn trong việc giải quyết tranh chấp và duy trì quan hệ chính trị, pháp 


lý quôc tê giữa các bên. 


50 


2.3.2. Hướng giải quyết xung đột về quyền tài phán giữa các quốc gia 
trên bién 

Trên thực tế, những xung đột như vụ tàu Lotus rất ít gặp trong giai đoạn hiện nay 
vì sự tồn tại của những quy định tương đối rõ ràng, hợp lý trong UNCLOS và các điều 
ước liên quan, mặt khác một số quan điểm của ICJ trong vụ Lotus cũng không còn phù 
hợp với các quốc gia hiện nay, đặc biệt là quan điểm về chủ quyền tuyệt đối và lãnh 
thé nói, di động của tàu thuyền. 

Đối với các trường hợp xung đột quyền tài phán khác, mặc dù UNCLOS không 
có những giải thích rõ ràng, cụ thể, nhưng theo quan điểm của tác giả, để hạn chế và 
cũng nhằm giải quyết tình trạng này, các quốc gia có thể căn cứ vào bản chất của các 
vùng bién cũng như tính chat ưu tiên của các nguyên tác trong xác định quyên tài phán 
của quốc gia đối với từng vùng biển. Như đã trình bảy trong phần thứ tự ưu tiên áp 
dung các nguyên tác xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién, việc xác dinh 
quyền tài phán của quốc gia trong nội thủy và lãnh hai là tương đối dé dang vi đây là 
hai vùng lãnh thổ bién của quốc gia ven bién. Tuy nhiên, với các vùng bién thuộc 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven bién thì việc xác định quyên tài 
phán sẽ dễ phát sinh xung đột hơn bởi vì đây là những vùng biển có quy chế hỗn hợp, 
tàu thuyền nước ngoài khi hoạt động trong những vùng này sẽ phải chịu sự điều chỉnh 
của cá pháp luật quốc tế và pháp luật của quốc gia ven bién liên quan đến những hoạt 
động được thừa nhận là đặc quyền của họ (tương tự vụ tau Virginia). Chính vì lẽ đó, 
với các tranh chấp về quyên tài phán phát sinh do công ước chua có quy dinh cụ thé, 
nguyên tắc ưu tiên quyên tài phán của quốc gia ven bién nén được áp dụng. Còn đối 
với khu vực bién quốc tế, do không còn tồn tại yêu tó lãnh thổ, chính vì vậy với các 
trường hợp tranh chấp về quyên tài phán phát sinh do nhiều quốc gia cùng được thừa 
nhận quyên tài phán với cùng một vụ việc, hướng giải quyết dé xuất là dành sự ưu tiên 
thi hành quyên tài phán đầu tiên cho quốc gia mà tàu mang quốc tịch, sau đó là đến các 
quốc gia phát hiện ra hành vi vi phạm của con tàu. 

Ngoài ra, với những trường hợp xung đột quyên tài phán do sự xuất hiện của các 
vùng bién chồng lấn, giải pháp tốt nhất là các bên cần có thiện chí và tự nguyện trong 
việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp đó. Điều 33 Hiến 
chương Liên hợp quốc ghi nhận: “các bên đương sự trong các cuộc tranh chấp, mà 
việc kéo dài các cuộc tranh chấp ấy có thé đe dọa đến hoà bình và an ninh quốc té, 


trước hết, phái có gang tim cách giải quyết tranh chấp bang con đường dam phán, 


51 


điều tra, trung gian, hoà giải, trọng tài, toà án, sử dụng những tő chức hoặc những 
diéu ước khu vực, hoặc bằng các biện pháp hoà bình khác tùy theo sự lựa chọn của 
minh"[27]. Như vậy, hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế là nghĩa vụ của các 
quốc gia, tuy nhiên nghĩa vụ này chỉ có thể mang lại kết quả mà các bên cùng chấp 


nhận khi nó được thực hiện dựa trên sự tự nguyện, thiện chí, công bằng và bình đẳng. 


52 


Tiểu kết Chương 2 

Như vậy, phân tích nội dung của chương 2 cho thấy, quyền tài phán của quốc gia 
trên biển là một vấn đề khó, còn nhiều tranh luận ở cả góc độ lý luận, pháp lý và thực 
tiễn áp dụng. Tuy nhiên, với những vấn đề lý luận và pháp lý được đưa ra tại chương 
này, tác giả cũng đã có gắng phân tích và làm sáng tỏ những điểm còn chưa thực sự rõ 
ràng liên quan đến các van dé lý luận về quyên tài phán của quốc gia ở trên các vùng 
bién, và đi đến một số kết luận sau: 

Thứ nhất, chủ quyền, quyền chủ quyên và quyên tài phán là ba thuật ngữ có mối 
liên hệ mật thiết với nhau, trong đó quyền chủ quyền và quyền tài phán đều có nén 
tang bắt nguồn từ chủ quyền quốc gia. 

Thứ hai, việc thực hiện quyền tài phán của quốc gia trên biển có những điểm 
khác biệt và phức tạp nhất định so với các bộ phận lãnh thé khác của quốc gia, đặc biệt 
trong bối cảnh các quốc gia đang giải thích các quy định của UNCLOS chưa có sự 
thống nhất; 

Thứ ba, việc phán định quyền tài phán giữa các quốc gia hoàn toàn có thé dựa 
trên các nguyên tắc phân định, trong đó đặc biệt lưu ý đến nguyên tắc xác định quyền 
tài phán theo lãnh thé, vi đây được coi như nguyên tắc truyền thống, nguyên tắc gốc 
trong việc xác định quyên tài phán của các quốc gia trên bién. Đối với các xung đột 
phát sinh bên ngoài lãnh thổ quốc gia, các quốc gia có thể căn cứ vào bản chất pháp lý 
của các vùng biển cũng như tính chất ưu tiên của các nguyên tắc trong giải quyết xung 
đột. Với những xung đột về quyên tài phán phát sinh tại các khu vực bién chồng lán 
giữa hai hay nhiều quốc gia, giải pháp tốt nhất là các bên cần có thiện chí và tự nguyện 
trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình dé giải quyết tranh chấp đó. 

Những kết quả nghiên cứu này sẽ là nền tảng, cơ sở lý luận quan trọng cho việc 


thực hiện các nhiệm vụ khoa học sẽ được triên khai tại các chương sau của luận án. 


53 


CHƯƠNG 3. PHAP LUAT QUOC TE VE QUYEN TÀI PHÁN CUA QUOC GIA 
TREN BIEN, THUC TIEN THI HANH TẠI MOT SO NƯỚC TREN THE GIỚI 
VA KINH NGHIEM DOI VOI VIET NAM 

3.1. PHAP LUAT QUOC TE VE QUYEN TAI PHAN CUA QUOC GIA 
TREN BIEN 
Như đã trình bay tại phần mở dau của luận án, nhằm nghiên cứu va lý giải sâu 
sắc hơn quy định của luật biển quốc tế về các khía cạnh khác nhau của quyên tài phán, 
chương 3 của Luận án sẽ trình bày nội dung của quyền tài phán theo 3 lĩnh vực chủ 
yếu bao gồm: quyên tài phán của quốc gia với hoạt động đi lại của tàu thuyền trên 
biển; quyền tài phán của quốc gia đối với việc thăm dò, khai thác, quản lý và bảo tồn 
tài nguyên thiên nhiên; và quyên tài phán của quốc gia đối với hoạt động nghiên cứu 
khoa hoc bién. 
3.1.1. Quyền tài phán đối với hoạt động di lại của tàu thuyền nước ngoài 
trong các vùng bién thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven bién 


BIEN GIỚI ______ __. Vùng trời quốc tế 


(Tiêp giáp lãnh hải) 
Contiguous Zone 








(Lãnh hai) 
Territorial Sea All distances in nautical miles (M) 





(Noi thuy) 
Internal Waters 
LI 
oa 
I 







Exclusive Economic Zone 
Continental Shelf 





Lãnh thổ quốc gia Quốc gia có quyền chủ quyền Lãnh thổ quốc tế 






* Nội thủy « Vùng tiếp giáp lãnh hải * Biển quốc tế 
+ Lãnh hải * Vùng đặc quyền kinh tế * Vùng 
+ Thêm lục dia * Vùng trời quốc tế 


~~ Đường cơ sở 
So dé 1: Các vùng bién theo quy định của UNCLOS (Nguồn: 
http://www.mightylaws.in) 

Đi lai trên các vùng bién là một trong những quyền quan trong nhất của tàu 
thuyền trên bién. Quyền này có mối liên hệ chặt ché với các quyền tự do khác, bởi lẽ 
từ việc được thừa nhận quyên đi lại này, tàu thuyền của các quốc gia sẽ có điều kiện dé 
thực hiện đầy đủ nhất các quyền tự do khác được pháp luật quốc tế thừa nhận. Quyền 
này gan bó mật thiết với tién trình dau tranh cho thuyết vé tự do thông thương hàng hải 
của Hugo Grotius từ trước thé ky thứ 19 và được thừa nhận trong luật biển quốc tế như 
là một quyền truyền thống mang tính bién của tàu thuyền. Theo quy định của pháp luật 
bién quốc tế, xuất phát từ ban chát pháp lý của các vùng bién nên nói dung quyên đi lại 


của tàu thuyên trong mỗi khu vực lại có những nét đặc trưng riêng. 


54 


Đối với các vùng bién thuộc chủ quyền quốc gia như nội thủy, lãnh hải hay vùng 
nước quan đảo thì quyền đi lại của tàu thuyền nước ngoài hạn chế hơn so với các khu 
vực khác do anh hưởng của yêu tố chủ quyền và nguyên tắc đất thống trị biển. Trên 
thực tế, các vùng bién thuộc chủ quyền của các quốc gia được coi như lãnh thổ bién 
của quốc gia đó, chính vi vậy, xuất phát từ yêu tố chủ quyên đối với lãnh thé quốc gia 
ven biển sẽ có quyên tài phán đối với các hoạt động được thực hiện trong các vùng 
biển này, trong đó bao gòm cả hoạt động đi lại của tàu thuyén. Mặc dù cùng là các 
vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia, tuy nhiên do tính chất chủ quyền của quốc 
gia ven biển đối với các vùng biển này khác nhau nên nguyên tắc tự do đi lại của tàu 
thuyền cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong đó, đối với nội thủy, “quyền” tự do di 
lại của tàu thuyền nước ngoài bằng “0” đo tính tuyệt đối của chủ quyền, mọi hoạt động 
hàng hải của tàu thuyền tại vùng biển này đều phải được sự cho phép của quốc gia ven 
bién và tuân thủ day đủ các quy định có liên quan của quốc gia ven bién. Tại lãnh hải, 
nguyên tắc tự do hàng hải được thé hiện phan nào thông qua quy chế về quyền đi qua 
không gây hại, còn tại vùng nước quan đảo, do vị trí cũng như tính chat đặc biệt của 
vùng nước nay trong lưu thông hang hải quốc tế, UNCLOS đã yêu cầu các quốc gia 
quan đảo chấp nhận đồng thời hai chế độ đi lại của tàu thuyền trong khu vực nay đó là 
quyền đi qua không gây hại và quyền đi qua vùng nước quân đảo. 

Đối với các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia ven biển, mặc dù tàu 
thuyền nước ngoài được hưởng quyền tự do hàng hải, tuy nhiên khi thực hiện quyền 
này, tàu thuyền nước ngoài phải tôn trọng và không được xâm phạm đến các quyền 
chủ quyền mà quốc gia ven bién đã được Công ước thừa nhận. Tại khu vực bién cá, do 
đây là vùng thuộc sở hữu chung của cộng đồng quốc tế và sự thống trị của nguyên tắc 
tự do biển cả nên quyền tự do hàng hải của tàu thuyền tại vùng biển này là quyền tự do 
đầy đủ và rộng nhất. 

3.1.1.1. Quyền tài phán doi với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài 
trong nội thủy của quốc gia ven bién 

Theo quy định của UNCLOS, nội thủy được xác định là một bộ phận lãnh thô 
của quốc gia ven biển, do đó Công ước hay các điều ước quốc tế khác về biển đều 
không chứa đựng những điều khoản cụ thể quy định về quy chế pháp lý cũng như chế 
độ đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong khu vực này, các quy định này có thé được 
tìm thấy trong pháp luật của các quốc gia, các tập quán và điều ước quốc tế song 
phương. Theo đó, nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền cũng như sự an toàn của quốc gia 
ven bién, hầu hết các quốc gia đều ghi nhận chế độ xin phép dành cho tàu thuyền nước 
ngoài khi muốn đi lại trong khu vực nội thủy của quốc gia ven biển, ngoại trừ những 


trường hợp ngoại lệ đặc biệt đã được công ước và thực tiễn các quốc gia xác lập. 


55 


a. Việc tiếp cán các cảng biển của tàu thuyén nước ngoài trong nội thủy của 
quốc gia ven biển 

Như đã trình bày ở trên, do tính chất chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc 
gia ven bién trong nội thủy nên tàu thuyền nước ngoài không thé ra vào các khu vực 
nội thủy mà không được sự chấp thuận của quốc gia ven biển. Cảng bién là một bộ 
phận của nội thủy, do đó cũng không năm ngoài quy chế này. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp cụ thể, nhằm giải quyết nhu cầu giao thương hàng hải quốc tế và các lợi 
ích về kinh tế - thương mại, các quốc gia có thé cho phép tàu thuyền của mỗi bên được 
tiếp cận cảng biển thông qua một thủ tục rút gọn hơn thông thường; hoặc có thể cho 
phép tự do thông thương đến các cảng biển quốc tế theo những tuyến hàng hải xác 
định trên cơ sở thỏa thuận hoặc nguyên tắc có đi có lại giữa các quốc gia. Quy chế 
Gionevo năm 1923 về quy chế pháp lý của các cảng biển quốc tế là một trong số 
những thỏa thuận như vậy. Quy chế này đã đặt nên tảng cho sự tự do hóa các hoạt 
động vận tải bién, đồng thời góp phan xóa bỏ sự phân biệt đối xử về quyên tiếp cận và 
sử dụng các cảng nước ngoài khi yêu cầu “...môi nước ký kết cam kết dành cho các 
tàu thuyên của các nước ký kết khác sự đối xử bình dang trong các cảng biển nam 
dưới chủ quyên hoặc thám quyên của quốc gia mình liên quan đến quyển tự do tiếp 
cận cảng, sử dụng cảng và hưởng đây đủ các lợi ích liên quan đến hoạt động thương 
mại và hàng hải dành cho tàu thuyén, hang hoa và hành khách"[58]. Tuy nhiên, su 
ton tại của nguyên tắc đối xử bình dang không có nghĩa là tạo ra quyền tự do tiếp cận 
các cảng bién, thậm chí ngay cả các cảng của các quốc gia thành viên Quy ché, mà 
quyền này có thể được quy định một cách hợp lý trong pháp luật của các quốc gia 
thành viên [89,56-57]. Mặc dù chỉ ràng buộc đối với một số quốc gia, tuy nhiên những 
quy định về quyền tiếp cận cảng quốc tế trong văn ban này đã có ảnh hưởng nhất dinh 
tới các quốc gia, thậm chí còn được xem như khởi nguồn của làn sóng tự do hóa trong 
dịch vụ vận tai hàng hải ở thời ky đó [89,56-57]. 

Mặc dù không trực tiếp chứa đựng các điều khoản quy định về quyén tự do cập 
cảng của tàu thuyền nước ngoài, tuy nhiên rải rác trong các điều khoản của UNCLOS 
cũng có những quy định mang tính gián tiếp về việc không phân biệt đối xử giữa các 
tàu nước ngoài trong việc cập cảng và sử dụng các dịch vụ của cảng biển, những điều 
kiện cho việc tiếp cận cảng của quốc gia ven biển. Ví như: Điều 211(3) quy định: 
“các quốc gia khi đặt ra các điều kiện đặc biệt cho các tàu thuyên nước ngoài đi 
vào các cảng hay nội thủy của mình hoặc công trình cảng cuối cùng ở ngoài khơi, cần 
phải công bố đúng thủ tục vé các điều kiện này và phải thông báo cho các tó chức 
quốc tế có thẩm quyền ”. Điều này cho thay, UNCLOS cũng không cắm quốc gia ven 
biển trong việc đặt ra các điều kiện thích hợp mà tàu thuyền nước ngoài phải tuân thủ 


nêu muôn vào cảng biên của quóc gia ven biên; đông thời khi thiệt lập những quy định 


56 


đó, UNCLOS cũng quy định nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các tàu mang cờ 
của các quốc gia khác nhau trong cảng bién. Hay như Điều 131, “các tàu mang có của 
một quốc gia không có biển được hưởng trong các cảng biển sự đối xử bình đẳng như 
các tàu nước ngoài khác”, Điều 227: “khi thi hành các quyên và làm tròn các nghĩa vụ 
của minh theo phan này, các quốc gia không được bat các tàu thuyén của một quốc 
gia nào khác phải chịu một sự phân biệt đối xử vé mặt pháp lý hay về mặt thực tế”. 

Thực tiễn quy định của các quốc gia cũng cho thay, da phần các nước đều ghi 
nhận quyền được cập cảng và sử dụng các dich vụ trong cảng quốc tế của tàu thuyền 
nước ngoài, tuy nhiên xu hướng chung vẫn là thiết lập và duy trì một số các điều kiện 
nhất định nhằm kiểm soát hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong khu vực cảng, 
đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh và môi trường (nội dung này sẽ được trình bày 
rõ trong phân kinh nghiệm của các quốc gia). 

b. Di qua không gây hai trong nội thủy theo Điều 8(2) của UNCLOS 

Điều 8(2) của UNCLOS đã ghi nhận một trường hợp được coi là ngoại lệ cho 
phép tàu thuyền nước ngoài đi qua không gây hại trong nội thủy của quốc gia ven 
bién, theo đó: “khi một đường cơ sở thang được vạch ra theo đúng phương pháp được 
nói ở Điêu 7 góp vào nội thủy các vùng nước trước đó chưa được coi là nội thủy, thi 
quyên di qua không gây hại nói trong Công ước van được áp dụng ở các vùng nước 
đó ”. 

Trên thực tế, câu hỏi về quyền đi qua trong các vùng nước nội thủy đã được đưa 
ra từ những năm 1951 trong vụ Ngư trường Anh — Nauy, sau đó được nhân mạnh 
trong Dự thảo của ILC tại kỳ họp thứ 8 năm 1956 với nội dung: “ở nơi mà việc thiết 
lập đường cơ sở thẳng bao lấy những vùng nước trước đó đã được xem xét như là một 
phan của vùng lãnh hải hoặc của biển cả, một quyên di qua vô hại... qua những vùng 
nước này sẽ được công nhận bởi quốc gia ven biển trong tất cả các trường hợp nơi mà 
các vùng nước đã được sử dung binh thường cho giao thông quốc tế [92,267]. Dựa 
trên những hiểu biết chung của Điều 5(3) Dự thảo của ILC, Điều 5(2) của Công ước 
Gionevo về lãnh hải năm 1958 và Điều 8(2) UNCLOS có thé thấy, quy chế về đi qua 
không gây hại trong nội thủy chỉ được áp dụng khi các vùng nước nảy đã được tuyên 
bố một cách công khai về phương diện pháp lý răng nó được hình thành do việc sử 
dụng phương pháp đường cơ sở thang[89,72-73]. Điều 8(2) của UNCLOS thực chất là 
nhắc lại các quy định tại Điều 5(2) của Công ước vé lãnh hải 1958 và có bó sung thêm 
một số thay đổi nhỏ, trong đó đáng ké nhất là cụm từ “các khu vực đã không được xem 
xét trước đó như vay” thành “các khu vực đã được xem xét trước đó như là một phần 
của lãnh hải hoặc biển cá" [89,72-73]. Bên cạnh đó, tương tự như Điều 5(2) của Công 
ước Giơnevơ về lãnh hải năm 1958, Điều 8(2) của UNCLOS cũng không yêu cầu các 
vùng nước phải được sử dụng thực sự cho hàng hải quốc tế. Như vậy, theo quy định 


57 


của các văn kiện này, vùng nước nội thủy của các quốc gia ven biển có thé bao gồm 
những phần có quy chế pháp lý khác nhau, đó có thể là nội thủy có tồn tại quyền đi 
qua không gây hại và nội thủy không tồn tại quyền này. Đồng thời việc tiếp tục thừa 
nhận quyền đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong nội thủy theo quy 
định của Điều 8(2) thực chất là dé dám bảo hài hòa giữa quyền lợi của quốc gia ven 
biển với các quốc gia khác trong trường hợp có sự thay đôi về vị trí của các vùng biển 
do việc xác lập đường cơ sở, tất nhiên sự cân bằng nay vẫn phải dựa trên chủ quyền và 
lợi ích lãnh thé của quốc gia ven bién. 

c. Xử ly các tàu thuyén nước ngoài vi phạm hoạt động di lai trong nội thủy của 
quốc gia ven biển 

Khi hoạt động trong phạm vi nội thủy của quốc gia ven biển, tàu thuyền nước 
ngoài (kế cả tàu nhà nước hay tàu thuong mại) phải tuân thủ các quy định hiện hành 
của quốc gia sở tại, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc đi lại của tàu thuyền 
như: không được cáp mạn tiếp xúc với các tàu thuyền nước ngoài khác, nếu không 
được phép; không được đo đạc, khảo sát thăm đò những yếu tó khí tượng thủy văn, độ 
sâu, chất đất; không được chụp ảnh, quay phim; không được tự động nhồ neo thay đổi 
vị trí đỗ tàu trong cảng... đồng thời, không được gây ô nhiễm môi trường đối với khu 
vực nội thủy của quốc gia ven bién. Dac biét, tau ngam (kế cả tàu quân sự và dân sự) 
khi được phép vào nội thủy phải vận hành ở tư thế nổi, phải treo cờ mà tàu mang quốc 
tịch và chấp hành các quy định đối với các loại tàu nói ở nội thuỷ của nước sở tai[2,94- 
95]. Ngoài ra, tàu thuyền nước ngoài (chủ yếu tàu dân sự) khi đi lại trong nội thủy, 
phải tuân thủ các quy định về hàng hải, vệ sinh, tai chính, kĩ thuật và kiểm soát hải 
quan của quốc gia ven bién. Trong trường hợp phát sinh ô nhiễm môi trường do hoạt 
động đi lại của tàu thuyền nước ngoài, quốc gia ven biển có quyền áp dụng các biện 
pháp cần thiết để truy cứu trách nhiệm của tàu thuyền nước ngoai, quy định các mức 
dèn bù phù hợp với thiệt hại xảy ra (nếu có). 

Trường hợp xuất hiện các hành vi vi phạm, quốc gia ven biển sẽ có quyên tài 
phán đối với các tàu thuyền nước ngoài liên quan đến hoạt động đi lại trong nội thủy 
của mình. Quyền này bao gồm cả tài phán hành chính, dân sự và hình sự. Đối với các 
hành vi vi phạm hình sự diễn ra trên tàu nước ngoài khi con tàu đang đậu tại cảng biển 
của quốc gia ven bién, chính quyền của quốc gia sở tại có thé can thiệp trong 3 trường 
hợp: 1) Hành vi phạm tội do người ngoài thuỷ thủ đoàn thực hiện; 2) Khi được thuyền 
trưởng hoặc đại điện co quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia tàu treo cờ yêu cầu can 
thiệp; 3) Hậu quả của hành vi phạm tội ảnh hưởng tới an ninh, trật tự của cảng biển 
[2,94-95]. 

Nhu vậy, về cơ ban, do mức độ gan kết chặt chẽ giữa nội thủy với lãnh thé dat 


liên của các quôc gia, quôc gia ven biên thường có xu hướng quy định khá chặt chẽ 


58 


nhằm kiểm soát hoạt động đi lại, ra vào của tàu thuyền nước ngoài trong nội thủy hay 
cảng biển của quốc gia ven biển. Điều này là hợp lý nhằm đảm bảo tính chất chủ 
quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia ven bién đối với nội thủy; mặt khác, đối với 
các quốc gia nhỏ, và đã từng là đối tượng xâm lược của các quốc gia khác trong quá 
khứ, thì việc quy định chặt chẽ vé chế độ đi lại của tàu thuyền tiến vào từ phía bién sẽ 
giúp cho quốc gia tránh khỏi nguy cơ bị xâm chiếm từ phía bién. 

3.1.1.2. Quyên tài phán đối với hoạt động di qua không gây hại của tàu thuyền 
nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven bién 

Đi qua không gây hai là quy định bắt nguồn từ tập quán di lại của tàu thuyền 
trong luật quốc tế, nó gắn liền với sự ra đời và hoàn thiện quy chế pháp lý của vùng 
lãnh hải. Đến nay, đi qua không gây hại đã được các quốc gia thừa nhận là một quyền 
của tàu thuyền nước ngoài và được ghi nhận rộng rãi trong các văn kiện quốc tế quan 
trọng vé bién, đặc biệt là UNCLOS. Chính vi vậy, quốc gia ven bién phải có nghĩa vu 
không được cản trở quyên này của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải, ngoại trừ các 
trường hợp mà Công ước đã trù định. Đồng thời, quốc gia ven biển cũng không được 
áp đặt những nghĩa vụ dẫn đến việc cản trở hay hạn chế việc thực hiện quyên di qua 
không gây hại của tàu thuyền, và không được phân biệt đối xử về mặt pháp lý hay thực 
tế giữa tàu thuyền mang quốc tịch khác nhau. Để đảm bảo cho việc thực thi quyền này 
của các quốc gia, UNCLOS không cho phép bảo lưu vé van dé di qua không gây hai 
trong lãnh hải nên khi đã trở thành thành viên Công ước, các quốc gia buộc phải tôn 
trọng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của tàu quân sự như đối với các loại 
tàu thuyền khác. 

Có một điểm đáng lưu ý là, nếu thuật ngữ “đi qua” được giải thích khá rõ trong 
các công ước quốc té vé bién, thì cum từ “không gây hai/vó hại” đến nay vẫn đang 
được hiểu khá khác nhau. Trong vụ Eo biển Corfu giữa Anh và Albam năm 1949, khi 
trả lời câu hỏi thé nào là hành vi “gây hại”, ICJ cũng chỉ nêu chung chung rang: “mién 
là việc qua lại đó được thực hiện theo cách thức không đe dọa đến quốc gia ven bién 
thi sẽ không bị coi la gây hai” [128]. Như vậy cum từ “không de doa đến quốc gia ven 
bién" được coi như tiêu chuẩn dé xác định có hay không một hành vi gây hại trong 
lãnh hải của quốc gia ven biển. Dường như dé làm rõ hơn các hành vi đe dọa đến an 
ninh, an toàn của quốc gia ven bién, thay vì cố gắng dua ra một cách hiểu chung vé 
thuật ngữ không gây hại, UNCLOS đã liệt kê một danh sách các hành vi được coi là 
gây hại mà tàu thuyền nước ngoài không được thực hiện trong khi đang đi qua lãnh hải 
của quốc gia ven bién [19]. Điều này có nghĩa là, tàu thuyền nước ngoài khi thực hiện 
quyền đi qua trong lãnh hải mà thực hiện một hoặc một số hành vi được liệt kê tại 
Điều 19(2) thì sẽ bị coi là gây hại cho quốc gia ven biển. Điểm đặc biệt là, nếu nhìn 


vào danh sách các hành vi này có thể thấy, đa phần những hành vi được chỉ ra trong 


59 


khoản 2 đều liên quan đến hoạt động của các tàu quân sự như: đe dọa sử dụng vũ lực 
hay sử dụng vũ lực dé chống lại chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập về chính tri 
của quốc gia ven biển; luyện tập hoặc diễn tập vũ khí... Ngoài ra, các hành vi được 
đưa ra tại Điều 19(2) chi mang tính liệt kê và có thé coi là danh sách mở vì điểm 1 của 
Khoản này ghi nhận: ngoài các điểm liệt kê nêu trên, hành vi bị coi là gây hại cũng có 
thé là “các hành vi khác không liên quan trực tiếp đến việc di qua”, nhưng thé nào là 
hành vi không liên quan đến việc đi qua thì UNCLOS không có giải thích gì thêm. 
Điều này cho phép suy luận là quốc gia ven bién có thé tự xác định một hành vi nào đó 
bị coi là không liên quan đến việc di qua dé thực hiện quyên tài phán thích hợp của 
mình [19]. 

Ngoài ra, đối với quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài trong 
lãnh hải, trên thực tế, các điều ước quốc tế về bién không có những quy định riêng biệt 
điều chỉnh vấn đề này. Chính vì vậy, cho đến nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau 
về việc có hay không quốc gia ven bién được quyền kiểm soát việc đi qua không gây 
hại của loại tàu này trong lãnh hải của mình. Trên thực tế, cả Công ước về lãnh hải 
năm 1958 và UNCLOS đều không có những điều khoản trực tiếp quy định về quyền đi 
qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải. Điều khoản duy nhất có 
thé viện dẫn dé giải thích đó là Điều 17 của UNCLOS: "tàu thuyén của tất cả các 
quốc gia, có biển hay không có biển, déu được hưởng quyên di qua không gây hại 
trong lãnh hai” [19]. Điều 17 nằm trong Tiểu muc A, Mục 3, Phan II của UNCLOS vé 
quyền đi qua không gây hại áp dụng “tất cả các loại tàu thuyền”. Như vậy, quy định tại 
Điều 17 có thể được giải thích là tất cả tàu thuyền của các quốc gia đều được hưởng 
quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 32, Công 
ước Viên năm 1969 về Luật điều ước quốc tế, trong trường hợp cách giải thích trên cơ 
sở văn bản điều ước quốc tế không đủ dé giải thích rõ một quy định của điều ước quốc 
tế, các văn bản trong toàn bộ quá trình đàm phán, xây dựng điều ước quốc tế đó 
(travaux preparatoire) có thé được sử dụng để giải thích. Trong quá trình xây dựng 
Điều 17 của UNCLOS, năm 1978, một nhóm 9 nước, trên cơ sở dé xuất của Trung 
Quốc tại Ủy ban về đáy bién, dà đưa ra dự thảo Điều 17 nhu sau: “tudn thủ các quy 
định của Công ước này, tàu thuyén phi quân sự của tất cả các nước, không phân biệt 
quốc gia có biển hay không có biển, déu được hưởng quyên di qua không gây hại 
trong lãnh hải ”. Dự thảo này thê hiện ý chí và quan điểm của một số quốc gia về việc 
không trao quyên di qua gây hai trong lãnh hải cho tàu quân sự. Tuy nhiên, dự thảo 
này đã không đạt được sự ủng hộ cần thiết của các nước tham gia đàm phán xây dựng 
UNCLOS dé được thông qua [77,155]. Như vậy, cả ngôn ngữ tại Điều 17 của 
UNCLOS và tài liệu về quá trình xây dựng quy định này đều cho thấy Công ước 


không hạn chế hoặc cám tau quân sự được thực hiện các quyền đi qua không gây hại 


60 


trong lãnh hải. Với tốc độ giao thuong hàng hai lớn như hiện nay, cùng với tién trinh 
hội nhập và hợp tác, một số quốc gia năm trong nhóm nay đã dan nới lỏng các yêu cầu 
xin phép của mình sang thủ tục thông báo nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của tàu 
thuyền quân sự nước ngoài. Sự thay đổi này là cần thiết và đúng với xu thé chung của 
hau hết các quốc gia; đồng thời phù hợp với quy định tại Điều 26 Công ước Viên năm 
1969 về Luật Điều ước quốc tế liên quan đến nghĩa vụ tận tâm, thiện chí thực hiện các 
cam kết quốc tế của các quốc gia ký kết, đồng thời cũng là phản ánh đúng tinh than 
của UNCLOS. 

Có thé thấy rang, di qua không gây hai là kết quả của sự có gắng nhàm điều chinh 
hài hòa giữa quyền lợi của các quốc gia khác với chủ quyền của quốc gia ven bién. 
Chính vì vậy, bên cạnh việc thừa nhận quyền này cho tàu thuyền nước ngoài, UNCLOS 
cũng không quên dành khá nhiều điều khoản quy dinh về quyền tài phán của quốc gia 
ven bién đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện quyên di qua không 
gây hai của tàu thuyền nước ngoài, trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung như: quyền 
an định các tuyến đường hàng hải để tàu thuyền thực hiện việc đi qua không gây hai 
qua lãnh hải của mình; quyền yêu cầu tàu thuyền nước ngoài cung cấp thông tin vé 
việc qua lại không gây hai trong một số trường hợp đặc biệt; quyên thiết lập và thi 
hành các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, đồng thời xử lý các hành 
vi vi phạm của tàu thuyền nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong 
lãnh hải của quốc gia ven bién... Theo đó, Công ước cho phép quốc gia ven bién, tùy 
từng trường hợp và mức độ của hành vi vi phạm, có thể thực hiện quyền tài phán đối 
với các tàu thuyền vi phạm quyền di qua không gây hại trong lãnh hải của mình. Quốc 
gia ven bién có thé áp dụng moi quy định phù hợp của pháp luật trong nước nhằm tiến 
hành việc bát giữ hay dự thám ở trên con tàu nước ngoài di qua lãnh hải, sau khi rời 
khỏi nội thủy. Riêng đối với các vi phạm xảy ra trên tàu nước ngoài khi con tau đang 
đi qua lãnh hải của quốc gia ven biển sau khi rời khỏi nội thủy, hoặc từ các vùng biển 
quyền chủ quyền qua lãnh hải dé vào nội thủy của quốc gia ven bién, về nguyên tác, 
quốc gia ven bién không thực hiện quyên tài phán đối với các hành vi vi phạm xảy ra 
trên tàu nước ngoài, trừ những trường hợp được quy định tại Điều 27(1) của 
UNCLOS. 

Nhu vậy, mặc dù cùng là vùng bién thuộc chủ quyền quốc gia, tuy nhiên quy 
định về hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong các khu vực này đã có điểm 
khác biệt khá rõ do tính chất chủ quyền khác nhau của nội thủy và lãnh hải. Mặc dù 
vậy, việc chấp nhận những trường hợp ngoại lệ đặc biệt cũng đã thể hiện tính linh hoạt 


và sự cân băng nhât định về lợi ích giữa các quôc gia. 


61 


3.1.1.3. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài 
trong các vùng bién thuộc quyên chủ quyền của quốc gia ven biển 

Về nguyên tắc, theo quy định của luật biển quốc tế nói chung và UNCLOS nói 
riêng, tàu thuyền nước ngoài sẽ được quyền tự do đi lại trong các vùng biển thuộc 
quyền chủ quyền của quốc gia ven bién. Đây được xem là quyền tự do truyền thống và 
là nền tảng cho việc thực hiện các quyên tự do khác được pháp luật quốc tế thừa nhận. 
Nội dung của quyền tự do hàng hải bao gồm các quyên liên quan đến việc tu do di lại 
trên bién cả và quyên tài phán đối với tàu thuyền khi hoạt động trên bién[2,201-202]. 
Quyền này hiện được ghi nhận tại khá nhiều điều khoản của UNCLOS như: Điều 36 
(tự do hàng hải dùng trong các eo biển quốc tế); Điều 58 (tự do hàng hải trong vùng 
đặc quyền kinh tế); Điều 87 (tự do hàng hải trong khu vực bién cá)... Tuy nhién, do 
bản chất của các vùng bién này khác nhau nén biểu hiện của quyén tự do hàng hải 
cũng có điểm khác biệt, trong đó quyền tự do hàng hải tại đặc quyền kinh tế có thể tạm 
gọi là quyền tự do không tuyệt đối vi sự tồn tại của các quyền chủ quyên của quốc gia 
ven bién, còn tự do hàng hải trong bién cả là quyền tự do mang tính toàn diện và day 
đủ nhất. 

Như đã trình bày tại Chương 2, sự ra đời của vùng đặc quyên kinh tế xuất phát từ 
yêu sách của các quốc gia ven bién đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực 
này, tuy nhiên đặc quyền này chỉ được thừa nhận khi nó được đặt trong mối quan hệ 
hài hòa với các lợi ích truyền thống của quốc gia khác. Điều 58 UNCLOS quy định: 
“trong vùng đặc quyên về kinh tế, tất cả các quốc gia, (...) được hưởng các quyên tự 
do hàng hải va hàng không, quyên tự do đặt dây cáp ngâm, cũng như quyên tự do sử 
dung biển vào những mục đích khác hợp pháp về mặt quốc tế... ”. Tuy nhiên, Công 
ước cũng lưu ý rằng: các quốc gia khi thực hiện các quyền và làm các nghĩa vụ của 
mình theo Công ước cũng phải tính đến các quyền va các nghĩa vụ của quốc gia ven 
bién, tôn trong các luật và quy dinh mà quốc gia ven bién đã ban hành theo đúng các 
quy định của Công ước. Theo đó, tàu thuyền nước ngoài khi đi lại trong vùng đặc 
quyền kinh tế được hưởng quyền tự do hàng hải, tuy nhiên khi thực hiện quyền này, 
tàu thuyền nước ngoài phải lưu ý và không xâm phạm đến các quyền chủ quyền mà 
quốc gia ven biển đã được thừa nhận theo quy định của luật quốc tế. Ngoài ra, liên 
quan đến việc bảo vệ các công trình nhân tạo va an toàn hàng hải, Công ước cũng nhân 
mạnh: quốc gia ven bién, nếu can, có thé lập ra xung quanh các đảo nhân tạo, các thiết 
bị hoặc công trình đó những khu vực an toàn với kích thước hợp lý. Trong các khu vực 
đó, quốc gia ven bién có thé áp dung các biện pháp thích hợp dé bảo dám an toàn hàng 
hải, cũng như an toàn của các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình đó. Đồng thời 
quy định, tat cả các tàu thuyền phải tôn trọng các khu vực an toan đó và tuân theo các 


tiêu chuân quôc tê được châp nhận chung liên quan đên hàng hải trong khu vực của 


62 


các đảo nhân tạo, các thiết bị, các công trình và các khu vực an toan[19]. Nhu vậy, 
thực thi quyền tài phán của mình liên quan đến quyền tự do hàng hải của tàu thuyền 
nước ngoài, một mặt quốc gia ven biển có nghĩa vụ phải tôn trọng và đảm bảo cho việc 
lưu thông tự do trên biển của tàu thuyền nước ngoài qua các vùng biển thuộc quyền 
chủ quyền của mình; mặt khác có quyền ban hành các luật và quy định liên quan tới an 
toàn hàng hải và các lĩnh vực thuộc quyền chủ quyền đã được pháp luật quốc tế thừa 
nhận; đồng thời thi hành các biện pháp xử lý phù hợp với những hành vi vi phạm các 
quyền chủ quyền đó[ 19]. 

Những phân tích này cho thấy, việc đi lại của tàu thuyền trên bién chịu sự chi phối 
và được quyết định bởi ban chất của từng vùng bién. Cho đến nay, việc thực hiện quyền 
tài phán của quốc gia đối với hoạt động đi lại này vẫn còn là một trong những căn 
nguyên dẫn đến những tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia. Một phân vì đây là hoạt 
động cơ bản nhất của tàu thuyền nhằm thực hiện các quyền khác đã được luật quốc tế 
thừa nhận, mặt khác việc di lại và hiện diện của tàu thuyền trong các vùng bién, đặc biệt 
là các vùng thuộc chủ quyền quốc gia sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chủ quyền 
của các quốc gia, thậm chí trong một số trường hợp có thé đe doa đến an ninh của quốc 
gia ven bién. 

3.1.1.4. Việc miễn trừ tài phán đối với hoạt động di lại của tàu thuyền quán sự 
và tàu Nhà nước trên các vùng biển của quốc gia ven biển 

Nguyên tắc bình dang về chủ quyền giữa các quốc gia không cho phép một quốc 
gia được xâm phạm hay tiễn hành bat kỳ biện pháp cưỡng chế nào đối với tài sản của 
quốc gia khác mà không được sự đồng ý của quốc gia đó [136,94]. Điều 32 UNCLOS 
quy định: “...không một quy định nào của Công ước đụng chạm đến các quyên miễn 
trừ mà các tàu chiến và các tàu khác của Nhà nước dùng vào những mục đích không 
thương mại được hưởng”. Điều này có nghĩa là, xuất phát từ chức năng và tính đại 
diện cho quốc gia, tàu thuyền quân sự/tàu nhà nước phi thương mại của các quốc gia 
khi hoạt động tại nước ngoài sẽ được hưởng quyền miễn trừ tai phán dé có day đủ điều 
kiện hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao, trừ những trường hợp được quy 
định tại Tiểu muc A và Điều 30, 31 của UNCLOS. 

Nội dung chủ yếu của quyền miễn trừ tài phán dành cho tàu quân sự/tàu nhà 
nước phi thương mại nước ngoài bao gồm: (i) Quyên bat khả xâm pham tàu và các tài 
sản trên tàu; (ii) Quyền miễn trừ tư pháp đối với bản thân chiếc tàu và đoàn thủy thủ 
(gồm quyền miễn trừ xét xử vé hinh sự, dân sự, hành chính, quyền miễn trừ các hành 
vi tó tụng). Cụ thể: 

Thứ nhất, theo quy định của UNCLOS, tàu quân sự khi ở trong lãnh thổ của quốc 
gia ven bién vẫn phải chấp hành mọi luật lệ về bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng 


hải và các thê lệ cảng biên... của quôc gia ven biên. “Néu một tàu quân sự không tôn 


63 


trọng các luật và quy định của quốc gia ven biển có liên quan đến việc đi qua trong 
lãnh hải và bất chấp yêu câu phải tuân thủ các luật và quy định đó đã được thông báo 
cho ho, thì quốc gia ven biển có thể yêu cau chiếc tàu đó rời khỏi lãnh hải ngay lập 
titc"[19]. Quy định này không khác nhiều so với Điều 23 Công ước Gionevo năm 
1958 về lãnh hải. Nếu như Công ước này trao cho quốc gia ven bién quyền được yêu 
cầu tàu quân sự nước ngoài rời khỏi lãnh hải mà không quy định cụ thé về quãng thời 
gian từ khi yêu cầu được ban hành cho đến khi tàu quân sự phải rời đi thì UNCLOS 
yêu cầu phải rời khỏi lãnh hải ngay láp tuc. Thuc tế là, chỉ riêng sự hiện diện của tàu 
quân sự trong lãnh hải (dù có thực hiện các hành vi gây hại hay không) cũng có thể tạo 
ra những lo ngại nhất định đối với an ninh của quốc gia ven biển bởi khả năng thực 
hiện các hoạt động quân sự tiềm án của loại tàu này. Vi vậy, cả UNCLOS cũng như 
Công ước vé lãnh hải đều dé ngỏ kha năng tàu quân sự đó bị buộc phải rời khói lãnh 
hải của quốc gia ven bién nếu những nguy hại tiềm tàng của loại tàu này trở lên hiện 
hữu. 

Thứ hai, khi đi lại trong các vùng bién của quốc gia ven bién, quốc gia mà tàu 
mang cờ sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế về mọi tôn thất và thiệt hại mà tàu quân sự 
gây ra cho quốc gia ven biển do sự không tuân thủ các quy định của quốc gia ven biển 
về việc đi qua lãnh hải và các quy định của Công ước cũng như của pháp luật quốc 
té[2,97-98]. Nhìn chung, trong những trường hợp này, chủ yêu van dé được giải quyết 
theo con đường ngoại giao, dựa trên nền tảng quan hệ chính trị quốc tế giữa các nước 
hữu quan. 

Mặc dù không được ghi nhận cụ thé trong công ước, tuy nhiên các quy định về 
quyền miễn trừ đối với tàu quân sự trong vùng lãnh hải có thể được áp dụng với nội 
dung tương tự trong nội thủy. Việc dẫn chiếu này hoàn toàn có căn cứ dựa trên nội 
dung về quyền miễn trừ quốc gia trong quan hệ quốc tế. Theo Công ước của Liên hợp 
quốc vé quyên miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia năm 2004, có hai 
nguyên tắc co bản được Công ước áp dụng, đó là: (i) quốc gia được hưởng quyền miễn 
trừ tài phán và tài sản trước một tòa án nước ngoài. Nội dung của nguyên tắc này chỉ 
rõ: những tài sản được xác định thuộc quyền sở hữu của quốc gia thì không thê là đối 
tượng dé áp dung các biện pháp tư pháp khi quốc gia tham gia vào các quan hệ quốc 
tế; (ii) quốc gia không thé viện dẫn quyền miễn trừ tai phán trước tòa án nước ngoài 
khi chính quốc gia này đã chấp nhận quyên tài phán của quốc gia đó một cách minh 
thị. Trong trường hợp này, tàu quân sự/tàu Nhà nước được xác định là tài sản của quốc 
gia, chính vì lẽ đó, theo đúng nguyên tắc số 1 của Công ước, việc tàu quân sự hay tàu 
nhà nước nên được hưởng các quyền miễn trừ tài phán là hoàn toàn hợp lý, vấn đề đặt 
ra chỉ là quyền miễn trừ này có được áp dụng “đương nhiên” trong vùng nước nội thủy 


và các khu vực của nội thủy hay không mà thôi. Trong vụ tàu The ARA Libertad giữa 


64 


Agentina và Ghana vào năm 2012, ITLOS đã nêu rõ: “phù hợp với luật pháp quốc tế 
chung, một tàu quân sự được hưởng quyên miễn trừ, ngay cả khi nó ở trong vùng nội 
thủy của quốc gia ven biển ”{136,95]. Đây là kết luận có ý nghĩa quan trong vé mặt 
pháp lý, giúp làm sáng tỏ và cụ thé hơn việc áp dụng dẫn chiếu quy chế của tàu quân 
sự trong các vùng bién thuộc chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, Tòa cũng nêu thêm: “båt 
kỳ hành động nào bằng vũ lực nhằm ngăn cản việc thực hiện nhiệm vụ chính đảng của 
các tàu quân sự sẽ là nguôn sốc của sự xung đột và đe dọa đến mối quan hệ của các 
quốc gia” [136,97]. Trên cơ sở đó, trong Lệnh giải phóng tàu Tòa đã kết luận rằng: 
việc Ghana ra lệnh giữ tàu Libertad trong khu vực cảng biển của mình khi con tàu này 
đang thực hiện chuyên thăm chính thức trên cơ sở sự cho phép của Ghana là không 
hợp pháp, Ghana buộc phải phóng thích tàu cùng toàn bộ thủy thủ trên tàu và phải tiễn 
hành bòi thường mọi thiệt hại xảy ra với con tau trong thời gian bị giữ tại cảng của 
Ghana| 136,108]. 

3.1.2. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài 
nguyên thiên nhiên trong các vùng bién của quốc gia ven bién 

Chiếm khoảng 3/4 bề mặt trái đất, từ bao đời nay, biển và đại dương là kho tài 
nguyên thiên nhiên vô giá đáp ứng cho những nhu cầu vật chất, xã hội không ngừng 
của nhân loại. Với những nguồn lợi to lớn do bién cả và đại dương mang lại cho sự 
phon thịnh vé kinh tế - xã hội và an ninh - chính trị, hầu hết các quốc gia trên thế giới 
(đặc biệt là các quốc gia có bién) đều có ít nhiều “tham vọng” muốn nối dài thêm cánh 
tay chủ quyền ra hướng bién, đồng thời khang dinh vi thé độc quyền của mình trong 
khai thác, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên các vùng bién. Nam bat được 
tâm lý này của các quốc gia cũng như những giá trị hiện hữu mà tài nguyên thiên 
nhiên mang lại UNCLOS đã dành riêng những điều khoản cụ thể nhằm xác định 
quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong thăm dò, khai thác và quản lý các nguón tài 
nguyên thiên nhiên. Những quy định này thực sự cần thiết nhằm hạn chế tình trạng 
xung đột về quyền khai thác, quản lý tài nguyên có thể phát sinh giữa các quốc gia, 
đồng thời xác định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc quy hoạch quản lý và bảo tồn 
tài nguyên bién, loại bỏ tâm lý tài nguyên thiên nhiên trên bién là vô cùng, vô tận và 
không thể cạn kiệt của các quốc gia. 

Tài nguyên thiên nhiên trong các vùng biển được chia thành tài nguyên sinh vật 
và tài nguyên phi sinh vật. Trong đó, theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê, “sinh 
vat” được dùng để chỉ “tén goi chung các vat sống, bao gom dong vat, thuc vat, vi 
sinh vat, co trao đổi chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết. ” Trong khi 
đó, từ “phi” là yêu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, tinh từ, có nghĩa là “không, 
không có" hay “trái với”. Từ cách giải thích như vậy có thể hiểu tài nguyên sinh vật là 
các dạng vật chất sống, có sự trao đổi chất với môi trường, có sự sinh đẻ, lớn lên hay 

65 


chết đi; được tạo thành trong suốt quá trình hình thành, phát triển của tự nhiên, cuộc 
sóng sinh vật và con người; cung cấp nguyên liệu, hó trợ và phuc vụ cho các nhu cầu 
phát triển kinh tế, xã hội của con người, ...cón tài nguyên phi sinh vật là những dang vật 
chất không sống, không có sự trao đổi chất với môi trường, không sinh đẻ, lớn lên hay 
chết di nhw khoảng sản, năng lượng, nguôn nuoc... 

Trên thực tế, UNCLOS cũng không đưa ra một định nghĩa rõ rang nao về tài 
nguyên sinh vật hay phi sinh vật mà chỉ liệt kê các loại tài nguyên phi sinh vật ở thềm 
luc địa “bao góm các tài nguyên thiên nhiên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên 
không sinh vật khác của đáy biển và lòng đất dưới đáy bién..." như tài nguyên nước, 
tài nguyên năng lượng, tài nguyên du lịch và nghiên cứu khoa học bién,... còn tải 
nguyên sinh vật chủ yếu là cá, hải sản và các loai định cư khác tại đáy biển và lòng đất 
dưới đáy biển. 

Trong phan này, luận án sẽ không đi vào phân tích quyên tài phán của quốc gia 
ven bién đối với việc thăm dò, khai thác và quản lý các nguón tài nguyên thiên nhiên 
trong các vùng nội thủy và lãnh hải. Bởi lẽ đây là những vùng bién thuộc chủ quyền 
quốc gia, đo đó mọi hoạt động liên quan đến khai thác, quản lý hay bảo tồn sẽ thuộc về 
chủ quyên của quốc gia ven bién, UNCLOS hay các văn kiện quốc tế liên quan không 
có những quy định nhằm tạo ra các ngoại lệ cho nội dung này. Chính vì vậy, toàn bộ 
phan nội dung này, tác giả sẽ đi vào nghiên cứu quyền tài phán đối với việc bảo tòn, 
khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các vùng bién thuộc quyền 
chủ quyền của quốc gia ven bién. 

3.1.2.1. Quyên tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quán lý tài 
nguyên sinh vật trong các vùng biển của quốc gia ven bién 

a. Tài nguyên sinh vật nói chung theo quy định của UNCLOS và các điều ước 
quốc tế có liên quan 

Trên thực tế, khi đề cập đến tài nguyên sinh vật trong các vùng biển thuộc quyền 
chủ quyên của quốc gia ven bién không thể không nhắc đến quyên tài phán đối với tài 
nguyên trong vùng tiếp giáp lãnh hải. Tuy nhiên, trên cơ sở quy định tại Điều 33 và 
Điều 55 của UNCLOS, vùng tiếp giáp lãnh hải được xác định như một vùng bién với 
quy chế “kép”, chính vì vậy các quy định về quyên tài phán đối với tài nguyên sinh vật 
của vùng đặc quyên kinh té sẽ được áp dung cho vùng tiếp giáp lãnh hải. 

Như đã trình bày tại Chương 2, mục đích cho sự ra đời của vùng đặc quyền kinh 
tế là nhăm hướng đến việc đảm bảo các lợi ích về kinh tế cho quốc gia ven biển. Chính 
vì vậy, dé thực thi các quyền chủ quyền và quyên tài phán của mình đối với các nguồn 
tài nguyên sinh vật trong khu vực này, quốc gia ven bién phải đưa ra một tuyên bó rõ 
ràng về việc thiết lập một vùng đặc quyên kinh té có chiều rộng không quá 200 hải lý 


tính từ đường cơ sở. Sau tuyên bô này, quôc gia ven biên sẽ có được các quyên chủ 


66 


quyên riêng biệt đối với các nguồn tải nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên sinh 
vật theo đúng quy định tại Điều 56 của UNCLOS. Các nguồn tài nguyên sinh vật trên 
biển được ghi nhận trong UNCLOS bao gồm các đàn hải sản, các loài cá di cư xa, loài có 
vú ở biển, các đàn cá vào sông sinh sản, các loài cá ra biển sinh sản và bao gồm cả các 
loài định cư ... với các nội dung của quyên tài phán như sau: 

Thứ nhất, quốc gia ven bién có quyên ban hành các quy định, luật lệ nhằm điều 
chỉnh hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
(trong đó bao góm cá tài nguyên sinh vật) trong vùng đặc quyển kinh té của mình. 
Quốc gia ven biển phải xây dựng các quy định nhằm quản lý, khai thác và bảo tồn các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực đặc quyền kinh tế, trong đó quốc gia ven 
biển phải có những chính sách thiết thực nhằm khuyến khích việc khai thác tối đa 
nguồn tài nguyên này trong vùng đặc quyên kinh tế theo quy định tại Điều 61 và 62 
của UNCLOS. Theo đó, quốc gia ven bién phải tự định ra khối lượng cá có thể đánh 
bắt, tự xác định khả năng khai thác, trên cơ sở đó, xác định lượng cá dư trong vùng đặc 
quyền kinh tế. Đây là những đặc quyền mà Công ước dành riêng cho quốc gia ven 
bién. Việc tính toán, xác dinh những số liệu trên hoàn toàn do những quốc gia ven bién 
tự tiến hành trên cơ sở được xem xét đến ca những lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường 
và các lợi ích khác mà không có nghĩa vụ phải chia sẻ với các tó chức quốc tế hay các 
quốc gia khác. Giới hạn duy nhất cho những đặc quyền này là phải trên cơ sở khoa học 
và tính đến van dé bảo tòn các loài cá; 

Ngoài ra, quốc gia ven biển cũng có quyền cho phép các quốc gia khác được 
tham gia khai thác lượng cá dư thừa tại vùng đặc quyền kinh tế khi quốc gia ven biển 
không khai thác hết thông qua các điều ước hoặc các thoả thuận có liên quan[19]. Trên 
thực tế, như đã trình bày, khai thác tài nguyên thiên nhiên (trong đó có tai nguyên cá) 
gần như là quyên riêng biệt của quốc gia ven bién trong vùng đặc quyên kinh tế. Việc 
các quốc gia khác có được quyển khai thác lượng cá dư trong vùng bién này hay 
không hoàn toàn phụ thuộc vào quốc gia ven bién bởi việc khai thác đó chỉ được đặt ra 
khi có lượng cá dư thừa theo thông báo của quốc gia ven bién. Tuy nhiên, việc khai 
thác này sẽ không đặt ra ngay cả khi có lượng cá thừa nếu quốc gia ven biển là nước 
có nền kinh tế lệ thuộc nặng né vào việc khai thác tài nguyên sinh vật ở vùng đặc 
quyền kinh tế của mình. Mặt khác, trong trường hợp việc khai thác của các quốc gia 
khác được tién hành thì cũng phải tuân theo những thé thức do quốc gia ven bién quy 
định. 

Thư hai, thực hiện quyền kiểm soát đối với các hoạt động khai thác của tàu nước 
ngoài trên cơ sở phù hợp với Công ước và có tinh đến tam quan trong của tài nguyên 
cá đối với nên kinh tế của quốc gia ven biển và lợi ích của các quốc gia khác. Hoạt 


động kiểm soát chủ yếu tập trung vào một số nội dung nhu cấp giấy phép cho ngư dân 


67 


hay tàu thuyền và phương tiện đánh bắt; chỉ rõ các chủng loại cho phép đánh bắt và ấn 
định tỉ lệ phần trăm hoặc là đối với các đàn (stocks) hay các nhóm đàn hải sản riêng 
biệt hoặc đối với số lượng đánh bắt của từng chiếc tàu trong khoảng thời gian nhất 
định hoặc là đối với số lượng đánh bắt của các công dân của một quốc gia trong thời kì 
nhất định; quy định các mùa vụ và các khu vực đánh bắt, kiểu, cỡ và số lượng các 
phương tiện đánh bat, cũng như kiểu, cỡ và số lượng tàu thuyền đánh bắt có thé được 
sử dụng: các thông tin mà tàu thuyền đánh bắt phải báo cáo, đặc biệt là những số liệu 
thống kê liên quan đến việc đánh bắt, sức đánh bắt và thông báo vị trí cho các tàu 
thuyén; các thể thức và điều kiện liên quan đến các xí nghiệp liên doanh hoặc các hình 
thức hợp tác khác... 

Ngoàải ra, UNCLOS cũng quy định: khi thực hiện việc đánh giá và cho phép các 
quốc gia khác khai thác nguồn tài nguyên sinh vật, quốc gia ven biển cần có những sự ưu 
tiên đối với các quốc gia đang phát triển, các quốc gia không có biển hoặc bat lợi về mặt 
địa lý, cũng như quyền đánh bắt hải sản truyền thống của các quốc gia ở trong vùng này. 
Đồng thời, khi tién hành khai thác lượng cá dư thừa trong vùng đặc quyên kinh tế của 
quốc gia ven biển, các quốc gia khác phải tuân thủ đầy đủ các quy định của quốc gia 
này trong việc khai thác, bảo tồn và quản lí tài nguyên như xin giấy phép của quốc gia 
ven bién, nộp thuế hay mọi khoản phải trả khác; quy định về các mùa vu và các khu 
vực đánh bắt, kiểu, cỡ và số lượng các phương tiện đánh bắt, cũng như kiểu, cỡ và số 
lượng tàu thuyền đánh bắt có thể được sử dụng: các yêu cầu về thông tin, về đảo tạo 
nhân viên, về chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực đánh bat hải sản, kê cả việc đây 
manh khả năng nghiên cứu nghề cá của quốc gia ven bién... các điều kiện nay cũng có 
thể được quốc gia ven biển thay đổi khi cần thiết[19]. Những quy định này không chỉ 
giúp cho quốc gia ven biển tối đa hóa khả năng khai thác tài nguyên trong vùng biển 
thuộc quyền chủ quyền của mình mà còn kiểm soát được việc khai thác số dư nguồn tài 
nguyên của quốc gia thứ ba theo quy định của UNCLOS. Riêng đối với các loài định cư, 
các quốc gia ven biển có quyên tài phán trong thăm dò và khai thác các loài này trong 
vùng thèm lục địa của mình. Nếu quốc gia ven bién không thực hiện quyền thăm do và 
khai thác thì không một quốc gia nào có thể thực hiện được hoạt động này. Tuy nhiên, các 
quyền này của quốc gia ven bién không được làm phương hại đến các quyên tự do của các 
quốc gia khác. 

Thứ ba, thi hành mọi biện pháp cần thiết, kế cả việc khám xét, kiểm tra, bắt giữ 
và khởi tő tư pháp dé bảo đảm việc tôn trong các luật và quy định mà minh đã ban 
hành theo đúng Công ước. Các biện pháp này có thể bao gồm việc yêu cầu tàu cung cấp 
thông tin về tàu và hành trình của tàu để xác định xem có một vụ vi phạm xảy ra hay 
không. Khi nhận thấy có sự vi phạm, quốc gia ven biển có thê tiến hành bắt giữ tàu hoặc 
có thé tién hành khởi tố đối với con tàu đó, hoặc tiến hành truy đuôi nếu tau đó có ý định 


68 


bỏ chạy [19]. Tuy nhiên, UNCLOS cũng quy định rằng, khi thực hiện các quyền này, 
quốc gia ven biển có trách nhiệm thông báo với quốc gia mà tàu treo cờ về việc bắt giữ và 
các biện pháp ché tài mà quốc gia ven bién trù định áp dụng đối với những vụ vi pham các 
luật và quy định liên quan đến đánh bắt hải sản. Đồng thời, quốc gia ven biển khi áp dụng 
các biện pháp chế tài đối với những hành vi vi phạm không thể bao gồm hình phạt tống 
giam, cũng như bắt kì hình phạt về thân thể nào khác (trừ khi các quốc gia hữu quan có 
thoả thuận khác). 

Tuy nhiên, các biện pháp chế tài này chỉ đễ áp dụng đối với hành vi vi phạm quyền 
khai thác, đánh bắt một cách rõ ràng, còn với những hành vi được coi là liên quan đến 
hoạt động đánh bắt (related activities) thì việc phân định quyền tài phán sẽ khó khăn hơn 
rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh UNCLOS không có những quy định cụ thê. Trở lại với 
vụ M/V Virginia vào năm 2014, tàu này đã bị Guinea-Bissau bắt khi đang cung cấp 
nhiên liệu cho các tàu đánh cá cùng quốc tịch Panama tại Vùng đặc quyền kinh tế của 
Guinea-Bissau với cáo buộc là việc cung cấp nhiên liệu của tàu này là hoạt động có 
liên quan đến việc đánh bắt cá bên trong vùng đặc quyên kinh tế của Guinea-Bissau, 
nhưng chưa có sự cho phép cua nước này. Sau đó Guinea-Bissau đã tịch thu nhiên liệu 
trên tàu vào ngày 20/11/2009. Có 2 câu hỏi quan trọng được đặt ra cho Tòa ITLOS là: 
(i) liệu hành vi tiếp nhiên liệu của tàu Virginia có vi phạm quyền chủ quyền của 
Guinea-Bisssau hay không hay nó được coi là thực hiện quyền tư do hàng hai? (ii) 
biện pháp tịch thu tau và toàn bộ nhiên liệu trên tàu của Guinea-Bissau có hợp pháp 
hay không? 

Trước yêu cầu này của các bên, ITLOS đã giải thích rằng “quyên chủ quyên” của 
quốc gia ven bién trong vùng đặc quyên kinh tế tại Điều 56 UNCLOS bao gồm “toàn 
bộ các quyển cán thiết và liên quan đến thăm dò, khai thác, bảo tôn và quản lý các 
nguón tài nguyên thiên nhiên, bao góm cả khả năng thực hiện tất cả các biện pháp 
cưỡng chế cần thiết”. Đồng thời, Tòa cũng thấy rằng Điều 62(4) cho phép các quốc 
gia ven biển được áp dụng mọi quy định miễn là các quy định này trực tiếp về việc 
đánh bắt cá trong vùng đặc quyên kinh té. Sau đó ITLOS đã xem xét rằng việc cung 
cấp nhiên liệu cho tàu thuyền đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven 
bién liên quan trực tiếp đến việc đánh bat cá bởi vì nó giúp cho việc đánh cá được thực 
hiện một cách liên tục. Do vậy, cung cấp nhiên liệu cho tàu thuyền nước ngoài đánh 
bát cá trong vùng đặc quyền kinh té được xem như một hoạt động lién-quan-dén- 
đánh-bắt-cá, do đó quốc gia ven biển có quyền kiểm soát hoạt động cung cấp nhiên 
liệu này theo đúng các quy định tại Điều 56 và Điều 62 của UNCLOS. Dé tránh sự 
quy chụp, ITLOS cũng khăng định rằng chỉ có hoạt động cung cấp nhiên liệu này mới 
nam trong giới hạn quyền chủ quyền của quốc gia ven bién, không nhằm đến các hoạt 


động cung cấp nhiên liệu khác. ITLOS cũng viện dẫn các quy định trong các hoạt 


69 


động đánh-cá-có-liên-quan trong các thoả thuận quốc tế để chứng minh cho phán 
quyết này của mình [134, 225-223]. Từ các lập luận đó, Tòa đã phán quyết rằng hoạt 
động cung cấp nhiên liệu cho các tàu đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của tàu 
Virginia là vi phạm các quyền chủ quyền của Guinea-Bissau. 

Đối với hành vi tịch thu tàu và nhiên liệu trên tàu, từ lập luận liên quan đến hành 
vi tiếp nhiên liệu của tàu M/V Virginia, ITLOS giải thích rằng: các quyền chủ quyền 
của quốc gia ven bién trong vùng đặc quyền kinh tế bao gồm tat cả các quyền can thiết 
và liên quan đến thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, bao gồm cả khả năng thực hiện tat cả các biện pháp cưỡng ché cần thiết. Và do 
đó, Tòa kết luận rằng tịch thu phương tiện là một biện pháp trừng phạt hợp pháp mà 
quốc gia ven biển có thể áp dụng khi tàu thuyền nước ngoài vi phạm các quyền chủ 
quyền của mình trong vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, trong trường hop này, 
ITLOS đã bác bỏ tính hợp pháp của hành vi tịch thu của Guinea-Bissau bởi vì biện 
pháp trừng phạt đó là “không cán thiết ké cá dé xử phạt hành vi vi phạm hoặc dé ngăn 
chặn tàu thuyên hoặc người điều hành tiếp tục lặp lại vi pham này" [134,225-223]. 

Phán quyết này của Tòa đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển 
chung của luật biển quốc tế vì đã làm rõ và giải thích cụ thé về ban chất của quyền chủ 
quyền trong vùng đặc quyền kinh té [134,1]. Theo đó, hành vi bị coi là vi phạm không 
chỉ là các hành vi trực tiếp xâm phạm quyền chủ quyền của quốc gia ven biển mà còn 
bao góm cả những hành vi có liên quan mật thiết với các hành vi vi phạm. Trên thực 
tế, trước đây ILC cũng đã có cách giải thích về quyền chủ quyền tương tự như của 
ITLOS trong bình luận chung về các quy định của thềm lục địa vào năm 1956. Trong 
đó, ILC đã nói rằng: “...các quyén trao cho các quốc gia ven biển bao góm tất cả các 
quyên cán thiết và liên quan đến thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của thêm lục địa. Các quyên này bao góm cả quyển tài phán liên quan đến việc 
phòng ngừa và trừng phạt các hành vi vi pham pháp luật”. Nhu da phân tích trước đó, 
đặc quyền kinh tế là một vùng biển mới được ghi nhận trong UNCLOS. Vì vậy, trong 
khi các quy định của UNCLOS về quyền chủ quyền của quốc gia ven bién trong vùng 
thèm lục địa được thừa hưởng từ Điều 2 Công ước Gionevo về thêm lục dia năm 1958, 
và được áp dụng gần như tương tự cho đặc quyền kinh tế. Mặc dù phần bình luận của 
ILC không có giá trị pháp lý bắt buộc với các quốc gia, nhưng nó đã đưa ra những 
“hướng dẫn” cho việc áp dụng Công ước Giơnevơ 1958 và được coi là một nguồn của 
Luật biển quốc tế[125,14]. Nếu giải thích này được áp dụng với những thay đổi cần 
thiết cho vùng đặc quyên kinh té thì các quyền chủ quyền trong vùng này cũng được 
hiểu là “tat cá các quyền cần thiết và liên quan đến thăm dò, khai thác, bảo tôn và 
quan lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyển kinh té". Tuy nhiên, 


thực tê xác định các hanh vi được cho là có liên quan cũng còn khá phức tap vì chưa 


70 


có những tiêu chí rõ ràng được thừa nhận bởi các quốc gia, ngay cả Panama trong vụ 
M/V Virginia cũng không thực sự đồng tình với cách giải thích của Tòa ITLOS vì 
Panama cho rang con tàu đang thực hiện quyên tự do hàng hải của nó mà thôi. 

Ngoài các quyền chủ quyền của quốc gia ven bién, theo đúng tinh thần của 
UNCLOS và các điều ước quốc tế có liên quan, các quốc gia khác sẽ được hưởng các 
quyền tự do truyền thống trong vùng nay đó là quyền tự do hàng hai, tự do hang 
không, tự do lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm. Đương nhiên, việc thực hiện các quyền 
tự đo này cũng phải trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật quốc tế và tôn 
trong các quyền được thừa nhận của quốc gia ven bién. 

b. Đánh bắt cá bất hợp pháp, không bảo cáo và không theo quy định (IUU 
fishing) và thách thức đối với việc thực thi quyền tài phán của quốc gia ven bién 

Đánh bat cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Illegal, 
unreported and unregulated fishing - viết tat là IUU) không phải là vẫn dé mới trong 
khai thác thủy sản và đánh bắt trên biển. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các hoạt động 
IUU trong những năm gần đây, IUU đang dan trở thành thách thức lớn đối với các 
quốc gia ven bién trong việc thực hiện quyền tài phán trên các vùng bién. 

IUU là những hành vi đánh bắt cá của tàu thuyền (bao gồm cả tàu thuyền nước 
ngoài và tàu thuyền treo cờ của quốc gia ven biển) mà chưa có sự cho phép hoặc đã 
cho phép nhưng vi phạm các quy định về đánh bắt của quốc gia ven biển. IUU có thé 
xảy ra tại vùng biển thuộc quyền của một quốc gia ven bién hoặc tại các khu vực bién 
cả được quản lý bởi các tó chức quản lý nghề cá khu vực. IUU bao gồm 3 nhóm hành 
vi là đánh bắt bất hợp pháp (illegal), đánh bắt không báo cáo (unreported) va đánh bắt 
không theo quy định (unregulated) [85,2]. Trong đó: 

- Đánh bắt bat hợp pháp (illegal) bao gồm các hoạt động: (i) được thực hiện bởi 
các tàu quốc gia hoặc nước ngoài trong vùng nước thuộc quyền của một quốc gia, néu 
không có sự cho phép của quốc gia đó, hoặc trái với luật pháp và các quy định của nó; 
(ii) được thực hiện bởi các tàu thuyén treo cờ của quốc gia tham gia một tó chức quản 
lý nghề cá khu vực có liên quan nhưng hoạt động trong vi phạm các biện pháp bảo tồn 
và quan lý được thông qua bởi tó chức đó và theo đó các quốc gia bi ràng buộc, hoặc 
có liên quan hoặc các quy định của pháp luật quốc tế áp dụng: hoặc là (iii) vi phạm 
pháp luật quốc gia hoặc nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả những cam kết của các quốc gia 
hop tác với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực; 

- Đánh bắt không báo cáo (unreported) là hoạt động đánh bắt cá: (i) chưa được 
báo cáo, hoặc đã được báo cáo sai với co quan có thâm quyền quốc gia, trái với luật 
pháp quốc gia và quy định; hoặc là (ii) được đánh bắt trong phạm vi thuộc quyền quản 
lý của một tô chức đánh bắt cá khu vực nhưng được báo cáo hoặc đã được báo cáo sai, 


trái với thủ tục báo cáo của Tô chức đó. 


71 


- Đánh bắt không được quy định (unregulated) là các hoạt động đánh bat: (i) xay 
ra trong khu vực do một Tổ chức đánh bắt thủy sản quan lý va được thực hiện bởi các 
tàu không có quốc tịch hoặc bởi những tàu đang treo cờ của quốc gia hoặc tổ chức 
đánh cá không phải là thành viên của Tổ chức đó; hoặc là (ii) trong phạm vi hoặc với 
các đàn cá liên quan chưa có các biện pháp bảo tồn hoặc quản lý phù hợp và khi các 
hoạt động đánh bắt được thực hiện theo cách thức không phù hợp với trách nhiệm của 
các Nhà nước về bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật đưới biển theo quy định của luật 
quốc tế. 

Nguyên nhân chủ yếu của các hành vi đánh bắt IUU xuất phát từ việc thiếu kiểm 
soát từ quốc gia mà tàu treo cờ và ý thức của cá nhân/doanh nghiệp đánh bắt. Một số 
quốc gia sau khi cho phép tàu mang cờ của họ (đặc biệt là cờ phương tiện) thì không 
thực hiện các công việc liên quan đến việc giám sát, kiểm soát đối với những tàu này. 
Một số khác lại không cấp phép cho tàu cá mang cờ của nước minh dé thực hiện việc 
đánh bắt... Quay trở lại với yêu cầu về tính liên kết giữa tàu với quốc gia mà tàu treo 
cờ đã bàn đến trong Chương 1 có thé thấy rang, việc thi hành những kiểm soát cần 
thiết đối với con tàu mang cờ của nước mình là thực sự cần thiết bởi vì ngoài việc thực 
hiện các hoạt động quản lý hành chính đối với con tàu, thì việc giám sát hiệu quả của 
quốc gia tàu mang cờ cũng sẽ hạn chế phần nào khả năng thực hiện các hành vi vi 
phạm của những con tàu này. 

Trên thực tế, hành vi đánh bắt IUU có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến các quốc 
gia ở cả góc độ lợi ích kinh tế, môi trường và việc thực thi quyền tài phán của quốc gia 
ven bién. 

- Đối với hệ sinh thái, tài nguyên: Hành vi đánh bắt IUU không chi phá vỡ nó 
lực của quốc gia và khu vực dé bảo tồn và quan lý nguồn lợi thủy sản, mà còn vi pham 
các quy tac được thiết kế dé bảo vệ môi trường bién và các nguồn tài nguyên khỏi 
những tác động có hại của hoạt động đánh bắt cá nhu: các hạn ché vé thu hoạch cá 
con, han chế dung cụ được thiết lập dé giảm thiêu chat thải và đánh bắt các loài không 
phải là mục tiêu hoặc gây hại cho hệ sinh thái, giới hạn đánh bắt, và cam đánh bắt ở 
các khu vực đẻ trứng đã biết... Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, ngư dân đánh bắt IUU 
thường có xu hướng vi phạm một số yêu cầu về an toàn cơ ban, chang hạn như giữ đèn 
chiếu sáng ban đêm, làm cho những người đánh cá khác gặp nguy hiểm... 

- Đối với sự phát triển kinh té: IUU de doa đến an ninh lương thực, tính bền 
vững và làm suy yêu các nỗ lực giảm đói nghèo và suy dinh dưỡng toàn cau, đặc biệt ở 
các nước đang phát triển. IUU cũng ảnh hưởng đến sinh kế và góp phần làm tăng nguy 
cơ mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp và ngư dân quy mô nhỏ. 

- Đối với việc thực thi quyên tài phán của các quốc gia: IUU phá vỡ trật tự pháp 


lý quốc tế và quốc gia liên quan đến quyền đánh bắt và khai thác tài nguyên cá trong 


72 


các vùng biển, đặc biệt là tại khu vực đặc quyền kinh tế của quốc gia ven bién. Dan 
dan, các hành vi này có thé làm giảm giá trị cũng như tính “khuôn phép” của các quy 
định pháp luật có liên quan. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, trong khi cộng đồng 
quốc tế tập trung chủ yéu vào đánh bắt IUU ở vùng bién quốc tế trong suốt hai thập kỷ 
qua, thì thực tế IUU toàn cầu lại đang diễn ra vô cùng sôi động ở vùng đặc quyền kinh 
tế của các quốc gia ven biển do sự trù phú về các đàn cá và khả năng giám sát hạn chế 
của các quốc gia đối với một vùng biển rộng lớn. Ngày 27/3/2013, trước những ảnh 
hưởng tiêu cực của các hành vi IUU đến việc duy trì ngành công nghiệp đánh cá trong 
khu vực, Ủy ban Thủy sản Tiểu vùng (SRFC) của các quốc gia Tây Phi đã đệ trình yêu 
cầu xin ý kiến tư vấn của Tòa ITLOS liên quan đến 4 câu hỏi, trong đó có 2 câu trực 
tiếp về IUU đó 1a: (i) Các nghĩa vụ của quốc gia tàu treo cờ trong trường hợp các hành 
vi IUU được thực hiện trong đặc quyền kinh tế của các nước thứ ba? (ii) Quốc ø1a mà 
tàu treo cờ sẽ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động IUU do tàu mang cờ của nước 
minh thực hiện trong đặc quyên kinh tế của nước khác ở mức độ nào?"[135,106]. 

Những câu hỏi này của SRFC hoàn toàn dễ hiểu, bởi trước đó các quốc gia chủ 
yếu đề cập đến IUU tại khu vực biển cả mà quên đi rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra tại 
khu vực đặc quyền kinh tế của các quốc gia. Với yêu cầu này của SRFC, Tòa đã đưa ra 
ý kiến tư van như sau: 

Với câu hỏi đầu tiên: ITLOS đã phát hiện ra rằng theo "quyền hạn và trách nhiệm 
đặc biệt" của quốc gia ven bién trong đặc quyền kinh tế, "trách nhiệm chính trong việc 
thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, hạn chế và loại bỏ đánh bắt IUU là 
do quốc gia ven bién"[135,106]. Quốc gia ven bién có quyền thông qua các luật và quy 
định cần thiết, bao gồm các thủ tục thực thi, phù hợp với UNCLOS, để bảo tồn và 
quản lý các tài nguyên sống trong đặc quyền kinh tế của mình [135,104]. Các hoạt 
động đánh bát mà các quốc gia ven bién có thé điều chỉnh, phù hợp với Điều 62 của 
UNCLOS, và quyết định của Toà trong vụ M/V Virginia G phải "kết nối trực tiếp" với 
hoạt động đánh bắt cá. Tuy nhiên, điều này không làm giảm nghĩa vụ của các quốc gia 
khác trong việc chống lại hành vi đánh bắt IUU. Theo các Điều 58 (3), 62 (4) và 192 
của UNCLOS và Công ước MCA, các quốc gia mà tàu treo cờ phải có trách nhiệm 
đảm bảo rằng các tàu thuyền treo cờ của họ không tiến hành hoạt động đánh bắt IUU 
trong đặc quyên kinh tế của các quốc gia thành viên SRFC [135,124]. Các trách nhiệm 
này có thé được thực hiện thông qua các hoạt động như đăng ky tàu, kiểm soát hoạt 
động của tàu... 

Với câu hỏi thứ hai: ITLOS lưu ý rang cả UNCLOS lẫn Công ước MCA đều 
không có hướng dẫn cụ thé về trách nhiệm pháp lý của quốc gia mà tau treo cờ, do đó 
nó chỉ có thé xác định phạm vi trách nhiệm của quốc gia tau treo cơ trên cơ sở các quy 


tac chung của luật quôc tê được nêu trong Dự thảo cua ILC về trách nhiệm của các 


73 


quốc gia đối với các hành vi vi phạm quốc tế (ASR)[135,142-143]. Dé tránh sự nhằm 
làn trong trường hop này, ITLOS nhắn mạnh: trách nhiệm của quốc gia tàu treo cờ 
không phát sinh do hành vi vi phạm các luật va quy định của tàu thuyền treo cờ của 
nước đó khi thực hiện các hành vi đánh bắt IUU, mà trách nhiệm của quốc gia tài treo 
cờ phát sinh “...đ việc không tuân thủ các nghĩa vụ "kiểm tra day đủ" liên quan đến 
các hoạt động đánh bắt IUU được thực hiện bởi các tàu treo cờ của nó frong các vùng 
đặc quyên kinh té của các quốc gia thành viên SRFC” [135,146-149]. 

Như vậy, mặc dù đã khang định ngay từ đầu rằng, ý kiến tư van này chỉ nhắm 
đến các hành vi IUU xuất hiện trong vùng đặc quyên kinh tế của các quốc gia thành 
viên SRFC chứ không nhằm giải quyết những vấn đề chung về IUU, nhưng những ý 
kiến tư van của Tòa cũng góp phần không nhỏ trong việc chia sẻ trách nhiệm giữa các 
quốc gia trong việc đấu tranh chống lại các hành vi IUU. Điều này sẽ tạo cơ sở để các 
quốc gia ven biển có thể gây sức ép cho các quốc gia tàu mang cờ trong việc kiểm soát 
chặt chẽ hơn nữa hoạt động của những tàu thuyền mang cờ của nước mình khi hoạt 
động trên đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, 
Tòa lại cũng chưa giải thích được rõ mức độ trách nhiệm của các quốc gia tau treo co 
với tàu thuyền mang cờ nước minh khi họ thực hiện các hanh vi đánh bat IUU. Y kiến 
tư vấn phần này của Tòa khá chung chung khi dừng lại ở việc quốc gia mà tàu treo cờ 
có trách nhiệm đảm bảo rằng tàu thuyền mang cờ của nước đó và công dân của họ 
không thực hiện các hành vi đánh bắt IUU. Nhưng nếu hành vi đánh bắt IUU xảy ra thì 
vai trò của các quốc gia mà tàu treo cờ hoàn toàn mờ nhạt vì khi đó quyền tài phán sẽ 
thuộc về quốc gia ven biển theo đúng các quy định của UNCLOS. Đây cũng là điểm 
thách thức đối với các biện pháp thương mại mà một số nước như Mỹ, EU đang áp 
dụng lên sản phẩm cá của quốc gia mà tàu mang cờ nếu phát hiện tàu của quốc gia đó 
tham gia IUU. 

Trong tài liệu về IUU đã được công bố bởi FAO vào năm 2001, FAO cũng đưa 
ra rất nhiều biện pháp nhằm giảm thiéu và tién đến ngăn chặn IUU phát sinh. Các biện 
pháp này khá toàn diện và bao quát hầu hết các khía cạnh khác nhau như: (i) khuyến 
khích các quốc gia sử dụng tốt hon nữa các công cụ quốc té dé bảo vệ quyền lợi của 
mình như UNCLOS, các thỏa thuận đánh bắt của FAO, các quy định về việc áp dụng 
các biện pháp thương mại của WTO trong Hiệp định GATT; (ii) hoàn thiện hệ thống 
pháp luật quốc gia, đặc biệt xây dựng các luật và quy định nhằm kiểm soát và xử lý 
nghiêm IUU. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc thiết lập hệ thống kiểm soát hoạt động 
đánh bắt trong các vùng bién; yêu cầu các tàu đánh bắt báo cáo vé các hoạt động liên 
quan; (iii) quy định cu thé vé đăng ký tau; (iv) phó biến, giáo dục ý thức trách nhiệm 
cho ngư dân và các thực thể liên quan, tránh các hoạt động hỗ trợ hay tham gia thực 


hiện TUU; (v) tién hành các hoạt động hợp tác khu vực và toàn cầu nhằm chống lại các 


74 


hành vi IUU... Trong các biện pháp này, FAO đặc biệt nhán manh dén vai tró cüa các 
quốc gia (quốc gia có cảng, quốc gia tàu mang cờ, quốc gia ven bién) trong việc thiết 
lập co ché kiém soát IUU. Nhu vậy, đánh bắt IUU đang trở thành rào cản cho việc 
thực thi hiệu quả quyền tài phán của các quốc gia ven bién, đặc biệt trong bối cảnh các 
quy định của UNCLOS chưa đủ chỉ tiết với vẫn đề IUU như hiện nay. Để giải quyết 
triệt để “hiện tượng” này đòi hỏi các quốc gia có sự kết hợp đa dạng các biện pháp 
khác nhau, trong đó bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả các công cụ pháp lý quốc tế và 
quốc gia; xây dựng va củng có năng lực thực thi quyền tài phán của các quốc gia ven 
bién; đây mạnh hoạt động hợp tác, đối thoại quốc té giữa các nước... 

3.1.2.2. Quyên tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quán lý các 
nguồn tài nguyên phi sinh vật trong các vùng bién của quốc gia ven biển 

Mặc dù Điều 56 của UNCLOS có quy định rằng trong vùng đặc quyên kinh tế, 
quốc gia ven bién cũng có các quyền thuộc chủ quyền về việc thăm dò khai thác, bao 
ton và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước 
bên trên đáy bién, của đáy bién và lòng đất dưới đáy bién... Tuy nhiên, ngay khoản 3 
của điều này, UNCLOS cũng lưu ý thêm: các quyên có liên quan đến đáy bién và lòng 
đất dưới đáy bién nêu trong điều nay được thực hiện theo đúng phan VI về vùng thềm 
lục địa. Điều này cho thấy, không chỉ tại thêm lục địa Công ước mới có các quy định 
liên quan đến tài nguyên phi sinh vật, mà nó đã được đề cập đến và là một phần của tài 
nguyên thiên nhiên nói chung trong vùng đặc quyên kinh té. 

Xuất phát từ bản chất của các vùng bién và vị trí tồn tại của các nguồn tài 
nguyên, nhằm tao ra tính độc lập cho hai vùng bién này nên quy định dẫn chiếu tại 
khoản 3 đường nhu đã ngầm xác nhận rằng các nguồn tài nguyên phi sinh vật nam đáy 
biển và lòng đất đưới đáy biển sẽ thuộc quy chế pháp lý của thềm lục địa. Cách ghi 
nhận như vậy cũng tránh tạo ra sự chồng chéo hay sự xuất hiện của các “vùng xám” 
trong quy ché pháp lý của thềm lục địa va đặc quyên kinh tế. Kết luận của Tòa trọng 
tài PCA trong vụ phân định thèm lục địa và đặc quyền kinh tế giữa Bangladesh và An 
Độ cũng đã cho thấy phần nào quan điểm này của UNCLOS. Theo đó, một khu vực 
chồng lan giữa hai quốc gia đã được xác định mở rộng đến một khu vực nằm ngoài 
200 hải lý tinh từ bờ biển của Bangladesh và trong vòng 200 hai lý từ bờ biển của An 
Độ nam ở phía Đông của đường ranh giới. Theo yêu cau và thiện chí giải quyết tranh 
chấp của các bên, nhằm đảm bảo tính công bằng và “cùng thắng” cho cả hai bên, phán 
quyết của PCA đã tạo ra một khu vực "vùng xám" đặc biệt nơi mà Bangladesh có các 
quyền chủ quyên đối với thềm lục dia, trong khi An Độ có các quyền chủ quyền đối 
với vùng đặc quyền kinh tế cũng như với các nguồn tài nguyên trong vùng nước này 
[147]. 


75 


Tài nguyên thiên nhiên trong thêm lục địa được liệt kê gồm: các tài nguyên thiên 
nhiên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên không sinh vật khác của đáy biển và lòng 
đất dưới đáy bién, cũng nhu các sinh vật thuộc loại định cư, nghĩa là những sinh vật nào, ở 
thời kỳ có thể đánh bắt được, hoặc nằm bất động ở đáy hoặc lòng đất dưới đáy hoặc là 
không có khả năng di chuyên néu không có khả năng tiếp xúc với đáy hay lòng đáy dưới 
đáy bién. Đối với tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên phi sinh vật nói riêng, 
UNCLOS thừa nhận quốc gia ven bién có các quyền thuộc chủ quyền đổi với thêm lục dia 
về mặt thăm do và khai thác, và quyền này có tính chất đặc quyền, nghĩa là các quốc gia 
ven biển không thăm dò thêm lục địa hay không khai thác tài nguyên thiên nhiên của thêm 
lục địa, thì không ai có quyên tiến hành các hoạt động như vay, nếu không có sự thỏa 
thuận rõ ràng của quốc gia dó[19]. Quy định này được hiểu là, khác với đặc quyền kinh 
tế, trong thềm lục địa các quốc gia ven biển không có nghĩa vụ phải chia sẻ nguồn tài 
nguyên của mình cho các quốc gia khác, trừ khi tự bản thân nó muốn làm điều đó. Quốc 
gia ven bién có thé tự mình khai thác nguồn tài nguyên phi sinh vật ở vùng thèm lục địa 
của mình, đồng thời, có thé cap phép cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thăm dò và khai 
thác. Bên cạnh đó, quốc gia ven bién khi thực hiện các quyền tài phán liên quan đến việc 
thăm dò và khai thác trong thềm lục địa của quốc gia mình có nghĩa vụ tôn trọng các 
quyên chủ quyền trong vùng thêm lục địa của quốc gia khác. 

Đối với các nước có thềm lục địa trải dài vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở, 
theo quy định của UNCLOS, quốc gia ven bién có thể tién hành xác định ranh giới ngoài 
của thêm lục địa theo các phương pháp khác nhau, tuy nhiên việc xác định chiều rộng của 
thềm lục địa trong trường hợp này không được vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở 
hoặc cách đường dáng sâu 2500m một khoảng không quá 100 hải lý[19]. Như vậy, thềm 
lục địa của các quốc gia này, về cơ bản sẽ rộng hơn thêm lục địa của các quốc gia khác. 
Chính vì vậy, trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài 
nguyên phi sinh vật nói riêng, sau khi thực hiện việc khai thác, quốc gia ven bién có nghĩa 
vụ đóng góp băng tiền và hiện vật đối với việc khai thác các tài nguyên phi sinh vật của 
phần thêm lục địa nằm ngoài 200 hải lý. Các khoản đóng góp được nộp hàng năm cho Cơ 
quan quyên lực quốc té về đáy đại dương tinh theo toàn bộ sản phẩm thu hoạch được ở 
một điểm khai thác nào đó, sau năm năm đầu khai thác điểm đó. Quốc gia đang phát triển 
nào là nước chuyên nhập khẩu khoáng sản được khai thác từ thêm lục địa của mình được 
miễn các khoản đóng góp đối với loại khoáng sản đó. Các khoản đóng góp này được thực 
hiện thông qua Co quan quyên lực; cơ quan nay phân chia các khoản đó cho các quốc gia 
thành viên, theo tiêu chuẩn phân chia công bằng có tình đến lợi ích và nhu cầu của các 
quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển nhất hay các quốc gia 
không có bién [19]. 


76 


Quy định trên đây của UNCLOS là phù hợp vì bản chất của các vùng biển thuộc 
quyền chủ quyền nói chung và thèm luc địa nói riêng là những vùng bién có quy ché 
hỗn hợp (không phải quy ché lãnh thé quốc gia và cũng không phải quy chế bién quốc 
tế). Tại đây, quyền chủ quyền và quyên tài phán của quốc gia ven bién tồn tại song 
song với quyền của các quốc gia khác. Chính vì vậy, quy định này không những đảm 
bảo được đặc quyền về thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên của quốc gia ven biển 
mà còn dung hòa được lợi ích của các quốc gia với nhau. Thực tế xác lập đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia cũng làm xuất hiện những khu vực chóng lán 
của các quốc gia có đường bờ bién đối diện hoặc liền kề nhau, đây cũng là nguyên 
nhân làm phát sinh những tranh chấp trong việc thăm dò, khai thác và quản lý tài 
nguyên trong vùng. Dé xác định quyên tài phán trong trường hợp này, thông thường, 
các quốc gia sẽ kí các điều ước quốc té dé phân dinh được ranh giới trên bién giữa các 
quốc gia, hoặc các quốc gia cùng nhau lập ra vùng khai thác chung, cùng thực hiện 
việc khai thác và quản lý nguồn tài nguyên dựa trên các điều ước đã kí kết, từ đó giải 
quyết một cách công bằng tranh chấp đã phát sinh. 

Ngoài ra, việc thi hành các biện pháp chế tài tại thềm lục địa sẽ được thực hiện 
tuong tự như trong vùng đặc quyền kinh tế. 

3.1.3. Quyền tài phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa hoc bién trong 
các vùng bién của quốc gia ven bién 

Nghiên cứu khoa học bién lần đầu tiên được xem xét tại Hội nghị quốc tế về Luật 
bién vào năm 1958, đồng thời được dé cập đến trong nội dung của Điều 5(8) của Công 
ước Giơnevơ về thềm lục địa năm 1958. Tiếp sau đó, các nội dung liên quan đến 
nghiên cứu khoa học biển tiếp tục được các quốc gia thảo luận tại các cuộc họp của Uỷ 
ban về Sử dụng hoa bình đáy biển và đáy đại dương trong ranh giới ngoài quyền tài 
phán của quốc gia (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Đáy biển). Đến năm 1970, Đại hội đồng 
của Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bó vé các nguyên tác tự trị dưới đáy biển và 
đáy đại dương và lòng đất dưới đáy biển. Tuyên bố có điểm mới là bên cạnh giới hạn 
thâm quyền của biên giới quốc gia, Hội nghi đã kêu gọi dé các quốc gia thúc đây hợp 
tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình thông qua chương trình 
quốc tế, công bó và phó biến thông tin cũng như việc tăng cường năng lực nghiên cứu 
phát triển của các quốc gia. Sau đó, nội dung về nghiên cứu khoa học biển tiếp tục 
được đưa ra tại Hội nghị Luật biển lần thứ ba của Liên hợp quốc. Tại đây, mặc dù vẫn 
dé nghiên cứu khoa hoc bién cũng đã phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều liên quan 
đến một số nội dung như: sự phân biệt giữa nghiên cứu đơn thuần và nghiên cứu ứng 
dung; tự do nghiên cứu khoa học và kiểm soát quốc gia ven biển trong nghiên cứu 


khoa học biên... Tuy nhiên, đên cuôi cùng nghiên cứu khoa học biên vân được các 


77 


quốc gia tham gia hội nghị chấp nhận nó là một nội dung của nguyên tác tự do bién ca 
và được ghi nhận trong khá nhiều điều, khoản khác nhau của UNCLOS. 

Nhìn chung, nhiệm vụ của các dự án nghiên cứu khoa học là dé quan sat, giai 
thích và có được sự hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn vé sự thay đổi và biến động của 
môi trường biển, từ đó dự đoán và giải thích được các hiện tượng xảy ra trên biển. Đây 
được coi là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là khi các nguồn lợi mà biển cả 
mang lại cho nền kinh tế thế giới đang ngày càng lớn. Số liệu ghi nhận được tại rất 
nhiều các quốc gia trên thế giới cho thấy tài nguyên bién (dầu mỏ, khí đốt, thủy ngư) 
và dich vụ bién (vận tải hang hai) đóng góp từ 3 đến 5% tổng sản lượng quốc gia. 
Đồng thời việc hiểu được diễn biến môi trường biển cũng giúp ích đáng kể cho việc 
bảo vệ tài nguyên bién, duy tri su ón dinh cüa hoat động vận tái hàng hải... Không chỉ 
dừng ở đó, việc theo dõi và phân tích các hiện tượng thiên nhiên trên biển giúp còn 
giúp con người phóng chống hoặc phần nào hạn chế được các tác động từ thiên tai và 
thảm họa bién[86,21]. Xuất phát từ vai trò và vi trí của hoạt động nghiên cứu khoa học 
bién, UNCLOS cũng đã dành han phan XIII (bao gồm 29 điều khoản) dé ghi nhận về 
các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học biển và quyên tài phán của 
quốc gia đối với hoạt động này. Cụ thé: 

3.1.3.1. Nguyên tắc chung trong tién hành nghiên cứu khoa học biển 

Công ước công nhận quyên tiễn hành nghiên cứu khoa học biển của tất cả các 
quốc gia (bất ké vị trí địa lý thé nào) và các tó chức quốc té có thám quyên, với điều 
kiện tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khác như đã đuợc quy định 
trong Công uớc. Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu khoa học bién cần phải được thực 
hiện dựa trên các nguyên tắc chung sau: 

- Công tác nghiên cứu khoa học bién phải đuợc tién hành nhằm vào những mục 
đích hoàn toàn hòa bình; 

- Công tác nghiên cứu khoa học bién phải đuợc tién hành bằng cách dùng các 
phương pháp và phương tiện khoa học thích hợp phù hợp với Công uớc; 

- Công tác nghiên cứu khoa học biển phải không cản trở một cách vô lý những 
việc sử dụng biển hợp pháp khác phù hợp với Công uớc và nó phải đuợc quan tâm đến 
trong các việc sử dụng này; 

- Công tác nghiên cứu khoa học biển phải được tiến hành theo đúng mọi quy 
định tương ứng đuợc thông qua dé thi hành Công uớc, ké cả các quy định nhằm bảo vệ 


va g1ữ gìn môi truóng bién. 


78 


3.1.3.2. Các nói dung của quyên lập pháp, hành pháp và tw pháp đối với hoạt 
động nghiên cứu khoa hoc bién do tàu thuyền nước ngoài tiễn hành trong các vùng 
bién của quốc gia ven bién 

Theo UNCLOS, quốc gia ven biển có toàn quyền quy định những phương pháp 
và nghiên cứu nhất định sẽ được áp dung trong các vùng bién thuộc chủ quyền và 
quyền chủ quyền của quốc gia minh. Chang hạn, trong vùng lãnh hải, UNCLOS ghi 
nhận “trong việc thực hiện chủ quyén của mình, các quốc gia ven biển có đặc quyên 
quy dinh, cho phép và tién hành các công tác nghiên cứu khoa học biển ở trong lãnh 
hải chi duoc tién hành voi sự thảo thuận rõ ràng của quốc gia ven biển và trong các 
điều kiện do quốc gia này án định "[19]. Tinh thần này được áp dung tương tự đối với 
vùng nội thủy và vùng nước quan dao dựa trên suy luận là “...nhăm thực hiện chủ quyên ” 
của quốc gia ven bién. Điều đặc biệt là, đặc quyền này của quốc gia ven bién vẫn được tiếp 
tuc duy trì trong vùng đặc quyên kinh té và thềm lục địa của quốc gia ven bién. Tuy nhiên, 
khi vượt ra ngoài ranh giới 200 hải lý tính từ đường cơ sở, chuyên tiếp sang biển cả và phần 
Vùng — di sản chung của nhân loại, thi đặc quyền này giảm dan và tiến tới không còn tồn tại 
vì việc nghiên cứu khoa học biển khi đó sẽ là quyền tự do của tất cả các quốc gia theo 
đúng tinh than của nguyên tắc tự do biển cả. Theo quy định tại các Điều 256 và 257 
UNCLOS, tat cả các quốc gia, bat ké hoàn cảnh địa lý của minh nhu thé nao, cũng nhu 
các tô chức quốc tế có thâm quyên, đều có quyên thực hiện việc nghiên cứu khoa học 
biển trong Vùng va vùng nước nằm ngoài ranh giới đặc quyền kinh tế của các quốc 
gia. Việc nghiên cứu khoa học này cũng phải dựa trên những mục đích hòa bình và tôn 
trọng các quy định có liên quan của UNCLOS. 

Ngoài ra, UNCLOS cũng khẳng định rằng, quyên tài phán của quốc gia ven bién 
đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quyền đi 
qua không gây hại hay quyền quá cảnh của tàu thuyền nước ngoài. Trên thực tế, ngay 
cả khi tàu thuyền thực hiện quyền đi qua không gây hại theo quy định của Công ước 
thì họ cũng không được phép thực hiện các hoạt động nghiên cứu hay đo đạc vì nó 
được cho là phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven bién va sé 
bị coi là hành động gây phương hai cho quốc gia ven bién[19]. Nhìn chung, việc Công 
ước dành riêng phan XIII dé dé cập đến van đề nghiên cứu khoa học bién đã cho thay 
sự quan tâm chung của các quốc gia đối với hoạt động nảy. Tuy nhiên để tránh xảy ra 
sự xung đột về lợi ích, cùng với sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trên thế giới, 
đồng thời việc hạn ché lợi dụng danh nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học dé de 
dọa lợi ích của các quốc gia và nền hòa bình thé giới, thì việc dé ra những quy định về 


quyên tài phán là vô cùng cân thiệt và cân duoc thực hiện nghiêm ngặt. 


79 


* Quyên đồng thuận hoặc từ chối của quốc gia ven biển đối với hoạt động nghiên 
cứu khoa học biển của tàu thuyén nước ngoài 

Tùy theo điều kiện của từng trường hợp cụ thể, đối chiếu tới sự phù hợp với các quy 
dinh khung, quốc gia ven bién sẽ quyết định cho phép hay từ chối cho phép thực hiện một 
dự án nghiên cứu khoa học trong vùng biển của mình. Chính vì thế, trong một số trường 
hop dé có được sự cho phép của quốc gia ven biển, bên thực hiện nghiên cứu khoa học sẽ 
còn phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt hơn so với quy định chung và ngược lại, sẽ 
có những trường hợp được cho phép với những ưu đãi, miễn trừ nhất định đối với một vài 
hạn chế đã được nêu trong khuôn khổ pháp luật chung. Trong những truờng hợp bình 
thuờng, các quốc gia ven bién thỏa thuận cho thực hiện các du án nghiên cứu khoa hoc 
bién mà các quốc gia khác hay các tô chức quốc té có thám quyền dự định tiến hành 
trong vùng đặc quyền về kinh tế hay trên thêm lục địa của minh theo đúng Công ước, 
nhằm vào những mục đích hoàn toàn hòa bình và dé tăng thêm kiến thức khoa học về 
môi truờng bién và vì lợi ích của toàn thể loài người. 

Theo Điều 246(5), quốc gia ven biển có thể từ chối tiến hành các nghiên cứu 
khoa học biển trong 4 trường hợp sau đây: 

+ Dự án có ảnh huởng trực tiếp đến việc thăm dò và khai thác các tài nguyên 
thiên nhiên của quốc gia ven bién. 

+ Dự án có dự kiến công việc khoan trong thềm lục địa, sử dụng chát nó hay dua 
chất độc hại vào trong môi trường biển: Công ước cho phép quốc gia ven biển có thé 
từ chối trường hợp này do nghiên cứu liên quan đến công việc khoan trong thêm lục 
địa và việc sử dụng chát nó có thé được coi là ví dụ về các hoạt động nghiên cứu khoa 
học biển có thể cung cấp thông tin có ý nghĩa trực tiếp cho công tác thăm dò tài 
nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, việc khoan và sử dụng chát nó có thé dẫn đến việc dua 
các chất độc hại vào biển môi trường và chúng có thé gây tác hại đối với môi trường 
biển. 

+ Dự án nghiên cứu khoa học bién liên quan đến các đảo nhân tạo, thiết bị và 
công trình: tại Điều 246(5, c), các quốc gia ven biển có thé đồng ý quyết định tiến 
hành nghiên cứu khoa học bién liên quan đến việc xây dung, khai thác hay sử dụng 
các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình đã nêu ở các Điều 60 và 80. 

+ Dự án nghiên cứu khoa học biển có chứa thông tin không chính xác hoặc đã 
không làm tròn nghĩa vụ trong dự án nghiên cứu khoa học bién trước đây: Tại Điều 
246 (5,d) quy định các quốc gia ven biển có thé thực hiện quyết định của mình đồng ý 
hoặc từ chối nếu các thông tin nhận được từ các nhà nghiên cứu, tô chức quốc té có 
thám quyền theo Điều 248 liên quan đến bản chất và mục tiêu của dự án nghiên cứu là 
không chính xác. Thông tin duy nhất về bản chất và mục tiêu của dự án theo Điều 248 


đoạn a đã được dé cập, do đó đường như các thông tin khác được cung cấp theo Điều 


S0 


248 ngoài phạm vi của khoản 5(d). Ngoài ra, các quốc gia ven biển cũng có thé thực 
hiện quyết định của mình dé đồng ý hoặc từ chối nếu các nhà nghiên cứu, tổ chức quốc 
tế có thâm quyền có nghĩa vụ cho rằng các quốc gia ven biển từ một dự án nghiên cứu 
trước. Điều này có nghĩa là các quốc gia ven bién có thé từ chối đồng thuận nếu nghĩa 
vụ quá hạn đã thực hiện trước đó. 

* Quyên tài phán của quốc gia ven biển trước, trong và sau quy trình nghiên cứu 
khoa học biển 

- Quy trình chấp thuận của quốc gia ven biển đối với văn bản xin phép trước khi 
thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học biển 

Điều 250 UNCLOS quy định rằng, các thông tin liên lạc liên quan đến các dự án 
nghiên cứu khoa hoc bién phải được tiến hành qua các con đường chính thức thích 
hợp. Chính vì vậy, trừ khi có sự thỏa thuận khác, các yêu cầu liên quan đến dự án 
nghiên cứu khoa học bién cần được trao đối thông qua kênh ngoại giao. Điều này có 
nghĩa là, néu quốc gia và tô chức quốc tế muốn thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa 
học trong vùng đặc quyền kinh té và thềm lục địa của quốc gia ven bién thì phải cung 
cấp đầy đủ các thông tin cho quốc gia này, chậm nhất là không quá 6 tháng trước thời 
gian dự kiến dé bắt đầu dự án nghiên cứu khoa học bién[19]. Nhiệm vụ đầu tiên của 
quốc gia ven bién sau khi nhận được don dé nghi được cho phép thực hiện hoạt động 
nghiên cứu khoa học là kiểm tra xem đơn trên có được gửi trong đúng thời hạn 6 tháng 
như quy dinh hay không. Và đương nhiên, quốc gia ven bién có thâm quyên từ chối 
đơn dé nghi gửi không đúng thời hạn. Đồng thời, nếu các thông tin được cung cáp 
trong đơn không đầy đủ theo đúng yêu cầu nhu đã nêu trên, quốc gia ven bién phải có 
văn bản phản hồi yêu cầu bó sung thông tin trong thời hạn 4 tháng. 

UNCLOS cũng quy định nghĩa vụ của quốc gia ven bién phải “hành lập các quy 
tac và thủ tục bảo đảm sẽ cho phép trong thời hạn hợp lý và sẽ không bị khước từ một 
cách phi ly "(19]. Đặc biệt nếu dự án nghiên cứu khoa hoc bién được thực hiện ở vùng 
đặc quyền kinh tế hoặc thêm lục địa của một quốc gia ven bién là hội viên của một tổ 
chức quốc tế, hay bị ràng buộc với tô chức quốc tế đó qua một hiệp định thì theo quy 
định tại Điều 247, nếu như quốc gia đó đã chuẩn y dự án chỉ tiết (hội tụ đầy đủ các 
điều kiện nêu trên), quốc gia đó đã sẵn sàng tham gia dự án nghiên cứu khoa học biển 
va không có ý kiến phản đối nào sau thời gian 4 tháng, ké từ khi tổ chức đó thông báo 
cho quốc gia về dự án nói trên, thì quốc gia được coi như đã cho phép thực hiện dự án 
đúng theo các quy dinh về tiêu chuẩn kỹ thuật đã thỏa thuận. 

- Quyên tham gia của quốc gia ven bién trong quá trình nghiên cứu khoa hoc 

Khi thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyên kinh té và 
thềm lục địa của quốc gia ven biển, quốc gia và tổ chức quốc tế thực hiện hoạt động 
nghiên cứu phải tuân theo các nghĩa vụ được nêu ra tại Điều 249 UNCLOS. Cụ thể 


81 


theo quy định Điều 249 (1,a), ho được yêu cầu phải đảm bảo cho quốc gia ven bién, 
nếu quốc gia này có nhu câu, quyền được tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học 
biển hay đặc biệt là khi có thé được, cử đại diện lên trên các tàu thuyền và các xuồng 
nghiên cứu khác hay lên trên các thiết bị nghiên cứu khoa học, nhưng không phải thanh 
toán một khoản tiền thù lao nào cho những nhà nghiên cứu của quốc gia này, và quốc gia 
này cũng không bị buộc phải đóng góp vào các kinh phí của dự án. 

- Quyên của quốc gia ven biển đối với van dé báo lưu và chấm dứt quyên thực 
hiện hoạt động nghiên cứu khoa học biển 

Điều 253 Công ước cung cấp cho quốc gia ven biển các quyền được đình chỉ 
hoặc chấm dứt công việc nghiên cứu khoa học bién néu công việc đó không được tiến 
hành theo đúng các thông tin đã được thông báo theo Điều 248 mà quốc gia ven biển 
đã dựa vào dé đồng ý cho phép, hay, néu quốc gia hay tổ chức quốc té có thâm quyền 
khi tién hành công việc này không tôn trong các quy định của Điều 249 liên quan đến 
các quyền của quốc gia ven bién đối với dự án nghiên cứu khoa học bién. 

Quốc gia ven bién có quyền yêu cầu chấm dứt việc nghiên cứu khoa học bién 
trong tất cả các trường hợp mà việc không tuân thủ Điều 248 làm thay đổi lớn dự án 
công trình nghiên cứu; hoặc cũng có quyền yêu cầu chấm dứt mọi công việc nghiên 
cứu nếu trong một thời gian hợp lý, một điểm bất kỳ trong những tình hình nêu ở 
khoản 1 không được sửa chữa. Theo đó, lệnh đình chỉ được đưa ra bởi quốc gia ven 
bién thi cũng phải được thu hôi bởi chính quốc gia này và sau đó dự án có thé được 
tiếp tục với điều kiện tuân thủ đầy đủ các điều kiện đã quy định tại Điều 248 và 249 
của Công ước như đã trình bày. 

Nhu vậy, cũng giống nhu các lĩnh vực khác, quyên tài phán của quốc gia đối với 
nghiên cứu khoa học biển cũng là một van đề quốc tế phức tạp trong luật quốc tế bởi 
những yếu tó khó có thé được xác định rạch ròi như “vì hòa bình” hay “vì hiểu biết 
chung của nhân loại”... Chính vì vậy, có thể thấy cho đến nay - ngay cả khi đã tồn tại 
một văn bản pháp lý thống nhất về luật biển - các nhà làm luật trên thế giới vẫn không 
ngừng cố gắng hoàn thiện pháp luật theo hướng đơn giản, rõ ràng và bao quát nhất để 
có thê hạn chế ở mức thấp nhất những tranh chấp có thê phát sinh giữa các quốc gia. 

3.2. THUC TIEN THI HANH QUYEN TÀI PHAN TREN BIEN CUA MỘT 
SO NUOC TREN THE GIOI VA KINH NGHIEM DOI VOI VIET NAM 

Để có co sở thực tiễn cho việc dé xuất những nhóm giải pháp phù hop nhằm 
hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi quyền tài phán trên biển cho Việt 
Nam, trong phan này của luận án, tác giả sẽ đi vào phân tích và có những đánh giá cụ 
thé vé thực tiễn thi hành quyền tài phán trên bién của một số nước trên thế giới. Thông 
qua những phân tích vé thành tựu, khó khăn và các thách thức mà các quốc gia dang 


phải đối mặt, tác giả sẽ rút ra những bài hoc kinh nghiệm cho Việt Nam, dé từ đó làm 


82 


tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp có tính thiết thực, khách quan và phù hợp hơn 
với điều kiện đặc thù của Việt Nam. 

3.2.1. Thực tiễn thi hành quyền tài phán trên bién của một số nước trên thé giới 

3.2.1.1. Thực tiễn thi hành quyền tài phán doi với hoạt động di lại của tàu 
thuyền nuóc ngoài trong các vùng bién thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của 
quốc gia ven biển 

Nhằm thực thi các nghĩa vụ thành viên của các điều ước quốc tế vé bién (trong 
đó có UNCLOS), trên cơ sở các quy định khung của Công ước, các quốc gia thành 
viên đã không ngừng nó lực trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật bién quốc gia 
nói chung, trong đó có các quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động di lai của tàu thuyền 
nước ngoài trong các vùng bién của quốc gia. Theo đó: 

a. Đối với hoạt động đi lại của tàu thuyên nước ngoài trong các khu vực nội thủy 
của quốc gia ven biển: Do vị trí cũng như tính chất chủ quyền của quốc gia ven biển 
đối với khu vực nội thủy nên hầu hết các quốc gia đều có những quy định khá chặt chẽ 
và cụ thê nhằm kiểm soát tốt hơn hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong khu 
vực này. Tại Đức, việc cập cảng Hamburg của các tàu thương mại nước ngoài chỉ 
được chấp nhận bởi co quan nha nước có thám quyên nếu: tàu đó có nguy co bị chim, 
bị hỏa hoạn, bị rò ri dau từ tàu hoặc con tàu đó phải bị trừng phạt vì các vi phạm của 
nó trên bién [89,61]. Việc vận chuyền hành khách đến và đi từ cảng phải được sự cho 
phép của cơ quan có thám quyên của cảng. Ngoài ra, các tàu phải thực hiện việc đăng 
ký vào và ra khỏi cảng, đồng thời xin phép neo đậu trong cảng 24 giờ trước khi đến 
cảng. Đối với các tàu chở vũ khí sẽ không có quyên tiến vào bát kỳ cảng nào của Đức 
cho đến khi được sự cho phép của co quan nhà nước có thám quyền [89,61]. 

Riêng đối với Liên minh châu Au (EU), các quy định liên quan đến việc tiếp cận 
cảng của các quốc gia có sự khác biệt so với các nước khác. Ngày 22/12/1986 Hội 
đồng kinh tế châu Âu (EEC) đã thông qua Quy định về việc áp dụng nguyên tắc tự do 
cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hải giữa các quốc gia thành viên và giữa quốc gia 
thành viên với bên thứ 3 [89,70], [159]. Theo quy định này, các tàu đã đăng ký tại các 
quốc gia thành viên nhưng bị hạn chế quyền tự do cung cấp các dịch vụ biển sẽ được 
phép thực hiện các dịch vụ vận tải biển giữa hai quốc gia thành viên hoặc giữa bất kỳ 
thành viên nào với quốc gia thứ ba [89,70], [159]. Ngoài ra, đối với những tàu mang 
cờ của các quốc gia thành viên EEC, quy định này đã thiết lập một quyền được đi vào 
các cảng biển mở cho hàng hải quốc tế của các quốc gia thành viên. Đồng thời, quy 
định nay cũng xác nhận quyền của tàu thuyền đến các cảng của một quốc gia thứ ba, 
miễn là các quốc gia thành viên của EEC có duy trì quan hệ vận tải biển với quốc gia 
này. Mặc dù quyền tự do tiếp cận các cảng bién đã được thực hiện khá tốt giữa các 


quốc gia thành viên EEC, nhưng các Quy định này không có giá trị ràng buộc với các 


83 


quốc gia thứ 3 nên dé tạo điều kiện tốt nhất cho tàu thuyền của các quốc gia thành viên 
khi đến quốc gia thứ 3, EEC vẫn duy trì và tiếp tục tăng cường ký các hiệp định song 
phương với các quốc gia thứ ba [89,70], [159]. Tiếp đó, vào năm 1993, EEC lại tiếp 
tục ban hành Chi thi số 93/75 về các yêu cầu tối thiểu cho tàu thuyền vào hoặc rời các 
cảng hàng hải của Cộng đồng và vận chuyên các hàng hóa có tính chất nguy hiểm và 
gây ô nhiễm môi trường [89,70], [159]. Chỉ thị này sau đó đã được thay thế bằng Chỉ 
Thị số 2002/59/EC vào tháng 8/2002 với nội dung chủ yếu là thiết lập một hệ thống 
thông tin và giám sát về giao thông của các tàu nhằm tránh, giảm thiểu và kiểm soát 
đối với các ô nhiễm môi trường do hoạt động đi lại của tàu bằng việc đây mạnh nghĩa 
vụ báo cáo của các tàu đối với các quốc gia thành viên [89,70], [159]. 

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng, tất cả các quốc gia đều chấp nhận 
quyền tự do tiếp cận cảng bién của mình, ví dụ điển hình nhất đó chính là trường hợp 
của Trung Quốc. Do lịch sử đấu tranh dai dang giữa các triều đại của Trung Quốc và 
chính sách “bế quan tỏa cảng” của Trung Quốc với các nước bên ngoài, đã có thời kỳ 
Trung Quốc không mở cửa bất kỳ cảng biển nào nhằm phục vụ cho thông thương hàng 
hóa [89,62], [118]. Từ khoảng những năm 1970 trở đi, với chính sách cải cách và mở 
cửa, Trung Quốc bắt đầu có những quy định phù hợp hơn với các tàu thương mại nước 
ngoài khi cho phép các tàu thuyền này được tiếp cận một cách thuận tiện đến những 
cảng mở dành cho thương mại quốc tế. Tuy nhiên, việc ra, vào các cảng này, về mặt 
thủ tục, vẫn được đặt dưới sự chấp thuận của cơ quan có thám quyén cua cáng [89,62], 
[118]. 

b. Doi với quyén di qua không gây hại của tàu quán su/tau Nhà nước phi thương 
mại nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển 

Trên thực tế, có sự khác nhau trong việc áp dụng và thực thi quy chế đi qua 
không gây hại của tàu quân sự nước ngoài ở các quốc gia. Theo đó, các nước chủ yếu 
được chia thành hai nhóm quan điểm sau đây: 

- Nhóm một là các quốc gia thừa nhận tàu quân sự nước ngoài được hưởng 
quyên di qua không gây hại trong lãnh hải tương tự như các tàu dán sự. Các nước này 
chủ trương không yêu cầu tàu quân sự nước ngoài phải thực hiện bất kỳ thủ tục thông 
báo hay xin phép nào trước khi vào lãnh hải của quốc gia đó [100,42], [146]. Nhóm 
này đã đưa ra ba lập luận chính, bao gồm: 

(i) Điều 17 nam trong tiểu mục A thuộc Mục 3, Phan I Công ước Luật biển 1982 
với tiêu đề “Các quy tắc áp dụng cho tất cả các loại tàu thuyền” đã cho phép tàu 
thuyền của tat cả các quốc gia đều được hưởng quyền di qua không gây hai trong lãnh 
hai. Day là một dẫn chứng dé chứng minh Điều 17 áp dụng cho tàu quân sự cũng như 


mọi loại tàu khác tương tự như tàu thương mại; 


84 


(ii) Không có bat kỳ quy định nào trong Công ước quy định về một quy chế pháp 
lý riêng dành cho tàu quân sự khi di trong lãnh hải của quốc gia ven bién. Vì vậy, tàu 
quân sự có quyên tương tự nhu tàu thương mại và mọi loai tàu khác; 

(iii) Điều 30 khi quy định về “tau chiến không tuân thủ các luật và quy định của 
quốc gia ven biển ” đã hàm ý rõ tàu quân sự có quyền qua lại vô hại. 

- Nhóm hai góm các quốc gia đặt ra yêu cầu tàu quân sự phải thông báo hoặc 
xin phép trước hoặc ap dat các thủ tục khác mà tàu quân sự phải thực hiện néu muốn 
vào lãnh hải của quốc gia đó. Thuộc nhóm này có các quốc gia như: Ai Cập, Ấn Độ, 
Croatia, Guyana, Libya, Malta, Mauritius, Nam Tư cũ (Serbia va Montenegro), Phan 
Lan , Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippin, Rumani, Seychelles, Somalia, 
Sri Lanka, St. Vincent va Grenadines, Sudan, Syria, Trung Quéc, Viét Nam, Yemen, 
Yugoslavia...[100,42], [146]. Những lập luận được nhóm này đưa ra bao gồm: 

(i) Theo Điều 19 và Điều 25 quốc gia ven biển có quyền thi hành các biện pháp 
cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, điều này sẽ bao gồm cả việc yêu cầu tàu quân sự 
nước ngoài phải tiến hành thông báo hoặc xin phép trước khi vào lãnh hải của quốc gia 
đó. Bởi vì khi một tàu quân sự đi qua lãnh hải của quốc gia ven biển, dù chưa có hành 
động thực tế nào gây nguy hại cho quốc gia đó nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của loại 
tàu này đã tạo ra những quan ngại nhất định đối với an ninh của quốc gia ven biển bởi 
vì khả năng thực hiện các hoạt động quân sự bất kỳ lúc nào của loại tàu này. Chính vì 
lẽ đó, các quốc gia này đã viện dẫn Điều 25(1) để nhẫn mạnh đến việc quốc gia ven 
biển có thể thi hành các biện pháp cần thiết trong lãnh hải của mình để ngăn cản mọi 
việc đi qua có gây hai [114,59]. 

(ii) Các quy định tại Điều 30 của UNCLOS liên quan đến việc tàu quân sự không 
tuân thủ các luật và quy định của quốc gia ven biển khi đi qua lãnh hải, cho phép quốc 
gia ven biển được xây dựng các luật lệ về lãnh hải. Do đó, các quốc gia này có thé đưa 
ra những quy định bắt buộc tàu quân sự phải xin phép hoặc thông báo trước khi vào 
lãnh hải [114,59]. 

(iii) Lãnh hải luôn là một phan lãnh thé của quốc gia ven biển và thuộc chủ 
quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia. Vì vậy, theo nguyên tắc bảo đảm sự toàn vẹn 
lãnh thổ và bảo vệ chủ quyên, an ninh quốc gia, quốc gia ven biển được phép áp dụng 
các quy định trên. 

Về mặt pháp lý, mặc dù đi qua không gây hại là quyền được áp dụng cho mọi 
loại tàu thuyền, nhưng xuất phát từ van dé an ninh và lợi ích quốc gia nên một số quốc 
gia vẫn có xu hướng hạn chế quyền này của tàu quân sự nước ngoài, đặc biệt là các 
quốc gia đã từng bị xâm chiếm từ hướng biển. Ngoài ra, khá nhiều quốc gia trong 
nhóm thứ 2 cũng giải thích răng hợp lý rằng, việc họ đặt ra thủ tục thông báo (không 


phải xin phép) không nhàm can trở hay han chế quyền này của tàu quân sự, mà chi là 


85 


một thủ tục hành chính đơn thuần để giúp quốc gia kiểm soát tốt hơn hoạt động của 
các tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải của mình mà thôi. Thực tế cho thấy, danh 
sách các quốc gia thuộc nhóm này không quá nhiều va da phan là các quốc gia nhỏ với 
nên kinh tế biển còn hạn ché. 

3.2.1.2. Thực tiên thi hành quyền tài phán doi với hoạt động thăm dò, khai 
thác, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu khoa học biển của tàu thuyền 
nước ngoài trong các vùng biển của quốc gia ven biển 

a. Thực tiễn thi hành quyên tài phán nói chung đối với hoạt động thăm dò, khai 
thác, quản lý tài nguyên thiên nhiên của tàu thuyên nước ngoài trong các vùng biển 
của quốc gia ven biển 

Có thé thấy rằng, đối với việc thực thi quyên tài phán của quốc gia tai các vùng 
bién thuộc quyền chủ quyền thì khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
là một trong những nội dung được các quốc gia giành nhiều sự quan tâm nhất. Bằng 
chứng đó là sự ra đời của hàng loạt các luật, Bộ luật nhằm bảo vệ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như: Luật Thủy sản năm 1996 của New Zealand, Luật quản lý tài 
nguyên năm 1991 của New Zealand, Luật về thêm lục địa năm 1964 của New Zealand, 
Luật bảo vệ các loài động vật có vú bién năm 1978 của New Zealand [99]... Luật Thủy 
sản của Philippin số RA8550, được sửa đổi bởi RA 10654; Luật phát triển và thăm dò 
dầu khí PD 72 (sửa đổi bởi PD 87); Luật về khai thác mỏ RA 7942 của Philippin 
[97]...; Luật thủy sản và Luật thực hiện quyền chủ quyên vé đánh cá trong Vùng đặc 
quyền kinh tế của Nhật Bản... Đặc điểm chung của hoạt động xây dựng pháp luật ở 
các nước này đó là: các luật do các quốc gia ban hành thường có xu hướng chỉ tiết hóa 
nội dung điều chỉnh. Nghĩa là điều chỉnh các lĩnh vực cụ thể, quan trọng và có tính cấp 
thiết đối với quốc gia như: van dé quản lý, bảo tồn tài nguyên thủy sản; quản lý tài 
nguyên phi sinh vật... 

Nhìn chung, phù hợp với các quy định của luật biển quốc tế, pháp luật của hầu 
hết các quốc gia đều ghi nhận chủ quyền, quyền chủ quyền đặc biệt của quốc gia đối 
với việc thăm dò, khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên (bao gồm cả 
tài nguyên sinh vật và phi sinh vật) trong các vùng biển của quốc gia ven biển. Theo 
quy định của UNCLOS, khi thực thi quyền tai phán bên ngoai đường biên giới quốc 
gia trên biển, quốc gia ven biển sẽ không thé áp dung các biện pháp phạt tù hoặc giam 
giữ khác mà không có thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan. Tuy nhiên, điều đó 
không thé giải thích chung chung rang mọi hình thức liên quan đến thân thé là bị cam 
hoàn toàn. Trong phán quyết vụ tàu M/V Saiga của ITLOS và quyết định của Tòa 
Trọng tài Phụ lục VII trong vu Guyana va Suriname đều công nhận rằng: việc sử dụng 
vũ lực trong thực thi pháp luật trên bién là có thé chấp nhận được néu nó là biện pháp 


cuối cùng và được thực thi trong hoàn cảnh hợp lý. Mặc dù vậy, hầu hết pháp luật các 


86 


nước quy định biện pháp xử lý vi phạm tại những vùng biển này chủ yếu là xử phạt vi 
phạm hành chính như phạt tiền, tịch thu tàu vi phạm, xua đuổi... những biện pháp này, 
trên thực tế chưa đủ sức răn đe và trừng phạt đối với các tàu thuyền vi phạm. Chính vì 
vậy, cải cách hệ thống xử lý vi phạm trên các vùng biển nhằm đảm bảo trật tự pháp lý 
được thiết lập đang là đòi hỏi thiết thực được đặt ra đối với tat cả các quốc gia có bién. 

Thời gian gần đây, việc Indonesia tiến hành xử lý mạnh tay với các tàu cá nước 
ngoài bằng biện pháp đánh chìm tàu cá đang tạo ra khá nhiều luồng ý kiến khác nhau. 
Việc đánh chìm các tàu cá nói trên chủ yếu được tiến hành tại các căn cứ hải quân như: 
Tarempa (tinh Batam), Rinai (tinh Riau Islands), Bitung (Bac Sulawesi), Pontianak va 
Tarakan (tinh Kalimantan). Chính sách “đánh chìm tau cá” là một phan ứng nhanh do 
Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia Susi Pudjiastuti đưa ra, dựa trên cơ sở 
pháp lý của Điều 60 và Điều 69(4) Luật số 45/2009 về ngư trường và thủy sản, cho 
phép lực lượng báo vé bờ bién có thé đánh dám tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép 
trong vùng biển của Indonesia dựa vào bằng chứng sơ bộ day du [147]. Hién cac co 
quan, Bộ, ban, ngành của Indonesia đang tiến hành bắt giữ, xử ly tàu cá phi pháp một 
cách đồng bộ, nhất quán. Lực lượng chấp pháp (hải quân, kiểm ngư, Lực lượng 
chuyên trách về đánh bát trái phép Indonesia) tiến hành tuần tra, giám sát, bát giữ và 
lai đắt các tàu cá vi phạm vào bờ. Tòa án các cấp có nhiệm vụ xét xử và đưa ra phán 
quyết cuối cùng về việc có đánh chìm tàu vi phạm hay không[147]. Bộ Ngoại giao 
Indonesia đưa ra các công hàm ngoại giao phản đối nước có tàu cá vi phạm, yêu cầu 
nước sở tại tuân thủ và trao các tàu vi phạm để xét xử theo luật pháp của Indonesia. 
Trên thực tế, chính sách đánh chìm tàu cá nước ngoài của Indonesia có một số điểm 
chưa thực sự phù hợp với Luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Điều 69(4) Luật số 45 
năm 2009 về thủy sản của Indonesia không quy định rõ ràng phạm vi khu vực quản lý 
đánh cá của nước này. Trong khi đó, UNCLOS đã phân chia biển thành các khu vực 
và mỗi vùng này đã được thừa nhận các quyền tương ứng. Đối với đặc quyền kinh tế, 
UNCLOS yêu cầu quốc gia ven biển phải lập tức thả tàu khi một khoản bảo lãnh hoặc 
bảo dam khác được nộp. Nói cách khác, sau khi nhận được khoản bảo lãnh thì thả tàu 
được coi như là nghĩa vụ của quốc gia ven biển. Trong vụ Tomimaru giữa Nga và 
Nhật Ban năm 2007, ITLOS đã khang định việc tịch thu tàu là có thé chấp nhận được 
khi thực thi quyền của quốc gia ven biển theo Điều 73(1). Tuy nhiên, việc tịch thu sẽ 
không phù hợp nếu mục đích của nó chỉ là “han chế khả năng xin thả tàu nhanh”. Do 
đó, việc Indonesia tịch thu rồi phá hủy tàu là làm mat đi đối tượng dé thực hiện tha tàu 
nhanh, chính vì vậy chính sách này của Indonesia không phù hợp với quan điểm của 
ITLOS [142]. Mặc dù nhiều quốc gia trong khu vực bày tỏ sự không đồng tình với 
chính sách của Indonesia, nhưng thực tiễn này của Indonesia cũng giúp các quốc gia 


rút ra được bài học kinh nghiệm vô cùng giá trị trong thực thi quyên tài phán trên biển 


87 


của minh. Sự đồng bộ, nhất quán, không chồng chéo là những yếu tó rất quan trong 
trong thực hiện chiến lược, chính sách của quốc gia. Tuy nhiên các biện pháp xử lý 
được áp dụng cũng cần phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng pháp luật quốc tế 
cũng như quan hệ quốc tế giữa các quốc gia. Chính vì vậy, thay vì áp dụng các biện 
pháp “mạnh”, một số quốc gia hay vùng lãnh thổ lại chú trọng đến công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời xây dựng năng lực thực thi pháp luật trên biển 
thông qua các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, các hội thảo, huấn luyện, trao đổi 
thông tin, thành lập các trung tâm giám sát... 

b. Thực tiễn xử lý các hành vi đánh bắt cá trái phép, không theo quy dinh và 
không được báo cáo (IUU): Nhằm đây mạnh hơn nữa việc xử lý triệt để đối với các 
hành vi này, một số nước đang đây mạnh việc vận động nhằm tìm kiếm tiếng nói 
chung của các quốc gia trong việc hình sự hóa IUU va coi day là một dạng tội phạm có 
tổ chức xuyên quốc gia để đưa vào phạm vi điều chỉnh của Công ước chống tội phạm 
có tô chức xuyên quốc gia (TOC). Nếu được chấp nhận thì việc thực thi quyền tài phán 
(theo nghĩa hẹp) của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế đối với hành 
vi đánh bắt IUU sẽ bị chia sẻ với các quốc gia thành viên khác của TOC [145]. Điều 
này có vẻ sẽ khó được các quốc gia ven bién chấp thuận vì nó liên quan trực tiếp đến 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia trong vùng đặc quyên kinh tế. 

Ngoài ra, khi hành vi IUU xảy ra tại các khu vực bién chồng lán chua được phân 
định rõ ràng giữa các quốc gia, thì việc thực hiện quyên tài phán thực tế của các nước 
có vùng bién chồng lán sẽ gặp nhiều khó khăn hon, thậm chí nó có thé là nguyên nhân 
làm cho các tranh chấp căng thăng, thậm chí có thé dẫn đến những xung đột giữa các 
quốc gia. Chính vì vậy, biện pháp phổ biến nhất được các quốc gia áp dụng hiện nay 
nhằm xử lý IUU là thực hiện các hoạt động hợp tác quốc té ở các cấp độ và mức độ 
khác nhau. Đó có thể là một điều ước song phương, đa phương khu vực hoặc đa 
phương toàn cầu nhăm tién hành các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, hoặc tuần tra 
chung, hoặc xây dựng nguyên tắc thực thi quyền tài phán triệt đề... 

c. Thực tiễn thi hành quyên tài phan đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển 
của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển của quốc gia ven biển 

Nhằm tránh tình trang các tô chức, cá nhân được cho phép tién hành nghiên cứu 
khoa học trong các vùng bién của quốc gia ven bién nhưng lại làm sai hoặc thậm chí 
vượt quá pham vi của giấy phép, các quốc gia đều có những quy dinh khá nghiêm ngặt 
và rõ ràng về quy trình thủ tục cấp phép và tiến hành nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, 
tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan nhà nước có thám quyên trong toàn bộ 


tiên trình nghiên cứu của tàu thuyên nước ngoài trong các vùng biên của quôc gia. 


S8 


3.2.1.3. Thực tiên xây dựng và củng có các lực lượng thực thi pháp luật trên 

biển của các quốc gia 

Dé đảm bảo việc thi hành quyên tài phán của quốc gia trên các vùng bién, bên 
cạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hầu hết các quốc gia đều tién hành 
thiết lập các lực lượng chấp pháp làm nhiệm vụ thi hành pháp luật trên biển. Nhìn 
chung, các quốc gia đều có xu hướng xây dựng nhiều lực lượng với phạm vi thi hành 
quyền tài phán khác nhau trên bién. Ví dụ như: Nhật bản có Luc lượng cảnh sát biển 
(JCG) và Lực lượng phòng vé bờ biển (JMSDF), Philippin có Hai quân Philippin 
(PN), Cảnh sát biển (PCG), Nhóm cảnh sát hàng hải quốc gia (PNP-MG), Cục thủy 
sản và tài nguyên (BFAR); Trung Quốc có 5 lực lượng gồm: Lực lượng giám sát hàng 
hải Trung Quốc (SOA) thuộc Bộ tài nguyên và đất đai, Bộ Công an, lực lượng quản lý 
an toàn hàng hải (MSA) thuộc Bộ giao thông, lực lượng chỉ huy thực thi pháp luật 
thủy sản (FLEC) thuộc Bộ nông nghiệp và lực lượng cảnh sát biên giới biển 
(GAC)...Cac lực lượng này có phạm vi hoạt động khá độc lập và không có sự chồng 
chéo với nhau. Đặc biệt đa phan các quốc gia đều xác định cảnh sát bién là lực lượng 
chủ lực, nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển (Trung Quốc, Philippin, Malaysia, 
Mỹ, Ue) vi vậy, thường xuyên có sự đầu tư, mở rộng phạm vi hoạt động và tăng 
cường cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng này trên thực tế. 

3.2.1.4. Thực tiên day manh hop tác quốc tế nhằm thực thi hiệu quả quyên tài 
phán trên biển của quốc gia 

Nghiên cứu về quá trình thực thi pháp luật trên biển của các nước cho thấy, bên 
cạnh những nỗ lực riêng nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền cũng như thi hành 
các quyền tài phán của quốc gia trên các vùng bién, dé thực thi một cách hiệu quả nhất 
quyền tài phán của quốc gia (đặc biệt tại các vùng biển chồng lắn, vùng biển còn tranh 
chấp), đồng thời đảm bảo hiệu quả trong xử lý, hạn chế các hành vi vi phạm thì không 
thé thiếu các hoạt động hợp tác quốc tế. Từ thực tiễn hợp tác quốc tế của các quốc gia, 
có thể đưa ra một số xu hướng chủ yếu như sau: 

- Ký kết các thỏa thuận quốc tế song phương hoặc đa phương về các nội dung 
liên quan đến việc đảm bảo thi hành pháp luật trên bién; tăng cường các cuộc đối 
thoại, chia sẻ thông tin giữa các quốc gia nhằm đảm bảo hiệu quả trong thi hành quyền 
tài phán trên biển như: Thỏa thuận hợp tác khu vực nhằm chống lại cướp biển và cướp 
có vũ trang trên biển (ReCAP) 2004, Thỏa thuận liên quan đến việc hợp tác hiệu quả 
trong thi hành pháp luật về các vẫn đề thủy sản năm 2015... 

- Tham gia vào các tô chức/diễn đàn khu vực và thế giới được lập ra nhằm bảo vệ 
các nguón thủy sản trên bién. Vi dụ như Ủy ban quốc tế vé bao tồn cá ngu đại dương 
(ICCAT); Diễn đàn của các lực lượng cảnh sát biển Asian (HACGAM); Diễn đàn lực 
lượng cảnh sát biển phía Bắc Thái Bình Dương (NPCGF) gồm Mỹ, Canada, Nga, 


89 


Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản. NPCGE gồm 7 nhóm làm việc về các vấn đề như: 
thực thi pháp luật về thủy sản, thực thi pháp luật về năng lượng, an ninh hàng hải, 
chống lại các hành vi buôn bán người bat hợp pháp... 

- Day mạnh hoạt động đào tạo, trao đối nghiệp vụ tai các quốc gia có ưu thé vé 
lực lượng an ninh bién; tién hành các hoạt động tuân tra chung và hợp tác trong việc 
xử lý triệt dé các hành vi vi phạm (đặc biệt tại các vùng biển còn tranh chấp), đảm bảo 
việc duy tri an ninh, ón định chung của các quốc gia. 

3.2.2. Kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Từ kết qua phân tích thực tiễn thi hành quyên tài phán trên biển của các quốc gia 
trên thế giới, trên cơ sở kết hợp với các điều kiện đặc thù vé chính trị, kinh tế - xã hội 
của Việt Nam, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi pháp luật 
về quyên tài phán của quốc gia trên bién dé các cơ quan Nhà nước có thé xem xét như 
sau: 

3.2.2.1. Kinh nghiệm trong thi hành quyền tài phán đối với hoạt động di lại 
của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam 

Thứ nhất, đôi với việc đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong các khu vực nội 
thủy: Việc có cho phép tự do thông thương đến cảng cảng quốc tế trong nội thủy của 
quốc gia hay không hoàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận cũng như thiện chí của các quốc 
gia. Tất nhiên, việc xây thừa nhận những quyên đi lại trong nội thủy cũng cần tính đến 
những yếu tố đặc thù về mặt lịch sử, chính trị và xã hội của từng quốc gia, nhưng quan 
điểm chung vẫn là tuân thủ theo một lộ trình hợp lý và rõ ràng như Đức hay EU đang 
thực hiện. 

Thứ hai, dói với quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự, tàu Nha nước nước 
ngoài trong lãnh hải: Thực tiễn quy định của các quốc gia cũng chỉ ra rằng, cho đến 
nay việc thừa nhận hay không quyên di qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài 
trong lãnh hải của quốc gia ven biển vẫn vấp phải những luồng quan điểm khác nhau. 
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các quốc gia có quyền giải thích và áp 
dụng các quy định của Công ước về van dé này một cách tùy ý, bởi vì việc thực thi các 
cam kết quốc tế phải luôn được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật quốc 
tế, trong đó có nguyên tắc Pacta sunt servanda. Chính vì vậy, để bảo vệ chủ quyền và 
an ninh lãnh thổ, Việt Nam cần có những quy định rõ ràng liên quan đến việc đi lại của 
tàu quân sự trong lãnh hải của quốc gia. Nếu trường hợp đề xuất thủ tục thông báo thì 
cũng phải theo hướng tinh giản, linh hoạt về thủ tục nhằm vừa thực hiện được mục 
đích kiểm soát hoạt động di lại của tàu thuyền nhưng cũng đảm bảo việc di lại của tàu 
thuyền nước ngoài trong những vùng biển này được thuận tiện, nhanh chóng, hợp lý 


và “không tạo ra bát ky sự can trở nào”. 


90 


3.2.2.2. Kinh nghiệm trong thi hành quyền tài phán doi với hoạt động thăm dò, 
khai thác, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu khoa học biển của tàu 
thuyền nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam 

Một là, để thực thi hiệu quả quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động thăm 
dò, khai thác, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nghiên cứu khoa hoc bién, Việt Nam 
cần tiến hành xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật có tính đồng bộ, cụ thể và 
không chồng chéo. Đồng thời, hệ thống các biện pháp xử lý vi phạm phải đủ nghiêm 
khắc nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm, tránh gia tăng các trường hợp tái phạm. 
Tất nhiên các biện pháp này phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các quy định 
của pháp luật quốc tế nói chung, tránh trường hợp lạm dụng dẫn đến vi phạm pháp 
luật.. 

Hai là, luật hóa các quy định liên quan đến các hoạt động đánh bắt cá bất hợp 
pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU); vấn đề đánh bắt cá vượt mức 
(over-fishing)... 

Ba là, thiết lập hệ thống thủ tục day đủ, chi tiết và linh hoạt đối với hoạt động 
nghiên cứu khoa học bién của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng bién của quốc gia 
ven bién. Đặc biệt lưu ý đến quy trình giám sát và thiết lập chế độ báo cáo, kiểm tra 
định kỳ đối với các dự án nghiên cứu khoa học được cấp phép; xây dựng hệ thống chế 
tai rõ rang đối với các hành vi vi phạm hoạt động nghiên cứu khoa học. 

3.2.2.3. Kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên biển va 
hoạt động hợp tác quốc tế 

a. Trong xây dựng và củng có lực lượng thực thi pháp luật trên bién 

Thứ nhất, tiếp tuc duy trì tính đa dang của các lực lượng thực thi pháp luật trong 
các vùng biển của quốc gia. Trong những lực lượng này có cả lực lượng vũ trang và 
các lực lượng dân sự chuyên trách. 

Thứ hai, tập trung phát triển lực lượng Cảnh sát bién, đưa Cảnh sát bién trở thành 
lực lượng nòng cốt, giữ vai trò chính trong thực thi pháp luật trên bién. Ngoài ra, nên 
tién hành dân sự hóa lực lượng này nhằm đảm bảo chức năng thực thi pháp luật đúng 
nghĩa của Cánh sát bién. 

Thứ ba, xác định rõ mối quan hệ giữa Cảnh sát bién với các lực lượng khác; đồng 
thời day mạnh sự phối hợp giữa các lực lượng này trong quá trình thực thi pháp luật 
nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyên tài phán của quốc gia trên các 
vùng bién. 

b. Trong hoạt động hợp tác quốc tế 

Thứ nhất, đa dạng hóa các hình thức hợp tác quốc té như: ký kết các thỏa thuận 
song phương, da phương nhằm phối hợp thực thi pháp luật trên bién; tham gia tích cực 


trong các dién dan, các tô chức quôc tê khu vực và thê giới có liên quan; tiên hành trao 


91 


đối chuyên gia... 

Thứ hai, phát triển các nội dung hợp tác quốc té theo chiều sâu: ngoài các hoạt 
động hợp tác nhằm trao dói thông tin; đào tạo nhân lực chất lượng cao; chuyên giao 
công nghệ...thì cần tính đến việc đây mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chung 
trên biển; phối hợp linh hoạt trong việc bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm; thành 


lập các nhóm chuyên gia nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm... 


92 


Tiểu kết Chương 3 

Những phân tích trên đây cho thấy, việc phân định pham vi quyền tài phán trên 
bién vẫn còn nhiều quan niệm khác biệt. Sự khác biệt này đến từ những quy định còn 
chưa rõ ràng, chi tiết nhưng đôi khi cũng bắt nguồn từ chính quan điểm, lợi ích của 
từng quốc gia. Nhìn chung, nghiên cứu nội dung quyền tài phán của quốc gia đối với 
các lĩnh vực này đều cho thay: 

Thứ nhất, nội dung quyền tài phán của quốc gia được ghi nhận trong UNCLOS 
và các văn kiện chủ yếu theo nghĩa rộng. Nghĩa là quốc gia sẽ thực hiện tất cả các 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của mình đối với những lĩnh vực này, trong 
chừng mực ma Công ước thừa nhận. Ngoài ra, việc ghi nhận quyền tài phán của quốc 
gia trên biển đều dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp lý nhằm đảm bảo 
sự hài hòa vé các quyên và lợi ích chính đáng của các quốc gia. 

Thứ hai, mặc du đã có gắng đưa ra một khung pháp lý quốc tế điều chỉnh tat cả 
các van đề liên quan đến bién, tuy nhiên các quy định của pháp luật quốc tế liên quan 
đến quyền tài phán của quốc gia trên biển cũng còn nhiều bất cập. Mặc dù các biện 
pháp chế tài mà Công ước hướng đến nhám xử lý các hành vi vi phạm chủ quyên, 
quyền chủ quyền và quyên tài phán của các quốc gia bao gồm cả các biện pháp hinh 
sự, hành chính, dân sự, tuy nhiên, ngay chính trong văn kiện quốc tế này, việc áp dụng 
các chế tài vẫn chưa thực sự rõ ràng, trừ quy định liên quan đến việc trừng phạt đối với 
các hành vi vi phạm về thăm dò, khai thác thủy sản được quy định tại Điều 73 của 
UNCLOS: “các chế tài do quốc gia ven bién trù định doi với những vụ vi pham các 
luật và quy định vé mặt đánh bắt trong vùng đặc quyên vé kinh tế không được bao góm 
hình phạt tổng giam, trừ khi các quốc gia hữu quan có thỏa thuận khác, và không bao 
gom mot hinh phat than thé nào khác”[19]. Hay như sự thiếu văng các quy định trực 
tiếp liên quan đến các hành vi IUU và khai thác quý mức (overfishing) dang trở thành 
thách thức đối với các quốc gia trong việc thi hành quyén tài phán của mình trên 
biển... Mặc dù việc sửa đối các văn kiện quốc té là vô cùng khó khăn, thậm chí là 
không tưởng vì phải có sự đồng thuận của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, việc chỉ 
ra được các quy định chưa rõ ràng sẽ giúp các quốc gia (trong đó có Việt Nam) có 
những quy định cụ thé và hợp lý hơn trong hệ thống pháp luật của mình, góp phan bảo 
vệ các quyên và lợi ích hợp pháp của quốc gia trên bién. 

Thứ ba, mac dü có những khác biệt nhất định về điều kiện phát triển kinh tế- xã 
hội và truyền thống pháp luật, tuy nhiên những kinh nghiệm rút ra được từ thực tiễn 
xây dựng và thi hành quyên tài phán trên biển của một số quốc gia được phân tích 
trong phần 3.2.2 là những bài học quý báu đối với Việt Nam. Từ những hạn chế và 


thành công của các quôc gia, trên cơ sở phù hợp với điêu kiện đặc thù của quôc gia, 


93 


Việt Nam có thé tim ra những giải pháp tối ưu nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 
hiệu quả thực thi quyên tài phán của mình trên các vùng bién. 

Cuối cùng, mục đích chính trong việc thực thi quyền tài phán của các quốc gia 
trên biển cũng là nhằm hướng đến việc bảo vệ và khai thác biển một cách hòa bình, ón 
định và khoa học. Chính vì vậy, các quốc gia cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin 
và kinh nghiệm nhằm dam bảo thực thi hiệu quả các quyên tài phán hop pháp mà pháp 


luật quốc tế thừa nhận. 


94 


CHƯƠNG 4. PHÁP LUAT VÀ THUC TIEN THI HANH QUYEN TÀI PHAN 
TREN CAC VUNG BIEN CUA VIET NAM - THUC TRANG VA GIAI PHAP 


“Đối với nước ta, vùng biển, đảo không chỉ 
là một bộ phận cấu thành chủ quyển thiêng liêng 
của Tổ quốc, mà cùng với đất liền, còn tạo ra môi 
trưởng sinh ton, phát triển đời đời của dân tộc Việt 
Nam”. 


(Trích: Chiến lược bién Việt Nam đến năm 2020) 


La một trong những quốc gia ven khu vực biển Đông, với chiều dài bờ biển trên 
3000km, có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và gần 3.000 đảo lớn nhỏ trải dài từ 
Vịnh Bác Bộ đến Vịnh Thái Lan. Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng về hải sản, 
dầu khí, nghiên cứu khoa học...và những lợi ích quan trọng khác giúp phát triển kinh 
té - xã hội và xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, do vùng bién của Việt Nam mở theo 3 
hướng và tiếp giáp với nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia...đồng 
thời, khu vực Biển Đông cũng là nơi giao thoa của các tuyến đường hàng hải huyết 
mạch nối các khu vực phát triển khác nhau của thế giới, chính vì vậy, những tranh 
chấp, bất đồng giữa các quốc gia trong khu vực này cũng là thách thức không nhỏ cho 
Việt Nam trong tiến trình bảo vệ chủ quyên và thực thi quyền tài phán hợp pháp của 
mình trên các vùng biển. Nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá về thực trạng thi hành 
quyên tài phán của Việt Nam trên bién, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện 
pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi quyên tài phán của Việt Nam, Chương 4 của 
Luận án sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá về các quy định của pháp luật Việt Nam liên 
quan đến việc thi hành quyền tài phán đối với ba lĩnh vực là: hoạt động đi lại của tàu 
thuyền nước ngoài; hoạt động thăm dò, khai thác va quản lý tài nguyên thiên nhiên; 
hoạt động nghiên cứu khoa học bién. 

4.1. KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN CÁC QUY ĐỊNH 
VE THỰC THI QUYEN TÀI PHAN CUA VIỆT NAM TREN CAC VUNG BIEN 

Quá trình hình thành va phát triển pháp luật về biển của Việt Nam nói chung và 
các quy định về quyên tài phán trên biển của Việt Nam nói riêng có thể chia làm ba 
giai đoạn: (i) giai đoạn trước năm 1945, (ii) giai đoạn từ năm 1945-1975, (iii) giai 
đoạn từ năm 1975 đến nay. 

4.1.1. Giai đoạn trước nam 1945 

Trước năm 1945 là thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc. Ở giai đoạn này những quy 
định liên quan đến biển còn sơ khai và đơn giản, chứ không bao quát và mang tính hệ 
thống như hiện nay. Mặc dù vậy, tại thời điểm đó, van dé biên giới biển cũng đã được 
quan tâm, hoạt động thực thi chủ quyền của quốc gia ở trên biển cũng đã được thực 

95 


hiện ít nhiều với các hoạt động như: xác lập, củng có chủ quyền với các đảo ngoài 
khơi xa bó; tô chức các hoạt động khai thác và nghiên cứu khoa học bién; tô chức các 
cuộc tuần tra trên bién dé tran áp nạn cướp bién; tổ chức phòng thủ bờ bién, tổ chức 
mạng lưới thương mại với các tàu thuyền nước ngoài và cứu hộ các tàu thuyền bị bão, 
bị dám dọc bờ bién [25,253-255].[1 1]... 

Từ năm 1884, khi đến Việt Nam, thực dân Pháp đã cai quản toàn bộ lãnh thổ, 
vùng bién và hải đảo của Việt Nam; thực hiện và củng có chủ quyền trên hai đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời mở rộng và phát triển ngành hàng hải và áp dụng 
pháp luật bién của chính quốc đối với các thuộc địa dé khai thác tài nguyên thiên nhiên 
của Việt Nam [25,253-255],[11]. Về cơ bản, chính sách đối với van dé biển của Pháp 
thời kỳ đó tập trung vào các việc xây dựng các quy dinh vé các vùng bién và các hoạt 
động củng có chủ quyền với 02 quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 22/9/1936 Bộ 
trưởng thuộc địa Pháp ra Nghị định quy định về mặt đánh cá, lãnh hải Việt Nam rộng 
20km tính từ ngắn nước triều thấp nhất. Đến ngày 13/4/1948 Pháp đã ra Nghị định 
104/1306 quy định thêm vùng tiếp giáp lãnh hải có chiều rộng 20km. Năm 1948, chính 
quyền Pháp quy định vùng lãnh hải Việt Nam rộng ba hải lý, vùng đánh cá rộng 20 km 
và tiếp giáp lãnh hải rộng 20 km tính từ ngắn nước thuỷ triều thấp nhất [25,253- 
2551.L11]. 

Như vậy, cho đến thời điểm năm 1954, Việt Nam đã mở rộng chủ quyền, quyền 
chủ quyền và quyền tài phán của mình ra tất cả các vùng biển mà luật quốc tế đương 
thời thừa nhận, trừ thềm lục địa [25,253-255]. Song song với việc xây dựng các quy 
định liên quan nhằm củng có chủ quyên trên các vùng bién, Pháp còn thực hiện các 
hoạt động thiết thực nhằm củng có chủ quyền của Việt Nam đối với hai quan dao 
Hoàng Sa va Trường Sa như: đưa ra các tuyên bố chính thức khang định chủ quyền 
của quốc gia đối với 2 quan đảo nay; tiến hành dựng bia chủ quyên, xây dung các công 
trình nhằm phục vụ việc quản ly[25,253-255],[62,25-26]... 

4.1.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 

Đây là thời kỳ đất nước ta bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 17 trên cơ sở 
Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954. Do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, nên việc xây 
dựng các quy định nhằm thực thi chủ quyền, quyên tài phán của quốc gia trên bién 
chưa có nhiều điều kiện dé phát triển nhiều mà chủ yếu tập trung vào “xdy đựng các 
hợp tác xã nghề ca, các cơ sở nghiên cứu khoa hoc về đại dwong”. Mac dù vậy, Việt 
Nam cũng đã ký với Trung Quốc một số hiệp định nghề cá vào các năm 1957, 1960 và 
1963, Hiệp định về nghiên cứu khoa học biển năm 1961 trong Vịnh Bắc Bộ 
[25,255],[11]. Ngoài ra dói với hai quàn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam tiếp 
tục thực hiện các hoạt động nhằm củng có chủ quyền của mình như: ra sách trắng 
khẳng định chủ quyền; thi hành nhiều biện pháp hành chính dé quản lý hai quan dao... 

96 


Năm 1958, Chính phủ Việt Nam Cộng hoà đã tham dự Hội nghị luật biển lần thứ 
nhất tại Gionevo (Thuy Si) và đã có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng 
các khái niệm nghề cá và thềm luc địa. Ngày 7/9/1967, chính quyền Sai Gòn đưa ra 
tuyên bố về các biện pháp bảo vệ lãnh hải, Việt Nam chính thức thiết lập chiều rộng 
lãnh hải là 03 hải lý, mở rộng phạm vi vùng đánh cá rộng 50 hải lý (Tuyên bố ngày 
01/4/1972), chia thềm lục địa Việt Nam thành 33 6 và bắt đầu tiễn hành đấu thầu một 
số lô cho các công ty dầu lửa nước ngoài vào thăm dò, khai thác [11]. Ngày 1/4/1972, 
miền Nam Việt Nam tuyên bó thực thi quyền tài phán đối với một vùng đánh cá đặc 
quyền rộng 50 hai lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải. 

Nhu vậy, khác với giai đoạn trước, pháp luật vé bién nói chung và việc thực thi 
quyền tài phán (thể hiện qua việc thiết lập hệ thống các quy định về quản lý bién, dao) 
của Việt Nam đã có sự thay đổi đáng ké. Các quy dinh ngày càng cụ thé và hướng đến 
việc khang định rõ hon lập trường củng cố quan điểm chủ quyên trên bién của Việt 
Nam, đặc biệt đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

4.1.3. Giai đoạn từ 1975 đến nay 

Mùa xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam giành được thẳng lợi trọn vẹn trong 
cuộc tong tiễn công và nói dậy mà dinh cao là chiến dịch Hó Chí Minh lich sử. Sau ba 
mươi năm chiến đấu gian khổ, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất hai miền, non sóng quy về một mối. Lúc này, bên cạnh công cuộc xây dựng nén 
kinh tế và 6n định xã hội, Dang va Nhà nước ta cũng rat chú trọng đến việc xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm củng có, bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia, 
trong đó có các quy định về việc thực thi chủ quyền và quyên tài phán của quốc gia trên 
các vùng bién. Chủ trương, chính sách bién thời ky này mới chỉ tập trung vào van dé xác 
định khung pháp lý cho các vùng bién Việt Nam cũng như tiến hành điều tra, đánh giá 
tài nguyên bién. 

Hai năm sau khi thống nhất đất nước, ngày 12/5/1977, Chính phủ Việt Nam đã 
đưa ra Tuyên bó về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa. Với Tuyên bố này, Việt Nam đã thiết lập các vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, 
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phù hợp với các quy định của luật biển quốc tế lúc 
bay giờ. Theo đó, trong vùng lãnh hải, Việt Nam chủ trương “...fhực hiện chủ quyên 
đây đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải của mình cũng như đối với vùng trời, đáy biển và 
lòng đất dưới đáy bién của lãnh hải ”[11].[70], còn trong vùng tiếp giáp lãnh hải hay 
đặc quyền kinh tế thi "thuc hiện sự kiểm soát cán thiết trong vùng tiếp giáp lãnh hải 
của mình, nhằm bảo vé an ninh, báo vệ các quyén loi vé hái quan, thué khoá, dám báo 
sw tón trong các quy dinh vé y té, vé di cư, nhập cư trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải 
Việt Nam” và “có chủ quyên hoàn toàn về việc thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý 
tất cả các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật và không sinh vật ở vùng nước, ở đáy biển 

97 


và trong lòng đất dưới đáy biển của vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam; có quyên 
và thẩm quyển riêng biệt về các hoạt động khác phục vụ cho việc thăm do và khai thác 
vùng đặc quyên kinh tế nhằm mục dich kinh tế; có thẩm quyên riêng biệt về nghiên 
cứu khoa học trong vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam” [11],[70]. Như vậy, tính 
đến thời điểm ra Tuyên bố 1977, Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực 
Đông Nam Á thiết lập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Về thềm lục địa, Việt Nam 
khẳng định quan điểm dựa theo nguyên tắc kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của 
quốc gia ven biển ra cho đến mép ngoài của rìa lục địa, đồng thời tham gia vào nhóm 
các quốc gia ủng hộ nguyên tắc công bang áp dụng trong phân định các vùng bién và 
thèm lục địa chồng lån giữa các quốc gia ven bién đối diện hoặc kế cận [11]. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã quan tâm đến van dé giải quyết các tranh chấp bién, 
nhằm thống nhất lãnh thổ bién và thực thi chủ quyền, quyên tài phán của Việt Nam 
trên các vùng biển. Minh chứng rõ ràng nhất thời kỳ này đó là việc Việt Nam sớm bày 
tỏ ý muốn đàm phán giải quyết van dé phân định biển với Campuchia trong Vịnh Thái 
Lan và với Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ. Ngày 12/11/1982 Chính phủ Việt Nam ra 
Tuyên bố về đường cơ sở dé tính chiều rộng lãnh hải. Theo đó, đường cơ sở của Việt 
Nam là hệ thống đường cơ sở thang gồm 11 đoạn đi từ điểm 0 nằm trên đường thang 
nói liền đảo Thổ Chu và đảo Poulo Wai (Campuchia) qua các điểm AI - A11 nối liền 
các đảo chạy dọc theo bờ bién Việt Nam trừ phần trong vịnh Bắc Bộ [11],[71]. Có thế 
nói, Tuyên bố 1977 và Tuyên bố 1982 là những văn bản pháp lý quan trọng nhằm xác 
định chủ quyên trên biển của Việt Nam nói chung và xác định quyền tài phán của Việt 
Nam trong thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở các vùng biển mà Việt 
Nam có quyên chủ quyền và quyền tài phán nói riêng. 

Dấu mốc quan trọng tiếp theo liên quan đến sự phát triển của pháp luật biển Việt 
Nam thời kỳ này chính là sự kiện ngày 10/12/1982 Việt Nam đã trở thành một trong 
những quốc gia dau tiên trên thé giới ký UNCLOS. Với hành động này, Việt Nam đã 
ràng buộc mình với một trong những văn kiện được đánh giá là quan trọng nhất của 
thế kỷ XX, xác lập cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng cho việc xác định các vùng biển 
cũng nhu là thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyên tài phán của Việt Nam trên 
các vùng bién. Tiếp đó, tại Đại hội đổi mới năm 1986 Dang đã nêu rõ: “făng cường tổ 
chức bảo vệ chủ quyén và giữ vững các tuyến biên giới, vùng trời, vùng biển và hải 
đảo; xây dựng và củng cố bộ đội biên phòng vững mạnh ”. Đại hội toàn quốc lần thứ 
VII tiếp tục thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế bién và bảo vệ chủ 
quyền, quyên lợi của quốc gia trên bién của nước ta đến năm 2000, đó là “trng bước 
khai thác toàn diện các tiém năng to lớn của kinh tế biển...làm chủ lãnh hải và thêm 
luc địa, thực hiện quyên chủ quyên đối với vùng đặc quyên kinh té" hay “củng có nên 


quốc phòng toàn dân và thé trận chiên tranh nhân dân nham bảo vệ vững chac độc 


98 


lập, chủ quyên và lãnh thé toàn ven của Tổ quốc, ngăn chán và làm thất bại mọi âm 
mưu, hành động phá hoại và xâm lược cua kẻ thủ ”[LI].[26,271].... Cu thể hoá chủ 
trương, chính sách của Đảng về đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế 
biển của quốc gia, từ năm 1989, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về bién nói chung, trong đó có nội dung thực thi quyền 
tài phán của quốc gia trên bién. Cụ thé: 

- Tích cực tham gia ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về biển, tạo khung 
pháp lý quốc té quan trọng nhằm thực hiện chính sách mở cửa, hop tác quốc tế về biển 
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyên và toàn vẹn lãnh thé của quốc gia khác. Xác 
định được tầm quan trọng của các công cụ pháp lý quốc tế đối với việc bảo vệ an ninh, 
chủ quyền lãnh thé và lợi ích của quốc gia trên bién, đồng thời thé hiện sự quan tâm và 
chủ động hội nhập của Việt Nam trên trường quốc tế, bên cạnh việc ký và phê chuẩn 
UNCLOS, Việt Nam tiếp tục đàm phán dé trở thành thành viên chính thức của khá 
nhiều điều ước quốc tế liên quan đến biển như: Công ước về phòng ngừa va chạm tàu 
thuyền trên biển năm 1972; Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ tàu biển năm 
1973, sửa đôi bó sung năm 1978 (MARPOL 73/78); Công ước về ngăn ngừa các hành 
vi bất hợp pháp đối với an toàn hàng hải năm 7988... Với các điều ước song phương, 
Việt Nam đã ký Hiệp định về vùng nước lịch sử chung với Cam-pu-chia ngày 
7/7/1982; Thỏa thuận hop tác khai thác chung thêm lục địa chồng lấn với Ma-lai-xi- 
a ngày 05/6/1992; Hiệp định phân định ranh giới trên biển với Thái Lan trong vịnh 
Thái Lan ngày 9/8/1997; Hiệp định phân định lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa với Trung Quốc ngày 25/12/2000; Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ với 
Trung Quốc ngày 25/12/2000; Hiệp định phân định ranh giới thềm lục với In-đô-nê- 
xia ngày 26/6/2003... 

- Tién hành nói luát hóa các cam két quóc té vé bién, ban hành các ván bán 
pháp luật nhằm tao cơ sở pháp lý vững chắc củng có, báo vệ chủ quyên, quyên chủ 
quyên và quyên tài phán quốc gia trên biển. Ngày 23/6/1994, Quốc hội Việt Nam đã ra 
Nghị quyết về việc phê chuẩn văn kiện pháp lý quan trọng này. Điểm 2 trong Nghị 
quyết nêu rõ: "bang việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 
1982, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam biểu thị quyết tâm cùng cộng đồng 
quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý công bằng, khuyến khích sự phát triển và hợp tác 
trên biển". Cũng trong Nghị quyết này, Quốc hội khẳng định chủ quyền của Việt Nam 
đối với các vùng nội thủy, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng 
tiếp giáp lãnh hải, đặc quyên kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở các quy định 
của Công ước và các nguyên tắc của pháp luật quốc tế, yêu cầu các nước khác tôn 
trọng các quyên nói trên của Việt Nam. Dong thời, tái khang định chủ quyền của Việt 


Nam đối với hai quan đảo Hoang Sa và Trường Sa, cũng như tuyên bố rõ lập trường 


99 


của Nhà nước ta là giải quyết hòa bình các bát đồng liên quan đến Biển Đông trên tinh 
thần bình dang, hiéu biét va ton trong lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là 
UNCLOS. 

Tiếp đó, để khang định vị trí, vai trò của bién, đảo trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội và phòng thủ quốc gia, Ban Chấp hanh Trung ương khóa X đã thông 
qua Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09-02-2007 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 
2020, trong đó nêu rõ: “biển, đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị 
trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước” [56]. 
[156]. Do đó, phải “phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thong chính 
trị, dưới sự lãnh dao của Đảng, sự quán ly, điều hành thong nhất của Nhà nước, giữ 
vững độc lập, chủ quyên, quyên chủ quyên, quyền tài phán, toàn vẹn ving bién của Tổ 
quốc” [56], [156]. Dé thực hiện điều này, Đảng chủ trương: “đấy mạnh phát triển kinh 
té biển gan với tăng cường quốc phòng - an ninh trên biển; tập trung xây dựng thé 
trận quốc phòng an ninh gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển; xây 
dựng lực lượng vũ trang, trước hết là lực lượng hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên 
phòng va dân quân, tự vệ biển, đủ sức làm nòng cốt trong nhiệm vụ quản lý, bảo vé 
chủ quyển biển quốc gia" [56], [156]. Dói với các tranh chấp trên Biển Đông, chủ 
trương nhất quán của Việt Nam là các bên tôn trọng nguyên trạng, không sử dụng hoặc 
đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hòa bình trên cơ 
sở tôn trọng độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc 
biệt là UNCLOS, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm tìm 
kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dải, đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên, tiễn tới 
xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển. Như vậy, ngoài 
việc tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế bién gắn liền với củng có sức mạnh an ninh, 
quốc phòng như các giai đoạn trước. Các văn bản thời kỳ này đã thể hiện quan điểm 
rất rõ của Đảng ta là phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng lực của các cơ quan chấp 
pháp trên bién nhằm củng có lực lượng, bó sung sức manh cho việc thuc thi chủ 
quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién, bảo vệ vững chắc lãnh thé của 
quốc gia. 

Liên quan đến các quy định về việc thực thi quyền tài phán đối với những lĩnh 
vực cụ thể, Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 
hoạt động quản lý, sử dụng và thực thi quyên tài phán trên bién như: Luật Dau khí năm 
1993 (sửa đồi, bó sung năm 2000 và 2008); Luật Thủy sản năm 2003; Luật Biên giới quốc 
gia năm 2003; Bộ Luật hàng hai năm 2015 (sửa đổi bó sung năm 2015), Luật biên giới 
quốc gia 2003, Bộ luật hinh sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), Luật tài nguyên môi 
trường và hai đảo 2015 quy định về quản lý tong hợp tài nguyên và báo vệ môi trường 


bién và hải...trong đó đặc biệt phải kê dén sự ra đời của Luật biên Việt Nam năm 


100 


2012. Luật được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012, gồm 7 Chương 55 điều và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là văn bản quy 
định day đủ nhất các van đề liên quan đến bién như: cách xác dinh, quy ché pháp lý 
các vùng bién của Việt Nam, vấn dé thực thi quyền tài phán trên bién, van dé phát 
triển kinh tế bién...vé co bản, những quy định của Luật biển Việt Nam 2012 khá phù 
hợp và tương thích với các quy định của của UNCLOS. 

Với các nội dung cụ thé như: quyên tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu 
thuyền; quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác va quản lý tài nguyên 
thiên nhiên; quyền tài phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển, chúng ta đã 
ban hành khá nhiều văn bản như: Nghị định số 30/CP ngày 29/01/1980 của Hội đồng 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quy chế cho tàu thuyền nước 
ngoài hoạt động trên các vùng biển Việt Nam; Quyết định số 131 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến 
năm 2010, Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18/11/2004 về quản lý hoạt động thuỷ 
sản của tàu cá nước ngoài trong vùng bién của Việt Nam, Nghi định số 123/2006/ND- 
CP ngày 27/10/2006 quy định về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá 
nhân Việt Nam trên các vùng biển; Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của 
Chính phủ về quan lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường bién, hải dao; Nghi 
định số 104/2012/NĐ-CP ngày 5/12/2012 của Chính phủ về quy định đối với tàu quân 
su nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định só 
146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 về việc công bố tuyến hàng hàng và phân luóng 
giao thông trong lãnh hải Việt Nam; Nghị định số 162/2003/NĐ-CP ngày 12/11/2013 
về xử phat vi pham hành chính trên các vùng bién, đảo và thêm lục dia của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 về việc phê 
duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết 09-NQ/TW, 
ngày 09-02-2007 Vẻ chiến lược bién Việt Nam đến năm 2020 ... 

Có thé thay rằng, với hệ thống các điều ước quốc tế đã tham gia và các văn bản 
quy phạm pháp luật đã ban hành, chúng ta có cơ sở pháp lý tương đối ón định va vững 
chắc dé bảo vệ chủ quyên, biên giới quốc gia trên bién; đồng thời có nén tang dé thi 
hành những quyên chủ quyền và quyên tài phán hợp pháp đã được cộng đồng quốc tế 
thừa nhận. 

4.2. QUYEN TÀI PHÁN DOI VỚI HOAT ĐỘNG DI LAI CUA TAU 
THUYEN NUOC NGOAI TRONG CAC VUNG BIEN CUA VIET NAM 

La một trong những quốc gia ven Biển Đông, nơi có những tuyến đường huyết 
mạch nối liền Thái Bình Dương - Ân Độ Dương, châu Âu - châu Á, Trung Đông - 
châu Á. Đây được coi là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới. 
Các đảo và quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

101 


không chỉ có ý nghĩa trong việc kiểm soát các tuyến đường bién qua lại Biển Đông mà 
còn có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối với Việt Nam{ 147]. Xuất phát từ 
vị trí và vai trò đó của bién Đông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc 
phòng của quốc gia, nhằm xây dựng cơ sở pháp lí vững chắc cho việc bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ quốc gia, Nhà nước ta cũng đã rất chú trọng đến việc xây dựng hệ 
thống các văn bản pháp luật quốc gia về biển (bao gồm cả các quy định điều chỉnh 
hoạt động đi lại của tàu thuyền trong các vùng bién), trong đó có Luật bién Việt Nam 
2012. 

4.2.1. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước 
ngoài trong nội thủy của Việt Nam 

a. Nguyên tac chung đổi với hoạt động di lại của tàu thuyền nước ngoài trong 
nội thủy của Việt Nam 

Nhằm nội luật hóa các cam kết quốc tế liên quan đến hoạt động đi lại của tàu 
thuyền nước ngoài trong các vùng bién của quốc gia ven bién, từ sớm, Việt Nam đã 
tiến hành xây dựng và không ngừng hoàn thiện các quy định có liên quan trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam. Nhìn chung, phù hợp với các quy định trong pháp luật bién 
quốc tế (đặc biệt là UNCLOS), tàu thuyền nước ngoài khi hoạt động trên các vùng 
bién Việt Nam “...phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và diéu ước 
quốc té mà Cong hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vién"|47]. Cụ thê: 

- Doi với tàu thuyên dán sự nước ngoài như: tàu có động cơ chạy bằng năng 
lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyên chất phóng xa; tàu thuyền nước ngoài đến cảng dé 
thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm 
dam, lai dat hỗ trợ trong vùng nước cảng bién, huấn luyện, văn hóa, thé thao, khảo sát, 
thăm dò, khai thác tài nguyên...trong vùng biển Việt Nam đều phải xin phép Bộ giao 
thông vận tải của Việt Nam ít nhất 10 ngày và phải xuất trình giấy phép hoặc văn bản 
chấp thuận của cơ quan có thám quyên của Việt Nam[47]; đồng thời phải gửi thông 
báo tàu đến cảng cho cảng vụ hang hải nơi tàu đến chậm nhất 8 giờ trước khi tàu dự 
kiến đến cảng bién[47]. Riêng đối với tàu thuyền chở hàng có tổng dung tích từ 500 
GT trở lên, tàu chở khách và giàn khoan di động ngoài khơi hoạt động tuyến quốc tế 
phải gửi cảng vụ hàng hải bản khai an ninh tàu biển chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự 
kiến đến cảng bién. Trường hop tàu thuyền nước ngoài vào cảng bién và vùng nội thủy 
của Việt Nam vì những lý do khẩn cấp, bất khả kháng thì sẽ được miễn việc thông báo 
trước. Tuy nhiên, thuyền trưởng phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải tại khu 
vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền đến cảng bién[47]. 

- Đối với tàu thuyên quán sự nước ngoài: Điều 27 Luật bién Việt Nam năm 2012 


(sau đây viết tat là LBVN) quy dinh: "tàu quán sự và tàu thuyén công vu của nước 


102 


ngoài chi được đi vào nội thuy, neo đậu tại một công trình cảng, bến hay nơi tru đậu 
trong nội thuỷ hoặc công trình cảng, bến hay nơi tru đậu cua Việt Nam ở bên ngoài 
nội thủy Việt Nam theo lời mời của Chính phú Việt Nam hoặc theo thỏa thuận giữa cơ 
quan có thẩm quyển của Việt Nam với quốc gia mà tàu mang cờ”. Tuy nhiên, do hiện 
nay chúng ta vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành LBVN cho nên các quy định cụ 
thé điều chỉnh hoạt động ra, vào cảng bién của loại tàu này được áp dung tương tu theo 
Nghi dinh104/2012/ND-CP ngày 21/3/2012 về quy định đối với tàu quân sự nước 
ngoài đến Việt Nam. Theo đó, tàu quân sự nước ngoài khi đến các cảng và vùng nội 
thủy Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc chung sau: 

+ Phải xin phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền của Việt Nam; 
đồng thời phải gửi Thông báo tàu đến cảng cho cảng vụ hàng hải nơi tàu đến chậm 
nhất 24 giờ trước khi tàu quân sự nước ngoài dự kiến đến cảng. 

+ Tôn trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. 

+ Chương trình hoạt động của tàu và các thành viên trên tàu phải thực hiện theo 
kế hoạch đã thỏa thuận, trường hợp có sự thay đổi, phát sinh phải được phép của các 
cơ quan quản lý nhà nước có tham quyền của Việt Nam. 

+ Riêng các tàu quân sự của cùng một quốc gia được đến Việt Nam thực hiện các 
chuyến thăm 01 lần trong 01 năm, nhưng không được trú đậu quá 03 tàu tại cùng một 
cảng trong cùng một thời điểm, thời gian trú đậu không quá 07 ngày, trừ trường hop 
được Chính phủ Việt Nam cho phép. 

+ Phải treo cờ của Việt Nam ngang bằng với cờ của nước có tàu quân sự 

+ Tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác phải hoạt động ở trạng thái nói trên 
mặt nước và phải treo cờ quốc tịch; bên ngoài thân tàu phải ghi rõ số hiệu, tên tàu; 
phải đưa toàn bộ vũ khí về tư thế quy không hoặc ở trạng thái bảo quản; chỉ được sử 
dụng các thiết bị cần thiết bảo đảm cho an toàn hàng hải và tần số liên lạc đã đăng ký... 

+ Khi vào, rời cảng bién hoặc di chuyển trong vùng nước cảng bién Việt Nam, tàu quân 
sự nước ngoài phải sử dụng hoa tiêu hàng hải Việt Nam dẫn tàu và trả phí hoa tiêu 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

b. Việc tiếp cận đến các cảng biển trong nội thủy của Việt Nam 

Cảng bién là khu vực bao gòm vùng đất cảng va vùng nước cảng, được xây dựng 
kết cau hạ tầng và lắp đặt trang thiết bi cho tàu bién ra, vào hoạt động dé bốc dỡ hàng 
hoá, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khac[48]. Ngày 24/12/2009 Thu 
tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2190/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch 
phát triển hệ thống cảng bién Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030. Theo đó, 
hệ thống cảng bién của Việt Nam bao gồm 6 nhóm là: 

- Nhóm 1: Nhóm cảng bién phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Binh 

- Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 


103 


- Nhóm 3: Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi 

- Nhóm 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận 

- Nhóm 5: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (bao gồm cả Côn Đảo và trên sông 
Soài Rạp thuộc Long An, Tiền Giang) 

- Nhóm 6: Nhóm cảng bién Đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm cá Phú Quốc và 
các đảo Tây Nam). 

Đối với van dé quản lý cảng bién và luồng hàng hải, Điều 49 Nghi Định 
21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 (viết tắt là Nghị định 21) quy định: 

- Tất cả các loại tàu thuyền không phân biệt quốc tịch, trọng tải và mục đích sử 
dụng chỉ được phép vào cảng bién khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng 
hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp 
luật. 

-Tất cả các loại tàu thuyền chỉ được hoạt động tại các cảng bién, bến cảng, cầu 
cảng đã được công bó đưa vào sử dung va phù hợp với công năng của cảng bién, bến 
cảng, cầu cảng đó. 

- Tat cả các tàu thuyền dang neo, đậu trong khu vực cảng bién đều phải treo cờ lễ 
theo chỉ dẫn của Giám đốc Cảng vụ hàng hải vào ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc khi có người đứng đầu Nhà nước đến thăm cảng. Trong 
trường hợp muốn treo cờ lễ, cờ tang, hoặc kéo còi trong các dip lễ của quốc gia tàu 
mang cờ phải thông báo trước và thực hiện theo chi dẫn của cảng vu hàng hái[47]. 
Ngoài ra, tàu thuyền phải được ghi rõ tên hoặc số hiệu, số IMO (nếu có) và tên cảng 
đăng ký theo quy định; và phải chấp hành Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên 
bién[47]. 

c. Những hành vi bi cám thuc hién khi dang neo đậu trong cảng bién và nói thủy 
của Việt Nam: Điều 71(4) Nghị định 21 quy định, tàu thuyền đang neo đậu trong vùng 
nước cảng bién không được thực hiện các hành vi như: kéo còi hay dùng loa điện dé 
thông tin, trừ trường hợp dé phát tín hiệu cấp cứu hoặc kéo còi chào theo lệnh của 
Giám đốc Cảng vụ hàng hải; nạo ống khói hoặc xả khói đen; cọ rửa ham hàng hoặc 
mặt boong gây 6 nhiễm môi trường; bơm xả các loại nước ban, cặn ban, chat thải, dau 
hoặc hợp chất có dầu và các loại chất độc hại khác; vứt, đồ rác hoặc các đồ vật khác từ 
tàu xuống nước hoặc cầu cảng:... Riêng đối với tàu quân sự nước ngoài khi hoạt động 
trong các cảng biển và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, không được thực 
hiện các hành vi có tính chất đe doa đến chủ quyên, an ninh và an toàn của Việt Nam 
như đã được liệt kê tại Điều 5 Nghị định 104. 

Bên cạnh đó, tàu thuyền nước ngoài khi muốn ra, vào các cảng biển và vùng 
nước thuộc chủ quyên của Việt Nam sé phải hoàn thành các thủ tục theo quy định của 


pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, tùy vào mục đích ra, vào các cảng bién mà tàu thuyền 


104 


nước ngoài có thé được miễn, giảm thủ tục vào hoặc rời cảng như: (1) các tàu công vụ 
đang thực hiện nhiệm vụ, tàu đón, trả hoa tiêu, tàu chuyên dùng thực hiện hoạt động 
tìm kiếm, cứu nạn, hoặc thực hiện các nhiệm vụ khan cấp khác...thuyền trưởng của tàu 
thuyền phải thông báo cho cảng vu hàng hải biết bang văn bản hoặc bằng các phương 
tiện thông tin phù hợp khác; (ii) Tàu thuyền vào cảng để chuyển giao người, tài sản, 
tàu thuyền cứu được trên bién; (iii) Tàu thuyền buóm, tàu thuyền thé thao, tàu thuyền 
du lịch của cá nhân được miễn nộp hoặc miễn xuất trình hồ sơ, giấy tờ nếu quốc gia 
tàu mang cờ không quy dinh phải có hò sơ, giấy tờ đó. 

Tóm lại, Việt Nam cơ bản đã xây dựng được các quy định chung nhằm thực hiện 
quyền tài phán với tư cách là quốc gia ven bién đối với tàu thuyền nước ngoài khi hoạt 
động trong các vùng nước nội thủy của mình. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất 
định (sẽ được trình bày sau), tuy nhiên những quy định nảy cũng góp phần quan trọng 
vào việc quản lý và kiểm soát các hoạt động cụ thể của tàu thuyền nước ngoài trong 
các khu vực này; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh quốc gia tại các vùng nước nội 
thủy nói chung. 

4.2.2. Quyền tài phán đối với hoạt động đi qua không gây hại của tàu 
thuyền nước ngoài trong lãnh hải Việt Nam 

Điều 12(2) LBVN khẳng định: “tau thuyén của tất cả các quốc gia được hưởng 
quyên di qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam”, đồng thời nhà nước tôn trọng 
và bảo hộ quyên và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức, cá nhân hoạt động trong 
vùng bién Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc té 
mà Việt Nam là thành viên. Nhìn chung, LBVN và các văn bản liên quan gần như 
nhắc lại toàn bộ các quy định của UNCLOS và các công ước liên quan đến quyền đi 
qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải. 

Điểm đáng lưu ý là, để bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc 
gia hoặc an toan hang hải, bảo vệ tài nguyên, sinh thái biển, chống ô nhiễm, khắc phục 
sự có, thảm họa môi trường bién, phòng chống lây lan dich bệnh...Chính phủ có thé 
tuyên bồ thiết lập vùng cám tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt 
Nam. Tuy nhiên, việc thiết lập vùng cắm này phải được thông báo rộng rãi trong nước 
và quốc tế trong “Thông báo hàng hải”, theo tập quán hàng hải quốc tế, chậm nhất là 
15 ngày trước khi áp dụng hoặc thông báo ngay sau khi áp dung trong trường hợp 
khán cáp[38]. 

Đối với hoạt động di lại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh hải Việt Nam: 
Như đã trình bày ở trên, Việt Nam hiện là một trong số ít các quốc gia có quy định về 
việc tàu quân sự và tàu nhà nước phi thương mại phải thông báo trước khi vào lãnh hải 


của Việt Nam. Trước đây, hoạt động di lại cua của tàu thuyên quan sự nước ngoài 


105 


trong lãnh hải Việt Nam được ghi nhận tại Nghị định số 30/CP ngày 29/1/1980 và mới 
đây nhất là Nghị định 104/2012/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định số 55/CP trước đó). 
So với UNCLOS, quy định trong các văn bản này có một số điểm khác biệt như: 

1) Các văn bản trước đó đều yêu cau tàu quân sự va tàu nha nước phi thương mại 
của các quốc gia khác néu muốn di qua không gây hại trong vùng bién Việt Nam phải 
được phép của các cơ quan quản lí nhà nước có thám quyền của Việt Nam[48]. Trong 
khi đó, LBVN đã có sự nới lỏng hơn ở chỗ, thay vì yêu cầu tàu thuyền quân sự nước 
ngoài phải thực hiện chế độ xin phép, Luật này khang định: “tàu quán sự nước ngoài 
khi thực hiện quyên đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, thông bảo trước 
cho co quan có thám quyên của Việt Nam"; 

2) Theo Nghi dinh só 30/CP, pham vi áp dung thü tuc xin phép mó róng đến tận 
vùng tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam. Tuy nhiên, đến Nghị định số 104/2012/NĐ-CP 
thi các tau quân sự nước ngoài đến Việt Nam được hiểu là các tàu quân sự nước ngoài 
đến lãnh hải, nội thuỷ và cảng biển của Việt Nam, do đó việc xin phép cũng chỉ yêu 
cầu khi con tàu đó đi đến các vùng bién thuộc chủ quyền của Việt Nam. Pham vi quy 
định này sau đó tiếp tục được nhắc lại trong LBVN. 

Sự thay đổi trên đây là cần thiết và phù hợp với xu thế chung của hầu hết các 
quốc gia trên thế giới. Xét trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam là quốc gia có tranh 
chấp bién khá phức tap tại khu vực Biển Đông, đồng thời cũng là quốc gia có đường 
bờ bién dai với những nguy cơ có tính lich sử từ phía bién thì việc đặt ra thủ tục thông 
báo trước của tàu quân sự trước khi đi qua không gây hại là khá hợp lí liên quan đến 
van dé bảo vệ an ninh, chủ quyền và phòng thủ quốc gia. Quy định này không nên coi 
là một sự vi phạm UNCLOS, bởi trên thực tế Điều 17 và Điều 20 của UNCLOS không 
có những quy dinh cám các quốc gia thực hiện việc yêu cầu này từ các tàu quân sự mà 
chỉ nhấn mạnh các quốc gia không được “cản trở” quyển này của tàu thuyền nước 
ngoài khi đi qua lãnh hải. Ngoài ra, cần lưu ý rằng mục đích chính của việc thông báo 
chủ yếu nhằm tiếp nhận các thông tin liên quan đến số hiệu, hành trình của các tàu 
quân sự, chứ không hướng đến việc kiểm soát và cản trở các tàu này thực hiện việc đi 
lại trong lãnh hải của quốc gia ven bién. 

4.2.3. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước 
ngoài trong các vùng bién thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam 

Tương tự như quy định của UNCLOS, LBVN quy định “nhà nước tôn trọng 
quyên tự do hàng hải của các quốc gia khác trong vùng đặc quyên kinh tế của Việt 
Nam”. Tuy nhiên cũng nhắc lai rằng, khi thực hiện các quyên tự do này của minh, các 
quốc gia khác không được làm phuong hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc 


gia và lợi ích quốc gia trên bién của Việt Nam[38]. Đồng thời, tổ chức, cá nhân không 


106 


được tiến hành các hoạt như: đe dọa chủ quyền, quốc phòng, an ninh của Việt Nam; 
khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép; khai thác trái phép 
dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác; xây dựng, lắp đặt, sử dụng 
trái phép các thiết bị, công trình nhân tạo; khoan, đào trái phép; tiến hành nghiên cứu 
khoa học trái phép; gây ô nhiễm môi trường bién; cướp bién[38]. Bởi lẽ những lĩnh 
vực này đã được thừa nhận là những quyên thuộc chủ quyền của quốc gia ven bién 
theo các điều 33, 56 và 77 của UNCLOS. 

Nhu vậy, đảm bảo và tôn trọng quyên tự do hàng hai là nghĩa vụ của các quốc 
gia ven bién, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên tôn trọng các quyền chủ quyền của 
quốc gia ven bién lại là nghĩa vu của các quốc gia khác. Các cá nhân, tổ chức nước 
ngoài khi thực hiện quyền tự do hang hải của mình cũng cần phải lưu ý đến các quyền 
chủ quyền của quốc gia ven bién dà được pháp luật bién quốc tế thừa nhận, đồng thời 
không được thực hiện các hoạt động nhằm xâm phạm các quyền này. Những quy định 
này là hoàn toàn dé hiểu bởi, quy chế pháp lý của vùng đặc quyên kinh tế cũng được 
xây dựng trên cơ sở sự hài hòa về lợi ích giữa các quốc gia, do đó các quốc gia cần có 
thiện chí trong việc thực thi cũng như là tôn trọng các quyền của các quốc gia khác 
trong quá trình khai thác, sử dung bién vì mục dich hòa binh. 

4.2.4. Các biện pháp xử lý đối với tàu nước ngoài vi phạm hoạt động đi lại 
trong các vùng bién của Việt Nam 

a. Việc miễn trừ tài phán doi với tau quán sự nước ngoài hoạt động trong các 
vùng biển Việt Nam 

Tương tự như quy định trong UNCLOS và các văn bản pháp lý quốc tế khác, 
Việt Nam tôn trọng quyền miễn trừ về tài phán đối với tàu quân sự nước ngoài khi 
hoạt động trong các vùng biển Việt Nam. Trường hợp xuất hiện các hành vi vi phạm 


€€ 


do những tàu này thực hiện, nguyên tắc giải quyết chung được ghi nhận đó là: “... gidi 
quyết qua đường ngoại giao trên cơ sở pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên ”, đồng thời quốc gia mà tàu mang cờ phải chịu trách nhiệm về 
mọi thiệt hại do tàu thuyền quân sự mang quốc tịch nước mình gây ra [38],[48]. Điều 
này đồng nghĩa với việc, Việt Nam sẽ không trực tiếp thi hành các chế tài, biện pháp 
xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm được gây ra bởi các tàu quân sự hoặc tàu 
nhà nước phi thương mại nước ngoài. Khi có sự vi phạm, lực lượng chức năng của 
Việt Nam có quyền dé nghị tàu thuyền đó cham dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời 
yêu cau rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức nếu dang ở trong lãnh hải Việt Nam. 
Thuyền trưởng/Trưởng đoàn tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam sẽ chịu trách 
nhiệm về những hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên trên tàu gây 
ra trong thời gian hoạt động tại Việt Nam. Riêng thành viên của tàu quân sự nước 
ngoài đến Việt Nam có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt 
107 


Nam (trừ người được hưởng quyền ưu dài và miễn trừ vé ngoại giao) [38],[48]. 
Trường hợp tién hành bắt, tam giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc 
tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuân tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan 
nha nước có thâm quyên có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao dé phối 
hợp xử ly[38]. 

Bộ luật hình sự năm 2015 của Việt Nam cũng đã đề cập đến quyền miễn trừ của 
tàu quân sự nước ngoài với nội dung: “...người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc doi tượng được hưởng quyền miễn 
trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn dé 
trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của ièu ước quốc té hoặc 
theo tập quán quốc té đó; trường hop diéu ước quốc tế đó không quy định hoặc không 
có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường 
ngoại giao”. Điều này là phù hợp với nội dung về quyền miễn trừ dành cho tàu quân 
sự va tài Nhà nước phi thương mại được dé cập đến tại Điều 32 của UNCLOS. 

b. Đối với tàu dân sự nước ngoài di lại trên các vung biển Việt Nam 

LBVN khẳng định: “tő chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải 
tôn trong chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ, quyên chủ quyển, quyên tài phán quốc gia và 
lợi ích quốc gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật 
quốc tế có liên quan. Trường hợp tàu thuyền dân sự nước ngoài có các hành vi vi 
phạm khi hoạt động trong các vùng bién của Việt Nam thì tùy thuộc vào tính chat và 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

* Các biện pháp xử lý hành chính 

Với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong hoạt 
động khai thác cảng biển; bảo đảm an toàn hàng hải; thủ tục vào, rời cảng biển hoặc 
quá cảnh; an toàn, an ninh, trật tự đối với các hoạt động liên quan đến tàu 
thuyén...theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa, 
hình thức xử phạt chính bao gồm cảnh cáo và phạt tiền, trong đó các hành vi vi phạm 
hành chính của tàu dân sự nước ngoài có thể bị phạt tiền từ 1.000.000đ đến 
100.000.000d (tùy thuộc vào mức độ và nội dung vi pham)[51] ... 

Các hành vi vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến việc đi qua không gây hại trong 
lãnh hải, Điều 5 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 đã có những quy 
định về mức phạt tiền cụ thé đối với các hành vi này. Theo đó, bên cạnh hình thức phạt 
tiền, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm mà cơ quan có thâm quyền có thé áp dụng biện 


pháp khắc phục hậu quả là buộc người và tàu thuyền vi phạm rời khỏi vùng biển của 


108 


Việt Nam [53]. Trường hợp tàu thuyền của nước ngoài không treo cờ quốc tịch hay cờ 
của Việt Nam sé bị coi là vi phạm về nghĩa vụ của tàu thuyền nước ngoài trong khu 
vực biên giới bién của Việt Nam. Như vậy, theo Nghị định 23/2017/NĐ-CP của Chính 
Phủ ngày 13/3/2017 sửa đối, bó sung một số điều của Nghi định số 162/2013/NĐ-CP 
chỉ rõ: mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng được áp dụng trong 
trường hop: (i) Tàu thuyền nước ngoài không treo cờ quốc tịch, quốc kỳ Việt Nam 
hoặc treo không đúng quy định khi hoạt động trong nội thủy Việt Nam; (ii) Tau ngầm, 
phương tiện đi ngầm của nước ngoai không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong nội 
thủy, lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ Việt Nam hoặc theo 
thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ của quốc gia mà tàu thuyền đó 
mang cờ. 

Đối với những hành vi vi phạm xảy ra trên tàu thuyền nước ngoài nhưng đang 
trong quá trình con tàu thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam 
nhưng không phải ngay sau khi rời khỏi nội thủy Việt Nam, lực lượng tuần tra, kiếm 
soát trên bién có quyền tiến hành bắt người, điều tra nếu hành vi vi phạm nhằm phá 
hoại hòa bình của Việt Nam hay trật tự trong lãnh hải Việt Nam hoặc hậu quả của việc 
phạm tội ảnh hưởng đến Việt Nam [38]. Tất nhiên, LBVN cũng lưu ý rằng trong 
trường hop co quan nhà nước có thám quyền của Việt Nam thực hiện biện pháp tó 
tụng hình sự thì các biện pháp đó phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam 
và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Ngoài các hình thức xử phạt chính, tùy từng trường hợp có thé áp dụng thêm một 
trong các hình thức xử phạt bó sung như là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm... Ngoài ra, có thể 
kèm theo các hình thức xử phạt bó sung như tước giáy chứng nhận khả năng chuyên 
môn của thuyền trưởng từ 01 đến 06 tháng; hoặc buộc áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả như: Buộc di chuyên chướng ngại vật; buộc bó sung giáy tó và hoàn 
thành thü tuc theo quy dinh[91 ]... 

* Các bién pháp dán sw: Mác dà khóng duoc quy dinh cu thé trong LBVN và 
các ván bán lién quan, tuy nhién trén thuc té trách nhiệm dân sự vẫn duoc đặt ra đối 
với các hành vi vi phạm hoạt động di lại của tàu thuyền nước ngoài trên các vùng bién 
cüa Viét Nam nhu là mót phàn cüa các bién pháp ché tài. Theo dó, LBVN quy dinh: 
Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên bién không được buộc tàu thuyền nước ngoài dang 
đi trong lãnh hải phải dừng lại hoặc thay đổi hành trinh chỉ vì mục đích thực hiện 
quyên tài phán dân sự đối với cá nhân đang ở trên tàu thuyền đó. Tuy nhiên, lực lượng 
này có thé áp dụng các biện pháp bắt giữ hay xử ly tàu thuyền nước ngoài nhằm mục 
đích thực hiện quyên tài phán dân sự nếu tàu thuyền đó đang đậu trong lãnh hải hoặc 
đi qua lãnh hải sau khi rời khỏi nội thủy Việt Nam. Đồng thời, lực lượng tuân tra, kiếm 


109 


soát trên biển không được tiến hành các biện pháp bắt giữ hay xử lý về mặt dân sự đối 
với tàu thuyền nước ngoài đang đi trong vùng biển Việt Nam, trừ nội thủy, trừ trường 
hợp việc thi hành các biện pháp này liên quan đến nghĩa vụ đã cam kết hay trách 
nhiệm dân sự mà tàu thuyền phải đảm nhận trong khi di qua hoặc dé được đi qua vùng 
biển Việt Nam [38]. Trên thực tế, các biện pháp dân sự được áp dụng thường là bồi 
thường thiệt hại bằng tiền hoặc hiện vật và cũng chủ yếu liên quan đến các khoản bồi 
thường hay tiền công của các vụ tai nạn đâm va, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm xảy 
ra tại nội thuỷ hoặc lãnh hải của quốc gia nào thì áp dụng pháp luật của quốc gia đó[9]. 

* Các biện pháp hình sự: Đôi với các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm 
trọng, cần thực hiện thủ tục điều tra và khởi tố hình sự thì theo quy định tại Điều 153, 
164 Bộ luật tó tụng hình sự 2015, trách nhiệm khởi tố vụ án hinh sự là của Thủ trưởng 
đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và 
của Thủ trưởng các cơ quan khác được pháp luật giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 
động điều tra. Theo đó, thám quyên ra quyết định khởi tó vụ án hình sự của Co quan 
điều tra do Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công điều tra vụ án 
thực hiện. Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực 
lượng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội 
nhân dân được giao nhiệm vụ tiễn hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố 
vụ an trong những trường hợp: 

(i) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng 
cứ và lý lịch người phạm tội rõ ràng thì quyết dinh khởi tố vụ án hình sự, khởi tó bị 
can, tiễn hành điều tra và chuyền hồ so vụ án cho Viện kiểm sát có thâm quyền trong 
thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

(ii) Đối với tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng hoặc tội pham ít nghiêm trọng nhưng phức tap thì quyết định khởi tố 
vụ án hình sự, tiến hành hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ 
quan điều tra có thâm quyền trong thời han 07 ngày ké từ ngày ra quyết định khởi tố 
vụ án hình sự. Đối với đơn vị Bộ đội biên phòng và các cơ quan khác của Công an 
nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tién hành một số hoạt động điều tra, 
Bộ luật chi cho phép Thủ trưởng đơn vi, Thủ trưởng co quan có quyền khởi tố, những 
người khác không giữ chức vụ Thủ trưởng không có thám quyên khởi tố vụ án hinh 
sự. 

Ngoài ra, các cơ quan này khi được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 
điều tra phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình và thực hiện đúng nguyên 
tắc, trình tự, thủ tục tố tụng đối với hoạt động điều tra do Bộ luật này quy định, “Viên 
kiểm sát có trách nhiệm thực hành quyên công tő và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 


trong hoạt động điêu tra cua các cơ quan này ”[40]. Nêu sự việc có dầu hiệu phạm tội 


110 


mà chưa xác định rõ thâm quyền điều tra thi Cơ quan điều tra nào phát hiện trước phải 
áp dụng ngay các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tó tụng hình sự; khi đã 
xác dinh được thám quyên Điều tra thì chuyển vu án cho Cơ quan Điều tra có thám 
quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình su[40]. 

4.2.5. Đánh giá thực tiễn thi hành quyền tài phán đối với hoạt động đi 
lại của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng bién Việt Nam 

a. Tình hình tàu thuyén nước ngoài hoạt động trong các vùng biển của Việt Nam 

Theo số liệu của Cục Hàng Hải Việt Nam, trong năm 2016, tổng số lượt tau 
thuyền (bao gồm cả tàu Việt nam và tàu nước ngoài) ra, vào các cảng biển và các vùng 
nước chủ quyền của Việt Nam là 52.077 lượt, trong đó tau nước ngoài là 21.727 lượt, 
tàu nội dia là 30.012 luot[158]. Trong đó, các cảng có số lượt tàu thuyền ra, vào nhiều 
nhất là cảng Thành phố Hò Chí Minh (10.316 lượt), Hải Phóng (9410 lượt), Vũng Tau 
(6049 lượt), Quang Ninh (4597 lượt), Quy Nhơn (2682 lượt) [158]. 

Về cơ bản, các tàu nước ngoài khi ra, vào các vùng nước và cảng biển của Việt 
Nam đều có sự tuân thủ các quy định của pháp luật quốc tế nói chung và pháp luật 
Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Cục hàng hải thì số lượng các 
vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong các cảng biển và khu vực vùng nước của Việt Nam 
vẫn có xu hướng tăng, cụ thể: trong năm 2015, xảy ra 23 vụ tai nạn hàng hải, tăng so 
với năm 2014 là 7 vu. Các vụ tai nan này xảy ra chủ yếu trong cảng bién (10 vu), các 
vùng biển nội thủy, lãnh hải (12 vụ) va vùng nước nội địa (1 vụ). Trong 23 vụ tai nan 
có 6 vụ liên quan đến tàu nước ngoài[7]. Đến năm 2016, số lượng các vụ tai nạn hàng 
hải giảm xuống còn khoảng 15 vụ, 4 tháng đầu năm 2017, số vụ tai nạn khoảng 5 
vụ[8]. Nguyên nhân dẫn đến các tai nạn này ngoài các nguyên nhân như: thuyền viên 
hạn ché về trình độ, thiếu kinh nghiệm, chua đảm bảo vé quy tắc xếp, dỡ hang, chua 
man cán trong công tác cảnh giới khi thuyền di chuyén...thi nguyên nhân chủ yếu van 
là do các tàu chưa tuân thủ chặt chẽ quy định về điều động tàu, chưa thực hiện nghiêm 
các quy tắc an toàn hàng hải, mật độ giao thông hàng hải tăng cao. Đây cũng chính là 
các thách thức đối với hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải của các lực lượng 
chấp pháp Việt Nam. 

b. Các hoạt động thi hành quyên tài phán trên biển của Việt Nam 

e Hoạt động tuân tra, kiểm soát 

Tính riêng Cảnh sát biển Việt Nam, trong năm 2010 số lượt tuần tra, kiểm soát 
tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển Việt Nam là 698 lượt, trong đó tau nước 
ngoài chỉ có 3 lượt; năm 2011 và 2012 khoảng 1700 lượt, trong đó tàu nước ngoài là 
21 lượt; năm 2014 và 2015 là xáp xi 1700 lượt nhưng không có tàu nước ngoài. Bên 


cạnh đó, Báo cáo của Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng năm 2016 cũng nêu rõ: các đơn vi 


111 


thuộc lực lượng đã tổ chức 12.168 lượt t6/46.948 lượt tuần tra, kiểm soát va đăng ky, 
kiểm chứng cho 66.258 lượt phương tiện/485.844 lượt nguói[6]. 





Số lượt tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, q 
trên các vùng biên, đảo, thêm lục địa Việt Nam giai đoạn 20 


1400 
1200 
1000 
800 
600 X 
m So lượt 
quyén, 
400 phán tri 
luc dia ' 


Biéu đồ 1: Hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát bién Việt Nam 
giai đoạn 2008-2016 [35] 


e Thị hành các biện pháp xu lý vi phạm 

Trên thực tế, mặc dù có quy định hệ thống các biện pháp xử lý vi phạm bao gồm 
cả hành chính, dân sự và hình sự. Tuy nhiên, các chế tài mà Việt Nam áp dụng đối với 
các tàu thuyền nước ngoài vi phạm trong thời gian qua chủ yếu là các biện pháp hành 
chính. Theo quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP lực lượng có chức năng xử 
phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thêm lục địa của Việt Nam gòm 
Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam. Trong đó, từ ngày 01/01/2014 đến 
ngày 20/4/2016, lực lượng Cảnh sát bién đã tién hành kiểm tra 856 lượt tàu thuyén các 
loại và xử lý 774 chiếc[35]. Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và phát 
mai hàng hóa tịch thu theo Nghị định số 162/2013/NĐ-CP gan 200 tỷ đồng sung quỹ 
nhà nước. Trong đó, các vi phạm tập trung chủ yếu vào một số nội dung như : 

- Dung lại, neo đậu trái phép trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam theo quy định 
Điều 5(1) của Nghị định; 

- Không treo quốc kỳ Việt Nam hoặc treo quốc kỳ Việt Nam không đúng quy 
định tại Điều 7(1) của Nghị định; 

- Mua bán, vận chuyên, sang mạn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng 
minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định Điều 15(2,đ) của Nghi định và hinh 
thức xử phạt bó sung là tịch thu tang vật vi pham theo Điều 15(3) của Nghị định; 

- Không có giấy phép rời cảng cuối cùng quy định tại Điều 16(2); 

112 


- Thuyền viên làm việc trên tàu thuyền không có đủ chứng chỉ chuyên môn, số 
thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên theo quy định tại Điều 17(1) của Nghị dinh; 

- Không có bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp tại các vị trí cần 
thiết, thuyền viên không sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh của tàu quy 
định tại Điều 18(1) của Nghị định; 

- Các trang thiết bị cứu sinh không bảo đảm chất lượng hoặc không bảo đảm sẵn 
sàng hoạt động được ngay theo quy định tại Điều 18(2) của Nghị định; 

- Cho hang quá quy định của tàu thuyền quy định tại Điều 18(4) của Nghị định; 
trang thiết bị cứu hỏa đặt không đúng vị trí trên tàu thuyền quy định tại Điều 19(1) của 
Nghị định...và một số nội dung khác[156]. 

Tuy nhiên, số lượt kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tàu nước ngoài không 
đáng ké, chi khoáng 15/1059 lượt (năm 2012), 8/1150 lượt (năm 2013)... 


Số tàu bị kiểm tra, kiểm soát 


B Số tàu bị xử phat VPHC 


Số tiền xử phat VPHC 
(triệu đồng) 


Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 





Biểu đồ 2: Tình hình kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính của 
Cảnh sát bién Việt Nam giai đoạn 2008-2016 [35] 


e Thị hành các hoạt động đầu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại 
của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển Việt Nam: 

Báo cáo của CSBVN trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trên 
biển, toàn lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2008-2016 đã bắt giữ, xử lý 200 vụ, tổng 
giá trị hàng hóa trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó: 

- Xử lý hành chính 169 vụ, tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính là 
9.575.110.000 đồng và tịch thu hàng hóa. 

- Khởi tố 12 vụ/10 tàu/70 đối tượng (23 người nước ngoài). 

Tương tự, theo báo cáo của Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phong trong năm 2016, 
tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyền trái phép hàng hóa trên các vùng 
bién Việt Nam khá phức tạp, đặc biệt là xăng dau, than, gỗ, đường, thuốc lá ở một số 


địa bàn trọng điểm vùng biển Đông Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ [6]. Đối 


113 


tượng bị kiểm tra và xử lý vi phạm chủ yếu là tàu thuyền quốc tịch Việt Nam, số tàu 
thuyền nước ngoài bị xử lý vi phạm cũng có tuy nhiên rất hạn ché [6]. 

e VỀ công tác phối hợp giữa các luc lượng chấp pháp trên bién: 

Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát bién, Công an, Quản lý thị trường, Hải 
quan.... đã chủ động, trực tiếp thực hiện công tác phôi hợp trong trao dói, cung cáp thông 
tin, xử lý vi phạm. Từ năm 2015 đến nay, các lực lượng chức năng đã phôi hợp bàn giao, xử 
lý vi phạm hành chính 20 vụ, 45 đôi tượng (cả người Việt Nam và người nước ngoài)[ 156]. 

Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống các văn bản pháp 
luật làm cơ sở điều chỉnh hoạt động di lại của tau thuyền trong các vùng bién Việt 
Nam, tuy nhiên, cho đến nay các quy định này và quá trình thực thi cũng đã bắt đầu 
bộc lộ những bất cập, hạn chế: 

Thứ nhất, các quy định liên quan nằm rải rác trong nhiều văn bản khác nhau, 
dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cán và hệ thống hóa các quy định của pháp luật. Đơn 
cử như các quy định điều chỉnh hoạt động di lại của các loại tau, các quy định được 
tìm thấy trong LBVN, Nghị định 104/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quy định đối 
với tàu quán sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định 
21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Nghị định số 
71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lí hoạt động của người, 
phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam...; các quy định về xử lý vi phạm đối với tàu thuyền nước ngoài cũng năm rải rác 
trong nhiều văn bản như: LBVN: Bộ luật hình sự 2015; Nghị định 162/2013/NĐ-CP; 
Nghi định 23/2017/NĐ-CP;... 

Thứ hai, một số quy định liên quan trong LBVN vẫn chưa được giải thích rõ rang 
do sự thiếu văng của văn bản hướng dan thi hành, dan đến sự thiếu thong nhất trong 
cách hiểu và áp dụng. Ví dụ như quy định về yêu cầu tàu quân sự, tàu nhà nước phi 
thương mại phải thực hiện thủ tục thông báo trước khi vào lãnh hải Việt Nam. Như đã 
đề cập ở trên, mặc dù mục đích của thủ tục thông báo không nhằm đến việc cản trở 
hay gây khó khăn cho quá trình di qua không gay hại của tàu quân sự nước ngoai trong 
lãnh hải của Việt Nam, tuy nhiên do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật biển, do đó các thủ tục thông báo vẫn chưa được giải thích rõ ràng, nội dung 
thông báo là gì? Cơ quan nào tiếp nhận các thông báo này? Trường hợp không thông 
báo thì xử lý như nào?... Hay như quy định về việc đi lại của tàu quân sự nước ngoai 
trong các vùng bién nội thủy, lãnh hải và cảng biển Việt Nam cũng được quy định 
chưa có sự thống nhất giữa các văn bản. Cụ thé, Điều 12 LBVN quy định "tàu quán sự 
nước ngoài khi thực hiện quyên di qua không gây hai ...thông báo trước cho cơ quan 
có thẩm quyên của Việt Nam”, trong khi đó Điều 4 Nghị định 104/2012/NĐ-CP ngày 
5/12/2012 lại quy định: Tau quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải được phép của 

114 


các co quan quản lý nhà nước có thám quyền của Việt Nam. Và dé giải thích cho cum 
từ “đến Việt Nam”, Điều 3 Nghi định này đã giải thích "tàu quán sự nước ngoài đến 
Việt Nam là các tàu quân sự nước ngoài đến lãnh hải, nội thủy và cảng biển của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện các chuyển thăm, swa chữa và thực 
hiện các hoạt động khác ”. Như vậy, cùng một đôi tượng chịu sự tác động là tàu quân 
sự nước ngoài nói chung, thì quy định trong hai văn bản này đã có sự mẫu thuẫn nhau, 
bởi vì cách đặt từ “thông báo” và “được phép” đã mang hai ý nghĩa khác nhau và dẫn 
đến các hệ quả không giống nhau nếu vi phạm. 

Thứ ba, các ché tài xử ly vi phạm chưa di mạnh và tập trung chủ yếu vào các 
biện pháp xử phạt hành chính. Thực tiễn thi hành quyền tài phán của Việt Nam trên 
các vùng bién cho thay, chúng ta chủ yếu sử dung các biện pháp hành chính dé xử lý 
các hành vi vi phạm. Tuy nhiên các mức xử phạt còn khá nhẹ, đặc biệt đối với những 
hành vi như dừng đỗ, cập mạn tiếp xúc với tàu khác... mức phạt này chỉ giao động từ 
20 triệu đến 50 triệu đồng và có thé kèm các biện pháp bổ sung[53]. Tác giả cho rang, 
từ thực tiễn xử lý vi phạm của các quốc gia trong khu vực như Indonesia hay 
Malaysia, Việt Nam cần tăng cường xử lý thật nghiêm khắc đối với những hành vi vi 
phạm nói chung, vi phạm về hoạt động đi lại trong các vùng bién Việt Nam nói riêng 
nhằm hạn chế tình trạng tái phạm hoặc có tinh vi pham tir phía tàu thuyén nước ngoài. 

Thứ tư, hé thống văn bán pháp luật quy dinh vé thám quyên, chức năng của các 
lực lượng chấp pháp còn dan trải, chong chéo. Hiện nay, hệ thong văn bản này gồm 
03 nhóm: (1) Các văn bản quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ vả cơ cau tô chức, 
hoạt động của lực luong; (ii) các văn bản áp dụng chung với các đơn vi chủ quản; (iii) 
các văn bản liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Bộ luật Tó tụng hình sự, 
Luật tổ chức co quan điều tra hinh sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Biển Việt 
nam, Bộ luật hàng hải... Nhìn một cách tong thé, hệ thống văn bản pháp luật trên cơ 
bản là đồng bộ, tuy nhiên, vẫn có những quy định cần điều chỉnh để đảm bảo tính 
thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ như quy định tại Điều 2, 
Điều 23 Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam về vai trò quản lý nhà nước của 
Bộ Quốc phòng đối với CSBVN chưa thống nhất với điều chinh vé vai trò quản lý nhà 
nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Nghị định số 96/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 
sửa đổi, bó sung một số điều Nghi định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực 
lượng Cảnh sát bién Việt Nam; hay như quy định: “lực lượng Cánh sát biển Việt Nam 
là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vé an ninh, trật 
tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và diéu ước quốc tế...” 
là chưa thé hiện rõ chức năng của lực lượng Cảnh sát bién trong các hoạt động “bảo vé 


chủ quyên, quyên chủ quyền, quyên tài phán quốc gia trên biển”. Trên thực tế, từ khi 


115 


thành lập cho đến nay, CSBVN vẫn luôn thực hiện các nhiệm vụ xử lý các tình huống 
liên quan đến quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển 
bằng các biện pháp pháp luật, nghiệp vụ, hòa bình. Cụ thé như hoạt động xua đuổi tàu 
cá nước ngoài; chống ha đặt giàn khoan; khảo sát thăm dò, khai thác tai nguyên, 
nghiên cứu khoa học trái pháp luật đối với t6 chức, cá nhân nước ngoài trên các vùng 
biển, đảo Việt Nam. Về cơ bản, những hoạt động này của CSBVN chính là để thực 
hiện chức năng, nhiệm vu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyên tài phán của 
quốc gia, tuy nhiên, nhiệm vụ này lại chưa được quy định rõ trong Pháp lệnh Cảnh sát 
bién Việt Nam 2008. Do đó, việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh 
sát bién theo hướng ghi nhận chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyên tài 
phán quốc gia là một chức năng của Cảnh sát bién được đặt ra dé khắc phục những bat 
cập nêu trên. Đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Hiến 
pháp năm 2013, UNCLOS và hệ thống pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ và 
hoạt động của CSBVN. 

Ngoài ra, một số quy định về thâm quyền xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân 
tinh hay Hải quan đối với các vi phạm trên bién chưa rõ rang. Cụ thé: 

- Nghị định số 162/2013/NĐ-CP chưa quy định thẩm quyền xử phạt của lực 
lượng có liên quan, như: Lực lượng quản lý thị trường, Cảng vụ đường thủy nội địa, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân. Điều này là chưa phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành 
chính cũng như thực tiễn công tác xử phạt vi phạm hành chính trên bién trong thời 
gian qua. Do đó, cần thiết quy định bó sung thâm quyền xử phạt hành chính của các 
cơ quan, lực lượng này theo hướng những lực lượng này có thám quyền xử phat theo 
quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm liên 
quan đến lĩnh vực mà lực lượng quản lý. 

- Một số hành vi thuộc lĩnh vực hải quan, nhưng chưa quy định thâm quyền xử 
phạt của Hải quan như: Điều 30 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP giới hạn thâm quyền 
của lực lượng Hải quan chỉ được xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại 
Điều 5 (4) và Điều 15 (1) Nghị định này. Việc giới hạn này đã ảnh hưởng đến hiệu quả 
công tác xử lý vi phạm trên bién của lực lượng Hải quan. Do vậy, cần thiết bó sung quy 
dinh vé thâm quyên xử phạt của Hải quan theo hướng có thám quyền đối với tat cả hành 
vi vi phạm tại Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP. 

- Thâm quyên lập biên bản vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát bién và 
Bộ đội biên phòng chưa phù hợp. Điều 33 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định đối 
với lực lượng Cảnh sát bién, ngoài những người có thám quyền xử phạt (Điều 28) thì 
chỉ Trinh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ mới có thâm quyên lập biên 
bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, tại Điều 6 Nghi định số 81/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định ngoài những người có thám quyền xử phat thì “công chức, viên 


116 


chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ.....” có thâm quyền lập biên bản. Do đó, quy 
định như Điều 33 của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP làm hạn chế đối tượng lập biên 
bản vi pham hành chính trong lực lượng Cảnh sát bién. Vi vậy, cần thiết sửa đổi, bó 
sung quy định về thâm quyên lập biên bản vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát 
biển theo hướng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có thâm quyền 
lập biên bản là cần thiết và phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương tự, quy 
định những người có thâm quyền xử phạt hành chính và lập biên bản vi phạm hành 
chính của Bộ đội Biên phòng tại Nghị định số 162/2013/NĐ-CP đang còn thiếu các 
chức danh như: Tram trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ bién phóng dang thi hành công 
vụ, là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu 
vực biên giới, địa bàn quản lý của Bộ đội Biên phòng. Điều này chưa phù hợp với thực 
tiễn và quy dinh về xử lý vi phạm hành chính. Do đó, cần thiết sửa đổi, bó sung quy 
dinh tại Điều 29, Điều 33 Nghi định số 162/2013/NĐ-CP về thám quyền xử phat và 
thám quyên lập biên bản của Bộ đội Biên phòng. 
Thứ năm, hoạt động phối hợp, hợp tác quốc tế giữa các lực lượng chấp pháp của 
Việt Nam với nhau và với các lực lượng của nước ngoài chưa được mở rộng, chưa đáp 
ứng được nhu câu của tình hình mới. Hiện nay, có nhiều lực lượng chức năng thực 
hiện hoạt động trên bién, như: Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngu, Hải 
quan, Hàng hải...Mỗi lực lượng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật 
quy dinh. Dé dam bảo hiệu quà quản lý, công tác thực thi pháp luật trên bién, việc phối 
hợp giữa các lực lượng là tất yếu. Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giao 
thâm quyền quy định hoạt động phối hợp giữa CSBVN và các lực lượng khác cho 
Chính phủ. Tuy nhiên, các quy định về phối hợp thực thi pháp luật trên biển hiện nay 
còn chưa day đủ, các nguyên tắc phối hợp dé dam bảo vai trò của lực lượng chủ trì 
chưa được quy định rõ, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phối hợp cũng như 
tạo nên những bất cập trong nhận thức, định hướng tô chức lực lượng thực thi pháp 
luật trên bién của Nhà nước. Xuất phát từ thực tế trên, đòi hỏi phải bó sung những quy 
định mang tính nguyên tắc tại văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, làm cơ sở quy định 
cụ thé hoạt động phối hợp giữa Cảnh sát bién với các lực lượng chức năng trong Nghi 
định của Chính phủ, thiết thực tạo cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trên thực tế. 
Quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn pháp luật về lực lượng 
Cảnh sát biển và phòng vệ bờ biển của các nước trên thế giới cho thấy, Cảnh sát biển 
là lực lượng nhân danh Nhà nước thực hiện thám quyền, nghĩa vụ thực thi pháp luật 
của quốc gia có biển theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Do đó, 
hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát bién có vai trò quan trọng déi với 
bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyên tài phán quốc gia, quản lý an ninh, trật tự, 
an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên biển. Đặc biệt, với diễn biến phức tạp của 


117 


tình hình tranh chấp bién hiện nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát bién trực tiếp 
hỗ trợ cho các hoạt động ngoại giao của Nhà nước. Tuy nhiên, quy định của của Pháp 
lệnh lực lượng Cảnh sát biển hiện hành đã bước đầu bộc lộ những bất cập như: 

- Hé thống pháp luật hiện hành về còn quy định chưa thống nhất vé vai trò 
quan lý nhà nước đối với CSBVN. Thực tế trên, đòi hỏi phải có sự sửa đổi, thong nhất 
quy định về vai trò quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với CSBVN 
và bó sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong phối hợp quản lý 
nhà nước đối với CSBVN, đảm bảo tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với 
Cảnh sát bién Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cảnh sát bién, nhanh chóng 
tập trung nguồn lực xây dung Cảnh sát bién hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu 
chức năng báo vệ chủ quyền, quyền chủ quyên, quyên tài phán quốc gia, quản lý an 
ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam, các Điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam trong tình 
hình mới. 

- Pham vi hoạt động của CSBVN theo quy định của Pháp lệnh lực lượng Cảnh 
sát bién Việt Nam chua dự liệu tới các trường hợp yêu cầu CSBVN hoạt động ở vùng 
bién nước ngoài, vùng biển quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động của cá nhân, tô chức, tàu 
thuyền Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong thực thi pháp 
luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đề đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu 
thuyền Việt Nam hoạt động ở vùng biển quốc tế, vùng biển nước ngoài đồng thời để 
đáp ứng nhu cầu tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của CSBVN với các lực lượng 
thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực và thế giới, dau tranh có 
hiệu quả với các vi phạm, tội phạm xuyên quốc gia, vi phạm an ninh phi truyền thống, 
việc ghi nhận CSBVN được hoạt động ở vùng biển quốc tế, vùng biển nước ngoài là 
cần thiết và phù hợp với thực tiễn yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm 
trên biển trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát bién Việt 
Nam chưa quy định nội dung này, chưa dự liệu và tạo được cơ sở pháp lý cho hoạt 
động của CSBVN phù hợp với diễn biến thực tiễn, hoạt động quản lý an ninh, trật tự, 
an toàn trên bién. 

- Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chưa quy định nhiệm vụ xử lý 
các tình huống quốc phòng - an ninh trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 
Dé đảm bảo an ninh các vùng bién của Việt Nam, thời gian qua CSBVN đã trực tiếp 
thực hiện các hoạt động nhằm xử lý các tình huống quốc phòng — an ninh trên bién, 
góp phần quan trọng vào việc tham mưu chiến lược cũng như giữ vững an ninh, an 
toàn vùng biển. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chưa được ghi nhận tại Pháp lệnh lực lượng 
Cảnh sát biển Việt Nam, ảnh hưởng đến cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng, 


tác động trực tiếp đến việc bảo đảm an ninh - quốc phòng trên bién[66] 


118 


4.3. QUYEN TÀI PHÁN DOI VỚI HOAT ĐỘNG THĂM DO, KHAI THÁC VA 
QUAN LÝ TÀI NGUYEN THIÊN NHIÊN TRONG CÁC VUNG BIEN VIỆT NAM 

4.3.1. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài 
nguyên sinh vật trong các vùng bién của Việt Nam 

4.3.1.1. Xây dựng khung chính sách, pháp luật quốc gia nhằm điều chỉnh hoạt 
động khai thác của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng bién của Việt Nam 

Những vấn đề pháp lý về hoạt động khai thác thuỷ sản của tàu cá nước ngoài 
trong vùng bién Việt Nam trước tiên được quy định chủ yếu trong Luật bién Việt Nam 
2012, Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật tài nguyên môi trường bién và hải đảo năm 
2015, trong đó đặc biệt là Luật Thuy sản và các văn bản dưới luật như Nghị định số 
32/2010/ND — CP về quan lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng 
bién Việt Nam, Nghi định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bó sung một số 
điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản... Cùng với những nội dung được quy 
định trong pháp luật quốc gia, các van đề về quản lý hoạt động của tàu cá nước ngoài 
còn được ghi nhận trong các hiệp định nghề cá Việt Nam ký kết với nước ngoải như 
Hiệp dinh hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ 2000, Nghị dinh thư bó sung Hiệp định hop 
tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ 2004, Hiệp định giữa Bộ Thuy sản Việt Nam và Bộ Kinh té, 
phát triển và tái thiết của Chi Lê về hợp tác nghề cá và nuôi trồng thuỷ sản... VỀ cơ 
bản, những nội dung trong hoạt động quản lý đối với tàu cá nước ngoài bao gồm: 

* Nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam: Tàu 
cá nước ngoài khi hoạt động thủy sản trong các vùng bién Việt Nam phải tuân thủ một số 
nguyên tắc sau đây: 

- Phải được thực hiện trên cơ sở hợp tác quốc tế, bảo đảm sự bình đăng, cùng có 
lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, pháp luật của mỗi bên và pháp luật quốc tế. 

- Phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản; báo đảm an toàn 
cho tàu cá và người làm việc trên tàu cá. 

- Tàu cá nước ngoài chỉ được hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam khi 
có Giấy phép hoạt động thuỷ sản do cơ quan có thám quyên cấp và Giấy phép sử dụng 
tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện do Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp (trừ tàu cá vận chuyền thủy sản). 

- Tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải treo cờ 
Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động. Cờ Việt Nam phải được treo bên cạnh và có 
chiều cao bằng cờ quốc gia mà tàu treo cờ. 

* Cấp giấy phép cho tàu cá nước ngoài hoạt động trong các vùng biển của Việt 
Nam 

Tàu cá nước ngoài muốn hoạt động trong các vùng biển Việt Nam phải được cơ 


quan nhà nước có thám quyền của Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động thủy sản. Một 


119 


chủ tàu cá có thể xin cấp Giấy phép cho nhiều tàu cá. Đối với tàu cá vận chuyển thủy 
sản, thời hạn của giấy phép được cấp không quá 12 tháng. Đối với tàu cá hoạt động 
thủy sản khác, thời hạn của giáy phép theo thời han của dự án hop tác nhưng không 
quá 36 tháng. Giấy phép được gia hạn không quá hai (02) lần, thời gian gia hạn mỗi 
lần không quá 12 tháng[49]. Giấy phép sẽ bi thu hồi trong các trường hợp như: giấy 
phép bị tây xoá, sửa chữa; sử dụng giấy phép không đúng với tàu cá được cấp giấy 
phép; tàu cá sử dụng nghề cắm đề khai thác thủy sản hoặc hoạt động không đúng với 
nội dung ghi trong giấy phép; tàu cá và người trên tàu cá vi phạm các quy định pháp 
luật của Việt Nam và các tô chức quốc tế mà Việt Nam tham gia; không thực hiện chế 
độ bao cáo, ghi, nộp nhật ký theo quy dinh[49]. 

Ngoài ra, nhằm mục tiêu phân bó hop lý năng lực khai thác thủy sản trên các vùng bién, 
góp phân nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản vùng biển Việt Nam được 
phân thành ba vùng khai thác hải sản là vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Đối với 
từng vùng khai thác hải sản, pháp luật quy định điều kiện các tàu thuyền phải tuân thủ 
khi khai thác trong những vùng khai thác đó. Chẳng hạn, tàu lắp máy có tổng công 
suất máy chính từ 90 CV trở lên khai thác thủy sản tại vùng khơi và vùng bién cá, 
không được khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng: tàu lắp máy có tổng 
công suất máy chính từ 20 CV đến dưới 90 CV khai thác hải sản tại vùng lộng và vùng 
khơi, không được khai thác thủy sản tại vùng bién ven bờ và vùng bién cả... 

* Quyên và trách nhiệm của tàu cá nước ngoài khi hoạt động thủy sản trên các vùng 
biển của Việt Nam. Nhìn chung, tàu cá nước ngoài khi hoạt động trong các vùng biển Việt 
Nam có quyên và nghĩa vụ sau đây: 

- Chỉ được đậu tau, thu gom, nhận hàng hoặc bán sản pham thuy san tai cang da 
ghi trong giấy phép hoạt động thuỷ sản. 

- Hoat động thuỷ sản theo nội dung ghi trong Giấy phép. 

- Được cơ quan chuyên môn của Nhà nước Việt Nam thông báo kip thời về tình 
hình diễn biến thời tiết; được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thuỷ sản và 
hướng dẫn về các quy định của pháp luật Việt Nam khi có yêu cau. 

- Được Nhà nước Việt Nam bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp trong quá trình 
hoạt động thuỷ sản tại Việt Nam. 

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Nghị định 32 cũng lưu ý rằng, khi hoạt động thủy sản trong các 
vùng biển Việt Nam, bên cạnh các quyền được pháp luật Việt Nam ghi nhận, tàu cá 
nước ngoài sẽ phải thực hiện các trách nhiệm như: tuân thủ đầy đủ các quy định về 
danh mục các loài thủy sản bị cắm khai thác; các phương pháp khai thác, loại nghề 
khai thác, ngư cụ bị cám sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng tại các vùng bién hoặc từng 


tuyến khai thác; khu vực bị cám khai thác và khu vực bị cám khai thác có thời han; 


120 


chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thủy sản được phép khai thác cũng như phải đáp 
ứng day đủ quy định về dám bao an toàn khi tàu hoạt động trên từng vùng bién; phải 
đóng đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định và mua bảo hiểm cho giám sát viên; ít 
nhất 07 ngày trước khi đưa tàu cá vào Việt Nam, phải thông báo bằng văn bản (fax, 
email hoặc gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Tổng cục Thuỷ sản 
biết. Khi đến Việt Nam phải làm thủ tục nhập cảnh theo quy định; phải mang theo trên 
tàu cá các giấy tờ (bản chính) như: Giấy phép hoạt động thuỷ sản; Giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận vé an toàn kỹ thuật tàu cá; Số danh bạ thuyền viên và 
hộ chiếu của thuyền viên, người làm việc trên tàu cá; ghi nhật ký khai thác và báo cáo 
hoạt động của tàu ca[45]... 

4.3.1.2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý doi với tàu thuyền nước 
ngoài vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên sinh vật trong các vùng biển 
của Việt Nam 

Lực lượng kiểm tra, kiểm soát (gòm Kiểm ngư, Cảnh sát bién, Bộ đội Biên 
phòng, Cảnh sát Giao thông đường thuỷ, Hải quan và các lực lượng khác có thám 
quyền) sẽ thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước 
ngoài trong vùng biển của Việt Nam; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền được 
quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hanh chính; đồng thời có trách nhiệm phối hợp 
với các lực lượng có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của minh[45]. 

Đối với những hành vi vi phạm về khai thác thủy sản trong các vùng biển Việt 
Nam, Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động thuỷ sản quy định: “...16 chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi 
pham hành chính quy định trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp 
giáp lãnh hải, đặc quyên kinh té và thêm lục địa thuộc chủ quyên, quyên chủ quyền và 
quyên tài phán quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...có thể bị xử 
phạt tối da là là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiên tối da trong hoạt động thủy sản áp 
dung đối với tổ chức là 200.000.000 đồng”[52]. Đồng thời, tùy vào mức độ vi phạm có 
thé bi áp dụng thêm một hoặc một số hình thức xử phạt bó sung hoặc biện pháp khác 
phục hậu quả như: buộc thả số thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng; 
buộc tàu cá và thuyền viên nước ngoài rời khỏi lãnh thé Việt Nam; buộc xóa bién số, 
số đăng ký tàu cá giả; tịch thu công cụ khai thác thủy sản (trừ tàu cá); thu hồi giấy 
phép khai thác thủy san[52]... 

Trong trường hợp hành vi vi phạm cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý theo các quy 
định của Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 242 BLHS 2015, sửa đổi năm 2017 quy định 
về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản như sau: Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp như: sử dụng chất độc, chất nó, các 


hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ bị cam dé khai thác thủy sản 


121 


hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; khai thác thủy sản trong khu vực cấm, khu vực 
cắm có thời hạn theo quy định của pháp luật; khai thác các loài thủy sản bị cắm khai 
thác theo quy định của pháp luật; gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng 
đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến 
dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phat vi phạm hanh chính về một trong những 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội nay, chưa được xóa án tích ma còn vi phạm, thì bi 
phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 
03 năm hoặc phat tù từ 06 tháng đến 03 năm; hoặc có thé bị phạt tiền từ 300.000.000 
đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm nếu gây thiệt hại 
nguồn lợi thủy sản 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 
500.000.000 đồng trở lên; làm chết 02 người trở lên. Trường hợp người vi phạm là 
pháp nhân thương mại thì có thé bi phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 5.000.000.000 
đồng và có thé bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc cám hoạt động trong một số lĩnh vực từ 
1 đến 3 năm[10]... 

Đối với những hành vi vi phạm các quy định vé bảo tòn nguồn lợi thuỷ sản theo 
Hiệp định hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ như: đánh bắt trái với nghề nghiệp hoặc 
vi phạm thời gian đánh bắt đã được ghi trong Giấy phép; vi phạm quy chế tạm thời 
ngừng khai thác Vùng đánh cá chung do Ủy ban liên hợp nghề cá quy định; sử dụng 
chất nó, chất độc, xung điện, các loại ngư cụ và phương thức khai thác đã bị Ủy ban 
liên hợp nghề cá cám sử dung... sẽ bi áp dụng đồng thời hai hình thức phạt tiền và bị 
yêu cầu rời khỏi vùng đánh cá chung. Ngoài ra, tuỳ theo tính chất và mức độ hành vi 
vi phạm, tàu cá vi phạm còn có thé bị áp dụng những chế tài khác như: tạm giữ giấy 
phép, tịch thu sản phám khai thác. Đối với hành vi cản trở, chóng đối, trốn tránh việc 
kiểm tra của nhân viên công vụ thuộc Cơ quan giám sát sẽ bị xử phạt nặng theo từng 
hành vi vi phạm cu thé; vi phạm mà không chiu sự kiểm tra và bỏ chạy, trong trường 
hợp vi phạm nghiêm trọng có thê bị hủy bỏ tư cách đánh bắt trong vùng đánh cá chung 
Vịnh Bac Bộ từ 1 đến 2 năm. 

4.3.2. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý 
tài nguyên phi sinh vật trong các vùng bién của Việt Nam 

Ngoài các văn bản trước đó như Tuyên bố 1977 về các vùng biển của Việt Nam, 
Luật biên giới quốc gia 2003,...hién nay, các nội dung về quyền tài phán của Việt 
Nam đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên phi sinh vật được ghi 
nhận chủ yếu được quy định trong LBVN, Luật dầu khí 2009 và Luật Khoáng sản 
2010 cùng văn bản hướng dẫn thi hành. 

4.3.2.1. Quyên tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quán lý tài 


nguyên phi sinh vật trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam 


122 


Như đã phân tích ở trên, do vùng nội thủy và lãnh hải là những vùng biển thuộc 
chủ quyền quốc gia, chính vì vậy, Nhà nước sẽ thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt 
đối hoặc đầy đủ của mình đối với toàn bộ tài nguyên (bao gồm cả tài nguyên sinh vật 
và phi sinh vật) trong những vùng bién này tương tự nhu lãnh thổ đất liền. Do đó, mặc 
dù LBVN không có quy dinh cụ thé về van dé quyền tài phán của Việt Nam đối với 
hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên phi sinh vật trong vùng nội thủy, nhưng 
những quyền này cũng mang tính chất tuyệt đối và đương nhiên trên cơ sở tính chát 
chủ quyền quốc gia. Theo đó: 

Thứ nhất, Việt Nam được toàn quyền thực hiện các hoạt động thăm dò và khai 
thác tài nguyên phi sinh vật biển trong vùng nội thủy của mình mà không phụ thuộc 
vào ý chi cũng như sự can thiệp của bất kì quốc gia nao. Đồng thời, Việt Nam có 
quyền ban hành luật và quy định liên quan đến hoạt động thăm dò và khai thác tải 
nguyên phi sinh vật trong vùng bién này. 

Thứ hai, khi được phép hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt 
Nam, tàu thuyền nước ngoài không được thực hiện các hoạt động điều tra thăm dò 
hoặc nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên sinh vật và phi sinh vật biển và phải tuân thủ 
nghiêm ngặt những quy định của Việt Nam về van dé này. Trường hợp tàu thuyén thực 
hiện quyên đi qua không gây hại, pháp luật Việt Nam quy định răng việc đi qua không 
gây hại trong lãnh hải không được làm phương hại đến hòa bình, quốc phòng, an ninh 
của Việt Nam., bao gòm cả việc tiễn hành “nghiên cứu, điều tra, thăm do trái phép” 
trong lãnh hải Việt Nam[38]. 

Thứ ba, Việt Nam có thê định ra, phù hợp với các quy định của UNCLOS và 
các quy tắc khác của pháp luật quốc tế, các luật và quy định liên quan đến việc đi qua 
không gây hại ở trong lãnh hải của mình về các vẫn đề, trong đó có “nghiên cứu khoa 
học biển và đo đạc thủy văn ”. Luật Biển Việt Nam 2012 nhắn mạnh rằng, khi thực 
hiện quyên di qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có nghĩa vụ tuân thủ các luật và quy định trên[38]. 

4.3.2.2. Quyên tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài 
nguyên phi sinh vật trong các vùng biển thuộc quyên chủ quyền của Việt Nam 

Trên thực tế, khi đề cập đến tài nguyên phi sinh vật, UNCLOS hay pháp luật biển 
Việt Nam chủ yếu nói đến tài nguyên trong vùng thềm lục địa, tất nhiên điều này 
không có nghĩa rằng tại các vùng biển khác không có tài nguyên phi sinh vật, nhưng 
nếu xét vé giá trị kinh té thì đường nhu các tài nguyên dưới đáy bién và lòng đất dưới 
đáy bién (trong đó chủ yếu là khoáng sản và dau khí) chiếm ưu thé hon cả. 

Theo quy định của LBVN, trong vùng đặc quyền kinh tế, cũng giống như đối với 
tài nguyên sinh vật, Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, 


quản lý và bảo tòn tài nguyên thuộc vùng nước bên trên đáy bién, đáy bién và lòng đất 


123 


dưới đáy biển; về các hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác vùng này vì mục đích 
kinh té[38]. Nhìn chung, các quy định liên quan đến khia thác, thăm dò tài nguyên phi 
sinh vật trong đặc quyền kinh tế tập trung vào một số khía canh: 

Thứ nhất, trong đặc quyền kinh té, Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền về việc 
thăm dò, khai thác tài nguyên thuộc vùng nước bên trên đáy bién, đáy bién và lòng đất 
dưới đáy biển; về các hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác vùng này vì mục đích 
kinh tế[38]. 

Thứ hai, tô chức, cá nhân nước ngoài được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác 
tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt các thiết bị và công trình trong vùng đặc 
quyền kinh tế của Việt Nam trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên, hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được phép của 
Chính phủ Việt Nam[38]. 

Thứ ba, Việt Nam có quyền ban hành các Luật, quy định liên quan đến hoạt động 
thăm dò, khai thác tài nguyên phi sinh vật bién và được đảm bảo thực hiện trên thực té. 
Ví dụ như trong Luật Khoáng sản 2010 có quy định về những nguyên tắc hoạt động 
khoáng sản như: “việc thám dò khoáng sản phải đánh giá day đủ trữ lượng, chất 
lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm do” và “khai thác khoáng sản phải 
lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định 
dau tư; áp dụng công nghệ khai thác tiên tién, phù hop với quy mô, đặc điểm từng mỏ, 
loại khoáng sản dé thu hôi toi da khoáng sản. ”. 

Đối với vùng thêm lục địa, Điều 18 LBVN quy định: “nha nước thực hiện quyền 
chủ quyên doi với thêm lục địa về thăm dò, khai thác tài nguyên ”. Đây là đặc quyền 
của Việt Nam, không ai có quyên tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên 
trong vùng thềm lục địa mà không có sự đồng ý của nước Chính phủ Việt Nam. Đồng 
thời, Nhà nước có quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển, cho phép và quy định việc 
khoan nhằm bat ky mục đích nao ở thêm lục địa[38]. 

Tàu thuyền nước ngoài khi thực hiện quyên tự do hàng hải, tự do hàng không 
trong vùng đặc quyên kinh tế và thêm lục địa Việt Nam (...) không được tiễn hành các 
hoạt động khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật 
khác, hay thực hiện việc “khoan, đảo trái phép [38]. Việc thăm dò, sử dụng, khai 
thác tài nguyên phi sinh vật của cá nhân, tó chức nước ngoài trong các vùng này phải 
trên cơ sở các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, hoặc hợp đồng được ký kết 
theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc được sự cho phép của Chính phủ Việt 
Nam [38]. Như vậy, thực hiện các quyền chủ quyền của Việt Nam đối với tài nguyên 
phi sinh vật, Việt Nam có quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân tiến hành việc 


thăm đò, khai thác loại tài nguyên này trong các vùng bién của Việt Nam [39]. 


124 


Trường hợp cá nhân, tô chức nước ngoài vi pham các quy định của pháp luật 
biển Việt Nam và UNCLOS, thì tùy vào tính chất và mức độ vi phạm có thé bị xử lý vi 
phạm hanh chính theo quy định của các văn bản có liên quan hoặc có thé bị bat, tạm 
git, tam giam; tau thuyền được sử dụng dé thực hiện hành vi vi phạm có thể bị tạm 
giữ nhằm ngăn chặn việc vi phạm pháp luật hoặc dé bảo đảm việc xử lý theo pháp luật 
[39]. Khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với cá nhân hoặc tàu thuyền nước 
ngoài vi phạm, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thám 
quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao dé phối hop xử lý [38]. 

Như vậy, với những quy định trên, Việt Nam hoản toàn có cơ sở đảm bảo quyền 
tài phán đối với hoạt động quản lý tài nguyên phi sinh vật bién, là tiền đề nhằm phát 
huy chính sách “xây dung và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử 
dụng, khai thác, bảo vệ các vùng biển, đảo và quần đảo một cách bên vững phục vụ 
mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh" [38]. 

4.3.3. Đánh giá thực tiễn thi hành quyên tài phán của Việt Nam đối với hoạt 
động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong các vùng bien 
Trong thời gian qua, với những nỗ lực trong việc đây mạnh hoạt động chấp pháp 
trên biển của các lực lượng chức năng, chúng ta đã đặt những kết quả rất tích cực như: 
hoạt động hợp tác được mở rộng, SỐ lượng các vụ vi phạm trong các khu vực biển 
chồng lán như: Vinh Bắc Bộ, Vùng nước lịch sử chung giảm đáng kể...Tuy nhiên, bên 
cạnh những khó khăn chung đã được nêu tại phần trước, việc thực thi quyền tài phán 
thực tế trên các vùng bién của các lực lượng chức năng còn nhiều khó khăn và thách 
thức cụ thé như: 

Thứ nhất, những diễn bién phức tạp của các tranh chấp tại khu vực Biển Đồng 
đã có những tác động lón và là nguyên nhân dân đến các hành vi de dọa quyên chủ 
quyên và quyền tài phán trên biển của Việt Nam. Trong những năm qua, việc quản lý, 
khai thác, sử dung tài nguyên bién đã góp phan tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Tuy nhiên, do vùng biển của Việt Nam tiếp giáp với nhiều quốc gia 
và hiện vẫn còn những khu vực chồng lån hoặc các yêu sách tranh chấp tại Biển Đông, 
đe dọa đến quá trình thực thi quyên tài phán trên thực tế của Việt Nam, ngoài ra do 
vùng biển được đánh giá là có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên nên các hành vi vi 
phạm cũng có chiều hướng gia tăng về cả số lượng và mức độ vi phạm. Điều đáng nói 
là, các hành vi vi phạm không chỉ đến chỉ đến từ các tàu thuyền dân sự nước ngoài, mà 
còn bát nguón từ chính các quốc gia tranh chấp mà sự kiện tàu Viking II, tàu Bình 
Minh 02 bị cắt cáp thăm dò, đặc biệt là sự hiện diện của giàn khoan HD 981 trong khu 
vực đặc quyền kinh té và thèm lục dia của Việt Nam là những minh chứng rất rõ ràng 


cho những thách thức mà Việt Nam đã, đang phải đối mặt nhằm bảo vệ các quyền và 


125 


lợi ích đã được thừa nhận. 

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đã ha đặt trái phép giàn khoan HD981 tại vi trí 
15929*58'* bắc và 111°12°06’’ đông, cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý. Day 
là vị trí được xác định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt 
Nam. Tuy nhiên Trung Quốc lại lập luận rằng vị trí mà giàn khoan nằm cách đảo Tri 
Tôn (thuộc quan đảo Hoàng Sa) khoảng 17 hải lý nên nam trong vùng tiếp giáp lãnh 
hải của Hoang Sa, do đó việc giản khoan HD981 được hạ đặt và hoạt động thăm dò, 
khai thác dầu khí là hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc “chủ quyền và 
quyền tai phán” của Trung Quốc [60]. Hành vi này của Trung Quốc đã xâm phạm 
quyền chủ quyền và quyền tài phán trên bién của Việt Nam, bởi lẽ: 

- Chưa tính đến việc quần đảo Hoàng Sa vẫn còn là đối tượng tranh chấp thực tế 
giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì chỉ với cách dùng cặp từ “chủ quyền” với một vùng 
tiếp giáp lãnh hải đã cho thấy sự lỏng lẻo, thiếu cơ sở pháp lý của Trung Quốc bởi theo 
quy định của UNCLOS và các công ước quốc té vé bién, quốc gia ven bién chỉ có 
quyền chủ quyền đối với một số lĩnh vực nhất định trong khu vực tiếp giáp lãnh hải. 

- Trung Quốc không có quyên viện dẫn quần đảo Hoàng Sa làm cơ sở cho việc 
xác lập các vùng biển vì quần đảo Hoàng Sa là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam, 
bản thân Trung Quốc chỉ đưa ra các yêu sách chủ quyền chứ không có bất kỳ bằng 
chứng pháp lý cụ thể nào. Chính vì vậy, dựa trên các chứng cứ lịch sử và theo quy 
định của UNCLOS, Việt Nam hoàn toàn có quyền chủ quyền và quyên tài phán đối 
với khu vực mà giàn khoan HD981 được hạ đặt. Trung Quốc đã vi phạm các quy định 
của UNCLOS khi đơn phương đặt giàn khoan HD981 và triển khai các hoạt động 
thăm đò dầu khí tại vùng bién này [60]. 

Bên cạnh việc đưa giàn khoan nước sâu HD981 vào thăm dò bat hợp pháp trong 
vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc đồng thời huy động một lượng lớn các loại tàu 
can trở hoạt động chấp pháp trên biển của các tàu chức năng của Việt Nam. Tiếp sau 
đó Trung Quốc thực hiện nhiều hoạt động nhằm bắt giữ tàu thuyền đánh cá của Việt 
Nam dang thực hiện đánh bắt hải sản trong vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam, gây 
thiệt hại lớn về tài sản. Nghiêm trọng hơn, lực lượng chức năng của Trung Quốc còn 
có hành vi đánh đập, gây thương tích, đe dọa tính mạng của ngư dân Việt Nam, cu thể: 
ngày 7/5/2014 tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg- 96416-TS cùng 16 ngư dân đã 
bị tàu Trung Quốc số hiệu 1241 bắn đạn lửa, dùng vòi rồng phun nước, dùng búa, chai 
lọ ném sang tàu; cat đứt dây hệ thống liên lac và định vị của tau. Sau đó thêm 1 tàu 
ngư chính của Trung Quốc đã đâm thắng vào tàu gay vỡ mạn phải và toàn bộ kính 
cabin. Tiếp đó, ngày 17/5/2014 tàu cá tỉnh Quảng Ngãi số hiệu QNg -96011-TS cùng 
13 ngư dân đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu Trung Quốc số 
hiệu 21102 khống chế, lấy đi một số tài sản và ngư lưới [143]. Đặc biệt ngày 


126 


26/5/2014 tại khu vực ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt 
Nam, tàu cá Đà Nẵng số hiệu DNa 90152 cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung 
Quốc mang số hiệu 11209 đâm chìm. Các ngư dân sau đó đã được lực lượng kiểm ngư 
và CSBVN cứu vớt và đưa lên tau an toàn [143]....Những hành vi này là sự vi phạm 
nghiêm trọng các quy định của UNCLOS về quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa, vi phạm nguyên tắc pacta sunt servanda của pháp luật quốc tế, đồng 
thời xâm phạm trực tiếp đến các quyên tài phán của Việt Nam được thiết lập phù hợp 
với quy định của UNCLOS. Cùng với những hành động trên, trung Quốc cũng đồng 
thời vi pham các thỏa thuận với các quốc gia ASEAN ghi nhận trong Tuyên bó về ứng 
xử của các bên tại bién Đông (DOC) khi có tình làm cho các tranh chấp tại biển Đông 
ngày càng trở lên căng thắng [60],[143]. Đối với những hành vi vi phạm này, Việt 
Nam có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết phù hợp với UNCLOS để bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp, buộc các chủ thé vi phạm phải tuân thủ và tôn trọng. Trên 
cơ sở các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, không sử dụng vũ lực và không 
tiến hành các hoạt động làm phức tạp thêm vấn đẻ thì Việt Nam đã yêu cầu Trung 
Quốc rút giàn khoan về nước. Đồng thời yêu cầu các tàu của Trung Quốc phải chấm 
dứt các hành vi vi phạm đối với tàu cá của Việt Nam. Các biện pháp mà chúng ta áp 
dụng khi đó khá mềm mỏng, ôn hòa và chủ yếu đánh vào ý thức và trách nhiệm trong 
việc thực thi các cam kết quốc tế của Trung Quốc và các tàu thuyền vi phạm. 

Như vậy, biện pháp ngoại giao — chính trị đã được chúng ta áp dụng khá triệt 
trong việc xử lý các hành vi vi phạm trên bién; với các tàu nước ngoài vi pham, do sự 
can trở về quy chế pháp lý của vùng đặc quyên kinh tế và thềm lục địa theo quy định 
của UNCLOS, hau hết các quốc gia (trong đó có Việt Nam) sử dụng hình thức xử phạt 
hành chính hoặc xua đuổi tàu thuyền vi phạm...điều này ít nhiều làm giảm đi uy lực 
của các lực lượng chấp pháp trên biển, đồng thời tạo tâm lý “bất chấp” của các tàu 
thuyền nước ngoài khi xâm phạm đến các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt 
Nam. 

Thứ hai, tính dự báo và phương pháp đấu tranh chóng tàu cá nước ngoài vi 
phạm sâu vùng biển đặc quyên kinh tế của Việt Nam có lúc chưa kịp thời, hình thức 
chưa phong phú, dán đến hiệu quả đấu tranh chưa cao. Việt Nam có đường bó bién 
dài, có nhiều tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trên vùng bién Việt Nam, đáng chú 
ý là mỗi năm có khoảng 1.200 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên vùng biển 
Việt Nam. Số tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Việt Nam thường 
có thái độ hung hăng, sẵn sàng đâm, húc, tán công các tàu chấp pháp và tàu cá của 
Việt Nam. Điền hình như một số vụ: Tàu đánh cá số hiệu QNg - 95348 - TS của ngư 
dân Quang Ngãi (19/5/2009) bi*tàu lạ” đâm chim, 26 ngư dân trên tau đã may mắn 


được một tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động ở cùng khu vực cứu sông. Tàu 


127 


đánh cá số hiệu QNg - 2203 - TS của ngu dân Quảng Ngãi (15/7/2009) bị “tàu lạ” đâm 
chìm làm 9 người bị thương trong đó có 2 người bị thương rất nặng [143]. Theo số liệu 
thống kê không chính thức, từ thang 1 đến tháng 6 năm 2014, riêng huyện Lý Sơn có 
14 tàu cá bị tàu Trung Quốc tan công khiến ngư dan bị thương, hư hại tài sản, thiệt hai 
hàng tỷ đồng. Theo thống kê của lực lượng Kiểm ngư và CSBVN trong năm 2015 có 
tới gần 4.000 lượt tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép tại vùng biển Việt Nam. Tăng 
1.764 lượt/chiếc so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, Vịnh Bắc bộ là gần 2.000 
lượt/chiếc; cửa Vịnh Hoàng Sa và vùng biển miền Trung là 600 lượt/chiếc, khu vực 
Trường Sa và phía Nam là 1.200 lượt/chiếc [143]. Điều đáng nói là số lượng vi pham 
nảy ngày càng có xu hướng gia tăng, trong khi các hình thức xử lý vi phạm chủ yếu 
của chúng ta với các tàu nước ngoài đánh bắt trộm tài nguyên thiên nhiên (chủ yếu là 
tài nguyên cá) chủ yếu là xua đuổi, phóng thích hoặc xử phạt vi phạm hành chính với 
mức phạt khá “mềm”, thiếu tính trừng phạt nghiêm khắc. Đặc biệt, thời gian gần đây 
hiện tượng tàu cá nước ngoài, tàu không rõ quốc tịch bán sang mạn trái phép dầu trong 
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm tiếp tay cho tàu đánh bat trái phép nguồn 
tài nguyên của Việt Nam vẫn diễn ra khá phức tạp. Hành động này vi phạm các quy 
định của Luật bảo vệ môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản của 
Việt Nam. Nhưng với những biện pháp xử lý hành chính thì khó có khả năng trừng 
phạt đối với các hành vi vi phạm. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân dan 
đến việc tái phạm thường xuyên của các hoạt động đánh bắt trái phép tài nguyên thiên 
nhiên trong các vùng biển Việt Nam. 

Thứ ba, nội dung hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước trong việc đấu 
tranh phóng chóng các tội phạm trên biển còn chưa di vào chiều sâu, điều này xuất 
phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự khác biệt về hệ thong pháp luật 
của các quốc gia. Các nội dung hợp tác mới chủ yếu dừng lại ở việc học tập, trao đôi 
kinh nghiệm và thông tin lẫn nhau, chưa có những biện pháp kết hợp chặt chẽ, giải 
quyết triệt dé nhằm cùng nhau xử lý nghiêm các hành vi phạm tội. Ví dụ nguyên tắc 
phối hợp trong bắt giữ tàu cá vi phạm giữa Việt Nam và Malaysia đó là: nêu Việt Nam 
bắt được tàu cá Malaysia vi phạm trong vùng biển Việt Nam, thì theo nguyên tắc 
chuyển giao được hai bên thống nhất, Việt Nam sẽ chuyển giao tàu vi phạm cho 
Malaysia xử lý và ngược lại. Điều này tạo cơ hội cho các bên được xử lý ngư dân của 
mình vi pham theo quy định của pháp luật quốc gia, tuy nhiên, nó cũng tạo ra lỗ hồng 
về xử lý vi phạm néu pháp luật của hai nước có quy định khác nhau vé hình thức xử lý 


đôi với cùng một hành vi vi phạm. 


128 


4.4. QUYEN TÀI PHÁN DOI VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CUU KHOA 
HỌC BIEN DO TAU THUYEN NƯỚC NGOÀI TIEN HANH TRONG CAC 
VUNG BIEN CUA VIET NAM 

Nhu đã trình bay ở trên, Việt Nam là quốc gia có đường bờ bién trải dài và một 
vùng bién rộng gap 3 lần diện tích đất liền, là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên vô 
cùng đa dạng và phong phú. Vì vậy, nghiên cứu khoa học bién là hoạt động quan trọng 
để chúng ta tiếp cận với những lợi ích to lớn do biển mang lại; đồng thời cũng giúp 
Việt Nam có cơ sở khoa học để hoạch định cơ chế, chính sách pháp luật quản lý, sử 
dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên bién. Tuy nhiên, do năng lực tài chính han ché 
nên điều kiện để Việt Nam tiến hành nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản còn chưa 
sâu rộng, các hoạt động nghiên cứu mới thực hiện ở vùng biển nông, chưa ra tới vùng 
biển xa. 

Trong thời gian gan đây, ngoài việc phát hiện thêm mỏ dau khí và một vai loại 
khoáng sản ven biển có thé khai thác công nghiệp thì chúng ta còn chưa có một phát 
hiện nào mới về tiềm năng khoáng sản khác; những kết quả điều tra, nghiên cứu khoa 
hoc về môi trường và các nguón lợi về thủy hải sản, khí tượng thủy văn cũng chua có 
bước tién dài. Chính vì vậy, Việt Nam rat chú trọng đến hoạt động hợp tác quốc té về 
nghiên cứu khoa học bién, làm cơ sở nén tảng cho việc “đánh thức” các tiềm năng bién 
còn án chứa. Chính vi vậy, Điều 4 Luật tài nguyên, môi trường bién và hải đảo 2015 
nhân manh: “Nhà nước huy động các nguón lực, khuyến khích day mạnh công tác điều 
tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo...có chính 
sách khuyến khích các tő chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng bên vững tài 
nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo ” [41]. 

4.4.1. Yêu cầu chung đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong các 
vùng bién của Việt Nam 

4.4.1.1. Yêu cầu đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài tiến hành hoạt động 
nghiên cứu khoa học trong các vùng biển của Việt Nam 

Điều 36(1) LBVN thì: “tàu thuyên của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiễn hành 
nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải có giấy phép của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyên của Việt Nam, chịu sự giám sát của phía Việt Nam, bảo đảm cho 
các nhà khoa học Việt Nam được tham gia và phải cung cấp cho phía Việt Nam các tài 
liệu, máu vật góc và các kết quả nghiên cứu liên quan”. Nếu tiễn hành nghiên cứu 
khoa học trong nội thủy, lãnh hải phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có 
thám quyền của Việt Nam. Còn nếu thực hiện trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thám quyén cua Viét Nam 


[55]. Quy dinh này có thé hiéu là, dé duoc thuc hién các hoat động nghiên cứu khoa 


129 


học trong vùng bién Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài phải có giấy phép do co quan 
nhà nước có thám quyên của Việt Nam cáp. 

Hiện nay các quy dinh về việc cáp phép cho tô chức, cá nhân nước ngoài tién 
hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được ghi nhận cụ thể tại Luật tài 
nguyên, môi trường bién và hải đảo năm 2015 và Nghị định số 41/ND-CP của Chính 
phủ ngày 15/5/2017 quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoai 
tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Nghị định này được xây 
dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ, phù hợp với Hiến pháp, Luật Biển Việt Nam, Luật 
tài nguyên môi trường biển và hải đảo, UNCLOS, các điều ước quốc tế và các quy 
định pháp luật khác có liên quan. Nghị định này ra đời với kỳ vọng nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển của các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tién hành trong vùng bién Việt Nam nhằm dam bảo an ninh, 
chủ quyền quốc gia, đảm bảo tinh khả thi và giải quyết được những tón tài, bat cập 
trong thực tiễn. Trong đó đã làm rõ một số nội dung so với các văn bản trước đó như 
sau: 

Mot la, Nghi dinh quy dinh, tô chức, cá nhân nước ngoài khi đề nghị nghiên cứu 
khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam hoặc nghiên cứu khoa học có khoan ở đáy 
biển, lòng đất dưới đáy biển phải có sự hợp tác với phía Việt Nam khi cơ quan nhà 
nước có thám quyên của Việt Nam yêu cầu; đồng thời việc hợp tác phải được thé hiện 
bằng văn bản hợp tác nghiên cứu khoa học [41]. 

Hai là, cơ quan có thâm quyền cấp phép nghiên cứu khoa học là Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, trực tiếp là Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam theo quy định tại điểm 
đ, Điều 2 (5) Quyết định 43/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ câu tô chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam [41]. 

Ba là, trình tự cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu 
khoa trong vùng biển Việt Nam được quy định trong Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 quy định chỉ tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiễn 
hành nghiên cứu khoa học trong vùng bién Việt Nam. Đồng thời, lần đầu tiên cũng 
trong Nghị định nay quy định trách nhiệm của các nhà khoa học Việt Nam tham gia 
hoạt động nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước ngoài tiễn hành trong vùng 
bién Việt Nam. Theo đó, nhà khoa học Việt Nam được cử tham gia hoạt động nghiên 
cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 
20 Luật tài nguyên, môi trường bién và hải đảo phải có năng lực, trình độ chuyên món 
hoặc lĩnh vực công tác phù hợp với nội dung nghiên cứu. Đồng thời, có trách nhiệm 
tham gia các hoạt động nghiên cứu và chủ động thu thập các thông tin, dữ liệu khoa 
học trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước ngoài tiễn hành 


trong vùng biên Việt Nam; giám sát, kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước có thâm quyên 


130 


trong trường hợp phát hiện tó chức, cá nhân nước ngoài không tuân thủ nội dung quyết 
định cấp phép nghiên cứu khoa học hoặc vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và 
các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên... 

Bốn là, thời hạn cấp phép nghiên cứu khoa học được xác định căn cứ vào mục 
tiêu, nội dung nghiên cứu theo hồ sơ đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học nhưng tối 
đa không quá 02 năm và được gia hạn một lần tối đa không quá 01 năm. Trường hợp 
thời hạn gia hạn đã hết nhưng hoạt động nghiên cứu chưa hoàn thành và tô chức, cá 
nhân nước ngoài có nhu cầu tiếp tục nghiên cứu thì tổ chức, cá nhân nước ngoài làm 
hồ sơ đề nghị cấp phép mới theo quy định [41]. Ngoài ra, Điều 4 Nghị định cũng quy 
dinh 8 trường hop từ chối cáp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng bién Việt Nam, bao gòm: 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước ngoài không vì 
mục đích hòa binh; làm phương hại đến chủ quyên, quyền chủ quyền, quyên tài phán 
quốc gia của Việt Nam, hoạt động quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia trên biển 
của Việt Nam; làm phương hại đến trật tự, an toàn trên bién; hoạt động bị cám theo 
quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên bién dang được tién hành hợp pháp trong vùng bién Việt 
Nam. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước ngoai có sử dụng 
vật liệu nỗ, hóa chất độc, các phương tiện, thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối 
với người, tài nguyên và gay 6 nhiễm môi trường bién, trừ trường hợp quy định tại 
Điều 20 (2,c) Luật Tài nguyên, môi trường bién và hải đảo. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của tó chức, cá nhân nước ngoài có xây 
dựng đảo nhân tạo, công trình trên bién. 

- Thông tin trong hồ sơ dé nghi cáp phép nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài cung cấp không chính xác hoặc thông tin về mục tiêu, nội dung của 
hoạt động nghiên cứu khoa học không phù hợp với sự thực hiển nhiên. 

- Tổ chức, các nhân nước ngoài đã được cấp phép trước đây để tiến hành 
nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam nhưng không thực hiện hoặc thực hiện 
không đây đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và UNCLOS. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước ngoài có khoan ở 
đáy bién, lòng đất dưới đáy bién, trừ trường hợp được cơ quan có thám quyền cấp 
phép cho phép thực hiện. 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải 


Việt Nam; nghiên cứu khoa học có khoan ở đáy bién, lóng dát duói dáy bién khóng 


131 


hợp tác nghiên cứu khoa học với phía Việt Nam khi Việt Nam có yêu cầu [55]. 

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể việc cấp, sửa đối, bó sung, gia hạn, cấp lại 
quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học; cũng như nêu rõ những trường hợp bị đình 
chỉ, thu hồi quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học; sự tham gia của các nhà khoa 
học Việt Nam trong các dự án nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước ngoài; 
nghĩa vụ báo cáo về quá trình tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học đến Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và cơ quan cử hoặc chấp thuận cho mình tham gia hoạt động 
nghiên cứu khoa học...Ngoài ra, để năm bắt được chính xác các kết quả nghiên cứu 
khoa học, Điều 7 Nghị định này còn quy định báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu 
khoa học cũng nêu rõ phải thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh và đưa ra bảng 
hướng dẫn báo cáo sơ bộ về các kết quả nghiên cứu. 

4.4.1.2. Yêu cầu doi với các dự án nghiên cứu khoa học bién của tő chức, cá 
nhân nước ngoài tiễn hành trong các vùng biển Việt Nam 

Điều 36(2) LBVN quy định: khi tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong 
vùng bién Việt Nam, t6 chức, cá nhân phải tuân thủ những quy dinh sau đây: 

- Hoạt động được thực hiện phải có mục dich hòa bình: Quy định này thực chất 
là nhắc lại nguyên tac và tinh thần được nêu trong UNCLOS. Tuy nhiên, hiện nay 
trong các văn bản pháp luật Việt Nam cũng chưa có văn bản nào thực sự giải thích 
được thé nào là “có mục đích hòa bình”. Vì vậy, có thé thay trong khi các quy định của 
Công ước vẫn còn gây ra những tranh cãi về định nghĩa thế nào là mục đích hòa bình, 
thì luật biển Việt Nam cũng không thể đưa ra được một mô tả cụ thể nào cho tính chất 
“vì hòa bình” của hoạt động này, điều đó phần nào gây ra những khó khăn và vướng 
mắc trong quá trình thực hiện trên thực tế đặc biệt là khi vấn đề liên quan tới các dự án 
nghiên cứu với mục đích quân sự. Đối với trường hợp này, theo phương án đã được đề 
cập ở phần nghiên cứu quốc tế, vẫn đề nên được giải quyết theo hướng chỉ loại trừ các 
hành động được thực hiện với mục đích gây han. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học phải được thực hiện với phương thức và 
phương tiện thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật 
quốc tế có liên quan: Vẫn đề nghiên cứu khoa học bién trong LBVN chi được quy 
định trong duy nhất một điều khoản. Điều này dẫn đến rất nhiều hạn chế trong tính cụ 
thể và bao quát của quy định, nhất là khi luật này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học không được gây cản trở đối với các hoạt động 
hợp pháp trên biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên 
quan: Day cũng là một trong số những quy định quan trọng dé ngăn chặn sự lạm dụng 


của một sô quôc gia, tô chức, sử dụng hoạt động nghiên cứu khoa học đê thực hiện 


132 


mưu đồ phá hoại, cản trở các hoạt động hop pháp trên bién khác của quốc gia ven bién 
và các quốc gia khác. 

- Nhà nước Việt Nam có quyên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của 
nước ngoài trong vùng biển Việt Nam và có quyên được chia sẻ các tài liệu, mau vật 
sốc, sử dụng và khai thác các kết quả khoa học thu được từ các hoạt động nghiên cứu, 
khảo sát do. 

4.4.2. Thực trang cấp phép và thi hành quyền tài phán đối với hoạt 
động nghiên cứu khoa học bién do tàu thuyền nước ngoài tiến hành trong 
các vùng bién Việt Nam 

Từ những hoạt động cấp phép cụ thé đã nêu ở trên cho thay các tàu nước ngoài 
khi vào nghiên cứu khoa học trong vùng bién của Việt Nam đều tuân thủ các quy dinh 
trong Nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chỉ tiết việc 
cấp phép cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tién hành nghiên cứu khoa học trong vùng 
biển Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định 41) và Luật tài nguyên, môi trường biển và 
hai đảo năm 2015, cụ thé: 

- Về hình thức cấp phép nghiên cứu khoa hoc: Nghi dinh 41 quy định: Tô chức, 
cá nhân nước ngoài tiễn hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam 
phải được sự cho pháp của cơ quan nhà nước có thám quyên của Việt Nam; Nếu tiến 
hành nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam 
phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thám quyền của Việt Nam [55]. Tuy 
nhiên, Điều 3 của văn bản nay cũng không giải thích rõ sự khác biệt của thủ tục xin 
phép và chấp thuận, bởi vì trong cả hai trường hợp này, nếu đồng ý, cơ quan nhà nước 
có thám quyền đều tiến hành ra quyết định cáp phép nghiên cứu khoa học lập theo 
Mẫu số 05. 

- Về thời hạn cấp pháp nghiên cứu khoa học: Thời hạn này được xác định căn cứ 
vào mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học. Thời gian toi đa không quá 02 năm và 
được gia hạn một lần không quá 01 năm. Trường hợp thời hạn gia hạn đã hết nhưng 
hoạt động nghiên cứu chưa hoàn thành và tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tiếp 
tục nghiên cứu thì phải làm hồ sơ đề nghị cấp phép mới. 

- Các trường hợp từ chối cáp phép nghiên cứu khoa học: Điều 4 Nghị định 41 
quy định: tổ chức, cá nhân nước ngoài có thé bị từ chối cap phép tiến hành nghiên cứu 
khoa học trong vùng biển Việt Nam, nếu: (i) hoạt động nghiên cứu khoa học không vì 
mục đích hòa bình; làm phương hại đến chủ quyền, quyền chủ quyên, quyền tài phán 
quốc gia của Việt Nam, hoạt động quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia trên biển 
của Việt Nam; làm phương hại đến trật tự, an toàn trên bién; (ii) ánh hưởng nghiêm 


trọng đến các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, sử 


133 


dụng tài nguyên bién dang được tién hành hop pháp trong vùng bién Việt Nam; (iii) có 
xây dựng đảo nhân tạo, công trình trên bién; (iv) không thực hiện hoặc thuc hiện 
không đây đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và UNCLOS.... 

- Su tham gia cua các nhà khoa học Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu 
khoa học do tő chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong các vùng biển Việt Nam: 
Điểm đặc biệt trong các quy định trong cả Nghị định 41 và Luật tài nguyên, môi 
trường bién va hải đảo 2015 đó là các văn ban này đều quy định về việc cử các nhà 
khoa học Việt nam tham gia các dự án nghiên cứu do nước ngoài thực hiện trong các 
vùng biển của Việt Nam. Các nhà khoa học này ngoài việc phải đáp ứng một số điều 
kiện về trình độ, năng lực chuyên môn...còn có trách nhiệm thu thập thông tin, báo 
cáo và giám sát việc thực hiện dự án nghiên cứu khoa học của tô chức, cá nhân nước 
ngoài. Tuy nhiên, trong cả hai văn bản này đều chưa nói rõ là sự tham gia của các nhà 
khoa học trong các dự án nghiên cứu của nước ngoài có phải là bắt buộc hay không? 
Hay chỉ tham gia trong một số dự án nhất định? 

- Vé việc báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học: Sau khi kết thúc hoạt động 
nghiên cứu khoa học, t6 chức, cá nhân nước ngoài phải báo cáo kết quả nghiên cứu sơ 
bộ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường: đồng thời hoàn thành việc tháo đỡ và đưa ra 
khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học. Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học chính thức sẽ phải được thực hiện 06 tháng ké từ thời điểm 
kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học. Các kết quả nghiên cứu khoa học này sẽ chỉ 
được công bó, chuyên giao thông tin cho bên thứ ba khi được sự cho phép/chấp thuận 
của Bộ trường Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam [55]. 

Ngoài những nội dung trên, Nghị định 41 và Luật tài nguyên, môi trường biển 
và hai đảo 2015 còn quy định một số vấn dé như: cấp, sửa đổi, bó sung giấy phép 
nghiên cứu khoa học, thu hồi, đình chỉ cấp phép nghiên cứu khoa học... 

Trên thực tế, khó có thể phủ nhận những lợi ích và vai trò quan trọng của hoạt 
động nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt 
Nam. Với những dự án được tiến hành, chúng ta có thêm những luận cứ khoa học về 
đặc điểm địa chất, địa mạo của vùng bién, dóng thời có các số liệu quan trọng về hiện 
trạng, dự báo tiềm năng tài nguyên, môi trường biển phục vụ công tác lập quy hoạch, kế 
hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, khoáng sản biển, góp phần phát triển kinh tế 
bién bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng của nước ta trong bối cánh các nguón tài 
nguyên năng lượng đang dân cạn kiệt, nhu cầu năng lượng ngày cảng tăng cao. Tuy 
nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học và cấp phép tiến hành nghiên cứu khoa học ở 
nước ta đối với tàu thuyền nước ngoài trong thời gian qua cũng còn những bat cập, cụ 


thé như sau: 


134 


Thứ nhất, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa được định hướng rõ ràng và 
thiếu tính hệ thong, dễ trùng lắp do thiếu chiến lược nghiên cứu lâu dài; nhiều van dé 
mới và cấp thiết nhưng triển khai chậm so với yêu cầu của thực tiễn và chưa đủ năng 
lực dé ứng phó với những tình huóng bát thường hay đột xuất. Như các phân tích ở 
trên, hiện nay quy dinh về nghiên cứu khoa học bién trong LBVN còn don giản va sơ 
xài chưa đáp ứng được tính cụ thé và toàn diện, dẫn đến việc nhiều van dé còn chưa 
được đề cập tới trong văn bản này hoặc đã được đề cập nhưng vẫn còn khá sơ sải về 
mặt nội dung. 

Thứ hai, vấn dé hop tác quốc té và giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá 
trình thực hiện nghiên cứu khoa học bién mới được dé cập đến ở một cấp độ sơ lược, 
cụ thé là đối với van đề hợp tác quốc tế, LBVN chỉ quy định chung chung là: “Nhà 
nước day mạnh hợp tác quốc té vé biển với các nước, các tô chức quốc té và khu vực 
trên cơ sở pháp luật quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bình 
dang, các bên cùng có lợi” mà chưa thé nêu được cu thé các van đề như nguyên tắc 
của hoạt động hợp tác quốc tế; biện pháp thúc day hoạt động nghiên cứu khoa học; nội 
dung nghiên cứu khoa học [38]... 

Thứ ba, các quy định về cấp phép cho các bên nước ngoài và phương tiện nước 
ngoài vào nghiên cứu khoa học trong các vùng biển của Việt Nam không còn phù hợp 
với bối cảnh mới, đặc biệt là khi Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác quốc té vé bién nói 
chung và hop tác trong linh vực nghiên cứu khoa hoc bién nói riêng. Bên cạnh đó việc 
cấp phép nghiên cứu khoa học biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vào nghiên cứu 
trong vùng bién của Việt Nam mặc dù đã triển khai từ nhiều năm qua, tuy nhiên việc 
cấp phép này vẫn chủ yeu mang tính sự vụ, chưa có quan ly một cách khoa học và hợp 
lý về thông tin, số liệu đặc biệt là các kết quả nghiên cứu. 

Thứ tư, quy định vé cơ quan quán lý các dự án trước, trong và sau khi thực hiện 
dự án chưa ro rang. Trong giai đoạn trước khi thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa 
học bién, thâm quyền quản lý việc cáp phép và thâm định thuộc vé Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, cụ thé là Tổng cục Biển và Hải dao. Tuy nhiên, thám quyền quản lý của 
Tổng cục lại chỉ dừng lại ở quá trình thâm định, thâm tra dự án dé cấp phép, nghĩa là 
trước khi thực hiện dự án chứ không mở rộng đến thời gian trong và sau khi thực hiện 
dự án nghiên cứu. Trên thực tế, việc thực thi quyền tài phán trong quá trình thực hiện 
nghiên cứu sẽ được đảm bảo bởi lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển theo đúng tinh 
thần tại Chương VI của LBVN. Còn lại việc thực thi quyền tài phán sau khi dự án kết 
thúc, như đảm bảo quốc gia thực hiện nghiên cứu sẽ cung cấp hồ sơ, mẫu vật thì chưa 
thấy đề cập và cũng chưa có quy định cơ quan nào sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Đây 
thực sự là một hạn chế lớn khi Việt Nam chua thé tận dung được hết quyên tài phán 
của mình theo sự cho phép của UNCLOS. 


135 


Thứ năm, các hành vi vi phạm hoạt động nghiên cứu khoa hoc rất phức tạp với 
các nội dung vi phạm pho bién như: tiễn hành nghiên cứu khoa hoc trái phép; do đạc 
và đặt giàn khoan bất hợp pháp; thực hiện các hành động nhằm ngăn cản tàu Việt Nam 
tién hành thăm dò và nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam 
(vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Viking II và Bình Minh 02 của Việt Nam năm 2012); 
phạm vi và nội dung nghiên cứu khoa học sai so với nội dung đã được cấp phép 
[113]... 

4.5. QUAN DIEM, YÊU CAU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 
VÀ NÂNG CAO HIỆU QUA THUC THI QUYEN TÀI PHAN TREN BIEN CUA 
VIET NAM 

4.5.1. Quan điểm, chủ trương của Dang và Nha nước về hoàn thiện 
pháp luật va tăng cường hiệu quả thực thi quyền tài phán của Việt Nam 
trên các vùng bién trong giai đoạn hiện nay 

4.5.1.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vé hoàn thiện hệ thông 
pháp luật nói chung 

Điều 2 Hiến pháp Việt Nam 2013 quy dinh: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của Nhân dán, do Nhân 
dân, vì Nhân dân; tất cả quyên lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nên tảng là liên 
mình giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; Quyên lực 
nhà nước là thong nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà 
nước trong việc thực hiện các quyên lập pháp, hành pháp, tw pháp”. Trong nhà nước 
pháp quyên, yếu tô không thể thiếu là pháp luật. Pháp luật trong Nhà nước nói chung, 
Nhà nước XHCN Việt Nam nói riêng là công cụ hữu hiệu nhất đảm bảo quản lý hiệu 
quả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vậy, xây dựng nha nước pháp quyền 
Việt Nam không thé tách rời với nhiệm vu hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. 

Từ khi được thành lập cho đến nay, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan va chủ 
quan tác động, khi đánh giá về thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành, Nghị quyết số 
48-NQ/TW ngày 24/5/2005 đã chỉ rõ: "Hé thống pháp luật nước ta vẫn còn chưa đồng 
bó, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống. Cơ chế xây dựng, sửa 
đổi pháp luật còn nhiễu bất hop ly và chưa được coi trong đổi mới, hoàn thiện. Tién 
độ xây dựng luật và pháp lệnh còn chậm, chất lượng các văn bản chưa cao. Việc 
nghiên cứu và tổ chức thực hiện các điều ước quốc té mà Việt Nam là thành viên chưa 
được quan tâm day du. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phó bién, giáo duc pháp luật 
còn hạn ché. Thiết chế báo dám thi hành pháp luật còn thiếu và yếu”. Trong sô những 


nguyên nhân chính của những yếu kém nêu trên Nghị quyết nhấn mạnh đến sự thiếu 


136 


văng tam nhìn chiến lược. Vì vậy, Nghị quyết số 48-NQ/TW đã xác định nhiều quan 
điểm, định hướng và giải pháp chiến lược cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó quan điểm 
chung của Dang là: “thé chế hoá kịp thời, day đủ, đúng đắn đường lỗi của Đảng, cụ 
thé hoá các quy định của Hiến pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyển xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bảo đảm quyền con nguoi, 
quyên tự do, dân chủ của công dân; xây dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, phát triển văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh". Đồng thời 
“phát huy cao độ nội lực, tích cực, chủ động hội nhập quốc té, thực hiện đây đủ các 
cam kết quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyên, an ninh quốc gia và định 


=9) 


hướng xã hội chủ nghĩa”. Từ đó, Đảng xác định việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về quốc phòng, an ninh là nhằm xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn 
dân, thé tran an ninh nhân dân; thé chế hoá mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội 
với củng có và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong việc bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện pháp luật về biên giới quốc gia, vùng bién, 
vùng trời; về tô chức, hoạt động lực lượng vũ trang nhân dân... 

4.5.1.2. Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp 
luật bién nói chung và pháp luật về quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién 
nói riêng 

Tại Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã thông qua 
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 vé chiến lược bién Việt Nam đến năm 2020, 
trong đó nhân manh "thé kỷ XXI được thé giới xem là thé kỷ của đại dương”, do đó 
“hoàn thiện các chính sách, pháp luật, đông thời xây dung và củng có lực lượng chấp 
pháp trên biển được xem là nhiệm vụ trọng tâm cua thoi kỳ moi”. Tại Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển đến năm 2020 nhận định: “tinh hình an ninh, 
trật tự, an toàn và hiệu lực quản lý nhà nước về biển vẫn còn hạn chế, thực tế, yếu kớm 
này do năng lực quản lý của các cơ quan, don vị quan lý biển còn hạn ché; cơ cấu tổ 
chức, biên ché, trang bị của các lực lượng quản lý biển còn chưa đáp ứng với yêu câu 
nhiệm vụ ” [56]. Từ chủ trương đó, Nghị quyết đã xác định các quan điểm chung chỉ 
đạo về định hướng chiến lược bién Việt Nam đến năm 2020 bao gồm: 

Thứ nhất, bién, đảo là bộ phận lãnh thé thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc 
biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Bảo vệ chủ 
quyền bién, dao là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quán. 

Thứ hai, phát huy sức mạnh tông hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, gilt vững 


độc lập, chủ quyên, quyên chủ quyên, quyên tài phán, toàn vẹn vùng biên của Tô quôc. 


137 


Thứ ba, kết hợp chặt ché các hình thức, biện pháp ngoai giao, pháp lý, kinh té, 
quốc phòng - an ninh để quản lý, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. 

Thư tw, day mạnh phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng - an 
ninh trên bién; tập trung xây dựng thé trận quốc phòng an ninh gan với thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc trên bién; xây dựng lực lượng vũ trang, trước hết là lực lượng hải 
quân, cảnh sát bién, bộ đội bién phòng và dân quân, tự vệ bién, đủ sức làm nòng cốt 
trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển quốc gia. 

Thứ năm, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp nguồn lực 
trong nước với nguồn lực từ bên ngoài, thông qua hợp tác, hội nhập kinh tế quốc té; 
trong đó nguồn lực trong nước là nhân tó quyết định, thực hiện vừa hợp tác vừa dau 
tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng bién, đảo để phát triển 
kinh té bién và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên bién. 

Thứ sáu, dói với các tranh chấp trên Biển Đông, chủ trương nhất quán của Việt 
Nam là các bên tôn trọng nguyên trạng, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, 
giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước 
UNCLOS, Tuyên bó về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm tìm kiếm một 
giải pháp cơ bản, lâu dai, đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên, tién tới xây dựng 
Biển Đông thành vùng bién hòa bình, hợp tác và phát triển [145]. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 ban hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngay 09 tháng 02 năm 2007 của Hội 
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 137/2007/QD-TTg 
ngày 21 tháng 8 năm 2007 Phê duyệt Dé án tô chức thông tin phục vụ công tác phòng, 
chống thiên tai trên bién; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 Phê duyệt Dé 
án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo; Quyết định số 373/QD-TTG ngày 
23/3/2010 Phê duyệt Đề án đây mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát 
triển bền vững bién và hai đảo Việt Nam... Các cơ quan ở Trung ương va địa phuong 
đã chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp triển khai chương trình hành động cùng với 
sự nỗ lực của các cấp, các ngành, toàn dân và đã đạt được những kết quả quan trọng: 
Kinh tế biển, ven biển được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng khai thác có hiệu 
quả nguón tài nguyên bién kết hợp phát triển lâm nghiệp; day mạnh công nghiệp ché 
biến, xuất khẩu thuỷ sản gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao hiệu quả khai thác, 
đánh bắt; tăng nhanh các ngành dich vụ du lịch; kết hợp phát triển kinh tế biển bèn 
vững với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng bién; xây dung cơ sở hạ tang, tao thé 


đứng chân ôn định, vững chac, sẵn sàng đôi phó với các tình huóng phức tạp xảy ra 


138 


trên biển; xây dựng hệ thống nhà ở, tường, kè chống xói lở trên các đảo thuộc quần 
đảo; quy hoạch, triển khai xây dung cụm công nghiệp ven bién; công tác quan lý Nhà 
nước vé bién và công tác Cải cách hành chính phuc vụ phát triển kinh tế cảng và du 
lịch được quan tâm đây mạnh; thiết lập các dự án, công trình nâng cao chất lượng môi 
trường ven bién, cải thiện môi trường ven bién phuc vụ phát triển kinh tế - xã hội 
mang tính bền vững [156]... 

Như vậy, những quan điểm, chủ trương nêu trên cho thấy Đảng và Nhà nước ta 
luôn xác định van dé bảo vệ tô quốc, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia (trong đó có 
hoạt động tăng cường năng lực thi hành pháp luật trên biến) là nhiệm vụ quan trọng 
nhất trong chiến lược phát triển của quốc gia. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ này phải 
được thực hiện bởi sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó nòng cốt là các lực lượng vũ 
trang nhân dân. 

4.5.2. Yêu cầu, mục đích của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực 
thực thi pháp luật của Việt Nam trên các vùng bién 

Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyên tài phán của Việt Nam trên các 
vùng bién cần hướng đến một số yêu cầu, mục đích sau đây: 

4.5.2.1. Thé ché hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối 
với hoạt động bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia 

Điều 1 Hiến pháp năm 2013 khang định: *nuróc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là một nước độc lập, có chu quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao góm: 
đất liền, biển, đảo, vùng biển và vùng trời”. Đồng thời xác định “Bảo vệ Tô quốc 


SA 2.2 


nghĩa vụ của toàn dân” [28]. Chính vì vậy, "Nhà nước cán phải củng có và tăng cường 
nên quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân 
dân; phát huy sức mạnh tổng hop của đất nước dé bảo vệ vững chắc TÓ quốc, góp 
phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thé giới ” [28]. 

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Hội nghi lần thứ 8 của Ban Chap 
hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều van dé quan trọng 
của đất nước, trong đó có nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 
8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Dang ta khẳng định: “Nghi quyết 
Trung wong 8, khoá IX vẫn con nguyên giá tri; song do xuất phát từ tình hinh thé giới 
và trong nước có nhiều chuyển bién lớn, nhanh chóng, phức tạp khó lường; các mặt 
“Đối tượng” và “Đối tác" dang dan xen, chuyển hoá dẫn đến những nguy co, thách 
thức to lón”. Từ đó, Đảng và Nhà nước đã đề xuất định hướng quan trọng trong hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh là nhằm xây dựng vững chắc nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thể chế hoá mối quan hệ giữa phát 
triển kinh té - xã hội với củng có và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, quyền và 
nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện pháp luật về biên giới 


139 


quốc gia, vùng bién, vùng trời; về tô chức, hoạt động lực lượng vũ trang nhân dán. Từ 
các chủ trương, quan điểm và định hướng trên đây của Đảng và Nhà nước đã đặt ra 
yêu cầu cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia phải được 
tién hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt 
Nam, nhưng cũng tính đến xu thế chung của các quốc gia trên thế giới. 

4.5.2.2. Củng có và hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc nhằm dám báo thực 
thi hiệu quả quyền tài phán trên bién của Việt Nam, đặc biệt trong bối cánh các 
tranh chấp tại khu vực biển Đông đang có xu hướng phức tạp và căng thắng như 
hiện nay 

Thời gian gần đây, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông có 
những diễn biến nhanh chóng, tiềm án nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường. Đặc biệt là 
sự kiện Trung Quốc ha đặt giàn khoan HD 981 trên vùng bién và thềm lục địa của Việt 
Nam vào ngày 01/5/2014 đã tao nên những căng thăng trên bién Đông khiến dư luận 
quốc tế đặc biệt lo ngại. Ngoài ra, thực hiện âm mưu “độc chiếm Biên Đông”, Trung 
Quốc đã và đang từng bước thực hiện ý đồ “quân sự hóa Biển Đông” làm cho tình 
hình trên biển ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, từ năm 2012, Trung Quốc đơn 
phương công bó lệnh cám đánh bắt cá trên Biển Đông bat dau từ 120 độ Vĩ Bắc trở lên 
[143]. Việc làm này của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 
tài phán trên bién của Việt Nam, làm cho tình hinh an ninh, trật tự, an toàn trên bién 
thêm phức tap. Theo quy định của các điều ước quốc tế, cắm đánh bắt cá có thé được 
áp dụng trong hai điều kiện. 

(i) Quốc gia ven bién chỉ có quyền quy định đánh bắt cá trong pham vi vùng biển 
mà quốc gia đó có quyền chủ quyền và quyên tài phán, chủ yếu là vùng đặc quyền 
kinh té; 

(ii) Cám đánh bát cá phải duoc đưa ra trên các số liệu khoa học đáng tin cậy giúp 
bảo tồn, quản lý, duy trì nguồn tài nguyên sinh vật biển và bảo vệ đa dạng sinh học, từ 
đó thúc day phát triển bền vững, trên cơ sở trao đôi thường xuyên với các tổ chức khu 
vực và quốc tế có chức năng về vấn đề này và tiến hành tham vấn với các quốc gia liên 
quan [1]. 

Theo phán quyết của Toà Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS, 
tháng 7/2016, Toà đã khang định việc áp dụng lệnh cam đánh bắt cá năm 2012 tại một 
khu vực lớn tại Biển Đông, mà không loại trừ đặc quyền kinh tế của Philippin và 
không giới hạn áp dụng với các tàu mang cờ Trung Quốc là sự vi phạm Điều 56 của 
UNCLOS về quyền chủ quyền đối với tài nguyên sinh vật biển trong đặc quyên kinh tế 
của Philippin [155]. Việc tiếp tục đơn phương tuyên bố áp dụng lệnh đánh bắt cá trong 


phạm vi rộng tại Biển Đông vào năm 2017, sau khi phán quyết Tòa Trọng tài có hiệu 


140 


lực, cho thấy sự thách thức của Trung Quốc đối với quy định của pháp luật quốc tế 
hiện hành [1]. 

Ngoài ra, các chủ thé vi pham pháp luật trên bién không chi là các tô chức, cá 
nhân mà còn xuất hiện các hành vi, hành động của các chủ thể khác như hành vi vi 
phạm của lực lượng chấp pháp thuộc các quốc gia ven bién bắt giữ, xử lý trái pháp luật 
quốc tế đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam trên các vùng bién chồng lán, vùng nước 
lịch sử cũng là những vấn đề cần xem xét. Chính vì vậy, việc hoàn thiện hệ thông pháp 
luật sẽ là tiền đề pháp lý quan trọng để Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý rõ ràng, chỉ tiết 
trong việc bảo vệ các quyên và lợi ích hợp pháp của mình đã được cộng đồng quốc tế 
thừa nhận. 

4.5.2.3. Xây dựng và cúng có cơ sở pháp lý cho hoạt động của các lực lượng 
thực thi pháp luật trên biển đáp ứng yêu cầu của tình hình moi; đồng thời phù hop 
với xu thé chung của các quốc gia trong khu vực và trên thé giới 

Thực thi pháp luật trên bién là quyền chính đáng của các quốc gia nhằm bảo vệ 
và duy trì trật tự pháp luật trên bién. Việc hoàn thiện pháp luật về chức năng, nhiệm vụ 
của các lực lượng thi hành pháp luật trên biển là nhằm thực hiện Nghị quyết số 48- 
NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 về "Hoàn thiện 
pháp luật về biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời; về tổ chức, hoạt động lực lượng 
vũ trang"; Nghị quyết số 09 NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020, Nghị quyết số 28 NQ/TW ngày 25/10/2013 về chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới định hướng xây dựng Quân đội đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo. Ngoài ra, do trong thời gian qua, hiện tượng bắt người đòi tiền chuộc ở khu 
vực vùng biển Tây Nam diễn biến phức tạp, bên cạnh đó tại vùng biển khu vực quanh 
quan đảo Hoang Sa, Trường Sa thường xảy ra hiện tượng các tàu chấp pháp nước 
ngoài thực hiện bắt người trái phép, lấy đi một số tài sản, phá huỷ máy thông tin của 
ngư dân Việt Nam hay nạn hải tặc cũng dang trở thành những thách thức lớn, đe doa 
vận tải hàng hải trong khu vuc...néu không có sự hợp tác quốc tế, duy trì được sức 
mạnh của các lực lượng bảo vệ bién, dao, sé tao ra rất nhiều khoảng trống cho cướp 
bién hoành hành. Chính vi vậy hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là củng cố sức mạnh của 
lực lượng thực thi pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, tinh nhuệ sẽ giúp xử lý 


nghiêm những trường hợp vi phạm, tiễn tới hạn chế sự gia tăng của các hoạt động vi 


141 


phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyên tài phán của Việt Nam 
trên các vùng bién. 

4.5.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 
quả thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién 

4.5.3.1. Ra soát và hoàn thiện pháp luật bién nói chung nhằm củng có cơ sở pháp 
lý vững chắc cho việc thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién 

Thứ nhất, tiếp tục luật hóa các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, trong đó có pháp luật về biển. Xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật biển nói riêng là nhiệm vụ quan 
trọng nhằm củng có cơ sở pháp lý vững chắc dé bảo vệ chủ quyên, quyền chủ quyền và 
quyên tài phán hop pháp của Việt Nam trên các vùng bién. Từ sau khi thống nhất đất 
nước, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống pháp luật 
biển đồng bộ, thống nhất và bao trùm lên hầu hết các nội dung khác nhau liên quan đến 
hoạt động hoạch định, sử dụng biển. Hàng loạt các văn bản pháp luật đã được ban hành 
nhằm cụ thé hóa các chủ trương, chính sách về biển của Đảng va Nhà nước; đồng thời đáp 
ứng nhu cầu của hoàn cảnh lịch sử tại mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước. 
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và thống nhất, mặc dù đã đạt được những thành tựu rất 
quan trọng trong công tác lập pháp, tuy nhiên, với những yêu cầu của tình hình mới, đặc 
biệt khi các tranh chấp và những mối de dọa trong khu vực bién Đông dang có xu hướng 
ngày càng phức tap thì việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật bién hiện hành là rất 
quan trọng, một mặt góp phần tiếp tục thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng trong 
chiến lược bién Việt Nam đến năm 2020, mặt khác góp phan thực thi đầy đủ và nghiêm 
túc các cam kết quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; cuối cùng đáp ứng các 
đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra với công tác bảo vệ an ninh tổ quốc và phát triển lực lượng 
chấp pháp trong tình hình mới. 

Thứ hai, tiễn hành rà soát các quy định của Luật biển Việt Nam, từ đó có những 
điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế và yêu cầu của thực tiễn 
đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Với 7 chương và 55 điều khoản, LBVN được xem là 
văn bản pháp luật khá toàn diện trong lĩnh vực luật biển khi bao trùm hau hết các van 
dé liên quan như hoạch định các vùng bién, phát triển kinh té bién, tuần tra và kiếm 
soát trên bién... góp phan thiết thực để Việt Nam tiếp tục củng có và bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền của mình đối với các vùng bién Việt Nam nói chung và hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng. Tuy nhiên, một số quy định trong Luật 
này vẫn chỉ dừng lại ở việc ghi nhận khái quát, chung chung nên chưa thể tạo cơ sở 
pháp lý vững chắc giúp Việt Nam có thêm vũ khí sắc bén dau tranh, bảo vệ chủ quyền 


biển, đảo của mình. Do đó, trong thời gian tới, Chính phủ cần sớm ban hành các quy 


142 


định chi tiết và hướng dẫn thi hành LBVN với một số nội dung cơ bản liên quan đến 
việc thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién nhằm đảm bao sự thống 
nhất và đồng bộ của các văn bản như: 

- Làm rõ hơn các quy định liên quan đến hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài 
trong các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia như nội thủy, lãnh hải. Đặc biệt, có những 
hướng dan cụ thé hơn liên quan đến thủ tục “thông báo” mà LBVN quy định đối với tàu 
quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của Việt 
Nam; 

- Dành sự quan tâm thích đáng hơn đến vấn đề nghiên cứu khoa học biển và thực 
thi quyền tài phán về nghiên cứu khoa học bién trong các vùng biển Việt Nam. Hiện nay 
LBVN và các văn bản liên quan chưa có những quy định thực sự xứng tầm với lợi ích mà 
hoạt động nghiên cứu khoa học biển mang lại cho Việt Nam. Trong Chiến lược bién Việt 
Nam đến năm 2020 đã đề ra yêu cầu day mạnh công tác điều tra, nghiên cứu khoa học 
bién trên tất cả các vùng bién, đảo và thêm lục địa của Tổ quốc, với các hướng ưu tiên 
chính đó là: (i) phải day mạnh điều tra co bản và tổng hợp về bién; (ii) xây dung cơ sở 
dữ liệu quốc gia; (iii) đánh gia tiém nang va trién vong tai nguyén, khoang san; (iv) 
xây dựng chính sách, luật pháp bién; (v) thực hiện chương trình quản ly tong hợp bién 
và vùng bờ; (vi) đánh giá, áp dụng các giải pháp thích ứng, nhằm giảm thiểu tác động 
của biến đổi khí hậu, nước bién dâng đến tài nguyên và môi trường bién v.v. Đây là 
những định hướng cơ bản, cấp thiết, nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý 
nhà nước vé bién, phát triển kinh té bién và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng 
biển, đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, Theo Chương trình phát 
triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và 
Khoa học bién giai đoạn 2017-2025 được Thủ tướng phê duyệt ngày 25/4/2017, Khoa 
học biển đã được xác định là một trong 4 lĩnh vực được ưu tiên phát triển trong giai 
đoạn hiện nay, chính vì vậy dé thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả, 
chính xác, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, Nhà nước sẽ có phương 
án ưu tiên xây dựng đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao theo chuẩn quốc tế. Dé làm 
được điều đó, trước mắt chúng ta cần xây dựng, định hướng chiến lược khoa học công 
nghệ bién quy mô, tao bước phát triển cho khoa học công nghệ bién tiếp cận với công 
nghệ cao. Cùng với đó là cụ thể hóa một số vấn đề như: nguyên tắc tiến hành nghiên 
cứu khoa học; thủ tục cấp phép cho cá nhán/tó chức nước ngoài tién hành nghiên cứu 
khoa học biển trong các vùng bién của Việt Nam; nội dung của hoạt động nghiên cứu 
khoa học bién; phương thức đánh giá và chuyển giao kết quả nghiên cứu; van đề xử lý 
vi phạm...tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho sự phát triển của các hoạt động nghiên cứu 


khoa học bién tại nước ta trong thời gian tới. 


143 


- B6 sung các quy định liên quan đến hành vi đánh bat cá IUU và van đề khai 
thác vượt mức trong quy chế của vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam. 

Thứ ba, rà soát các quy định liên quan đến các bién pháp xử lý đối với tàu nước 
ngoài có hành vi vi phạm chủ quyên, quyên chủ quyên trong các vùng biển của Việt 
Nam. Nhìn chung các biện pháp được áp dụng nên đảm bảo tính trừng phạt, nghiêm 
khắc và nhân đạo, phù họp với các quy định của pháp luật quốc tế nhưng cũng đảm 
bảo “đủ” nghiêm minh để duy trì và khôi phục trật tự pháp lý bị xâm phạm. Như đã 
phân tích trong phần đánh giá thực tiễn thi hành quyền tài phán của Việt Nam đối với 
các lĩnh vực cụ thể, các chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến 
những lĩnh vực này chủ yếu là các biện pháp hành chính với mức phạt còn khá “nhẹ”, 
chưa đủ tính răn đe và nghiêm khắc, do đó các hành vi vi phạm vẫn tiếp tục có chiều 
hướng gia tăng trên các vùng biển của nước ta. Thiết nghĩ, trong thời gian tới chúng ta 
nên cân nhắc xem xét để tách biệt mức phạt vi phạm dành cho cá nhân, tô chức nước 
ngoài hoạt động trên các vùng biển của Việt Nam với cá nhân, tổ chức mang quốc tịch 
Việt Nam. Bởi vì hiện nay hầu hết các quy định về xử lý vi phạm thường gắn hai 
nhóm đối tượng nay cùng với nhau, do đó mức xử lý vi phạm còn chưa thực sự phù 
hợp do có sự cân nhắc đến lợi ích của từng nhóm này. Tiếp đó, nên tăng khoản tiền 
phạt đối với các hình vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyên trong các vùng bién của 
Việt Nam mạnh mẽ hơn, có thé từ vài trăm triệu, thậm chi 1 tỷ (tùy thuộc vào hình 
thức và mức độ vi phạm), tăng các khoản tiền bảo lãnh...đồng thời nên áp dụng 
thường xuyên các hình thức phạt bó sung như: tịch thu tàu vi phạm, tịch thu giấy phép 
hoạt động, tạm đình chỉ dự án... 

4.5.3.2. Ra soát, bó sung các quy định liên quan đến chức năng, thám quyền của 
các lực lượng thực thi pháp luật trên bién 

Xây dung và củng có lực lượng thực thi pháp luật trên bién là xu hướng chung của 
hầu hết các quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả quyền tài phán của quốc gia trên 
bién. Tại Việt Nam, dé nâng cao hơn nữa năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng 
này chúng ta cần tiễn hành rà soát một số quy định hiện hành sau đây: 

Thứ nhất, rà soát các quy định vé chức nang cua các lực lượng thực thi pháp luật 
trên bién hiện nay nhằm phát hiện và sửa đổi những quy định còn chóng chéo, mâu thuẫn. 
Nhu đã phân tích ở trên, hiện nay các quy định liên quan đến thám quyền, chức năng 
của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam còn có sự chồng chéo, 
chưa rõ ràng. Chính vì vậy, việc rà soát cần được tiến hành theo hướng công khai, 
minh bạch nhằm làm rõ ranh giới thám quyên, chức năng của từng lực lượng thực thi 
pháp luật nói riêng, qua đó tránh sự mâu thuẫn, xung đột về pham vi thám quyên, chức 
năng cho các cơ quan nay. Cụ thé: điểm phân biệt cơ bản, không trùng lặp, không mâu 


thuẫn trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát bién với các lực lượng chức năng khác ở 


144 


chỗ: Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện chức năng, nhiệm vụ bang pháp luật, biện 
pháp hòa bình và các hoạt động nhân đạo. Trên các vùng đặc quyền kinh tế, thèm lục 
địa Cảnh sát biển là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực hiện hoạt động bảo vệ 
quyền chủ quyên, quyên tài phán quốc gia. Trên hai vùng bién này, Cảnh sát bién có 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ở phạm vi rộng hơn, có thể phân biệt rõ ràng với lực 
lượng Hải quân thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự; lực lượng 
Biên phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi khu vực biên giới bién; lực 
lượng Hải quan thực hiện quản lý nhà nước hải quan về xuất khẩu, nhập khẩu, quá 
cảnh hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, lãnh thé hải quan; lực lượng Kiểm ngư thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp luật thủy sản [66]... 

Thứ hai, tăng tính dân sự cho lực lượng cảnh sát biển nhằm đảm bảo phù hợp 
với xu thé chung của các quốc gia trên thé giới, đồng thời thực hiện mục tiêu đưa 
Cảnh sát biển trở thành lực lượng thực thi pháp luật trên biển chuyên trách, tinh nhué 
và thuc chất. Việc đề xuất giải pháp tăng tính dân sự cho lực lượng Cảnh sát bién xuất 
phát từ 2 nguyên nhân: 

(i) Xuất phát từ thực tiễn quốc tế của các quốc gia trên thế giới. Kinh nghiệm xây 
dung lực lượng của các quốc gia cho thấy, hầu hết các nước đều tô chức lực lượng 
cảnh sát biển theo hướng là lực lượng dân sự/hoặc lực lượng vu trang nhưng không 
thuộc lực lượng quân sự. Ví dụ như lực lượng Cảnh sát bién của Hoa Ky trực thuộc Bộ 
an ninh nội địa; Cánh sát biển của Nhật Ban thì thuộc Bộ tài nguyên va dat đai... 

(ii) Xuất phát từ yêu cầu chung nhằm phat triển CSBVN thành lực lượng thực thi 
pháp luật chuyên trách, tinh nhuệ và đúng nghĩa. Việc dân sự hóa Cảnh sát biển sẽ góp 
phần đảm bảo chức năng thực thi pháp luật đúng nghĩa theo quy định của UNCLOS và 
các điều ước có liên quan. Hiện nay, tại Điều 2 của Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển 
năm 2008 ghi nhận “Luc lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân 
dán ....B6 Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động”, điều này tiếp tục 
được nhắc lại trong Điều 5 về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát bién của 
Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Trên thực tế, việc đặt Cảnh sát biển dưới sự 
quản lý của Bộ quốc phòng có ưu điểm là sẽ thuộc lực lượng quân sự của quốc gia nên 
việc sử dụng các biện pháp quân sự trong thực thi pháp luật sẽ dễ dang và có cơ sở. 
Tuy nhiên chính vì thuộc lực lượng quân sự nên hạn chế của lực lượng này chính là 
các biện pháp quân sự khi sử dụng sẽ nặng về tính phòng vệ hơn là các hoạt động thực 
thi pháp luật thông thường. Bói vi bản chất của việc thực thi quyên tài phán trên biển 
theo tinh thần của UNCLOS và các điều ước liên quan không chỉ dừng lại ở việc sử 
dụng vũ lực mà còn bao gồm cả các hoạt động nhằm thi hành quyền tài phán của quốc 
gia như: xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, phát hiện và xử lý vi phạm, tìm kiếm 


cứu nạn trên biên...chính vì lẽ đó nên cân nhắc đê tăng tính dân sự cho Cảnh sát biên 


145 


nhằm đảm bảo Cảnh sát bién hoạt động như một lực lượng thực thi pháp luật trên bién 
đúng nghĩa. Thuc tế, tùy vào bản chất có thé cân nhắc lựa chon mô hình tổ chức và 
quản lý Cảnh sát biển thuộc về một Bộ giống với Kiểm ngư (thuộc Bộ Nông nghiệp và 
phát triển Nông thôn) hoặc vẫn thuộc lực lượng vũ trang nhưng có thể thuộc bên Công 
An. 

Thứ ba, xem xét nâng cấp Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển thành Luật Cảnh 
sát biển Việt Nam nhằm tương xứng với vị trí, chức năng và thám quyén thuc té mà luc 
lượng này dang thực hiện. Trên cơ sở kinh nghiệm thuc tiễn của các quốc gia, chúng 
ta nên cân nhắc xây dựng CSBVN trở thành lực lượng tiên phong, mũi nhọn trong 
quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên các vùng bién. 
Bởi lẽ: 

(1) Pháp lệnh Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát bién ra đời từ những năm 1996, sau 
đó được sửa đổi vào năm 2008 đến nay Pháp lệnh này đã bộc lộ những hạn chế, ảnh 
hưởng đến tính thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như khó khăn cho hoạt động 
của Cánh sát bién như: các quy định liên quan đến thâm quyền của CSBVN còn hẹp, 
chưa bao quát hết nhiệm vụ, chức năng thực tế mà lực lượng này đảm nhiệm; cơ chế 
phối hợp hoạt động giữa CSBVN với các lực lượng khác còn khá mờ nhạt, chưa rõ 
ràng... 

(ii) Việc xây dựng Luật Cảnh sát biển nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho tổ chức 
và hoạt động của lực lượng Cảnh sát bién Việt Nam, đáp ứng vai trò là lực lượng nóng 
cốt trong quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam, 
các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành. Đặc biệt trong điều kiện các 
hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán dáng có xu 
hướng phức tạp và không ngừng gia tăng như hiện nay thì sự ra đời của Luật Cảnh sát 
bién Việt Nam sé tao cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh 
sát bién, góp phan giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển đồng thời bảo vệ 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bang biện pháp hòa 
bình, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và xu hướng chung trên thé giới. 

(iii) Dam bảo sự tương đồng với thực tiễn lập pháp của các nước trên thế giới và 
tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 
Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, đa số các quốc gia đều ban hành Luật Cảnh sát 
bién hoặc Luật vé lực lượng thực thi pháp luật trên bién. Do đó, việc xây dựng Luật vé 
Cảnh sát bién Việt Nam là cần thiết nhằm đảm bảo tính tương xứng trong quy dinh pháp 
luật về lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực và trên thế 
gidi. 

Đối với hoạt động thực thi quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng bién, néu 


được xây dựng, Luật Cảnh sát bién Việt Nam cần: 


146 


- Bổ sung các quy dinh về chức năng thực thi chủ quyền, quyền chủ quyên, 
quyền tài phán của quốc gia trong thâm quyền, chức năng của CSBVN. Trên thực tế, 
trong Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam có đề xuất chức năng này là “bdo vệ chủ 
quyền, quyên chủ quyên, quyền tài phán của quốc gia”. Tuy nhiên, theo ý kiến của tác 
giả việc sử dung cụm tu “bdo vé" trong trường hợp này chưa thực sự hợp lý bởi vì 
chức năng bảo vệ sẽ gắn liền với các hoạt động phòng vệ nhiều hơn là các hoạt động 
thực thi pháp luật thông thường. Chính vì vậy, với định hướng là phát triển Cảnh sát 
biển trở thành lực lượng nòng cốt, tinh nhuệ và chủ lực trên bién thì thuật ngữ “thực 
thi” sẽ bao quát và rộng hơn, tương xứng hơn với chức năng, thâm quyền mà Cảnh sát 
biển được ghi nhận. 

- Bó sung các quy định nhằm xác định rõ trách nhiệm, thám quyền của Cảnh sát 
biển trong thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế. 

- Thống nhất quản lý nha nước của CSBVN. 

- Quy định mở rộng phạm vi hoạt động của CSBVN trên vùng biển quốc tế nhằm 
tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật trên biển của CSBVN. 

Thư tu, đẩy mạnh hoạt động phối hợp thực thi pháp luật trên biển giữa các lực 
lượng chấp pháp theo hướng linh hoạt, nhanh gọn và hiệu quả. Hiện nay, có nhiều lực 
lượng chức năng thực hiện hoạt động trên bién, như: Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát 
biển, Kiểm ngư, Hải quan, Hàng hải.. .Mỗi lực lượng thực hiện theo chức năng, nhiệm 
vụ được pháp luật quy định. Để đảm bảo hiệu quả quản lý, công tác thực thi pháp luật 
trên bién, việc phối hợp giữa các lực lượng là tất yếu. Dé hoạt động phối hợp giữa các 
lực lượng đạt hiệu quả và đi vào thực chất cần lưu ý làm rõ một số nội dung: 

- Nguyên tắc phối hợp hoạt động: bỗ sung những quy định mang tính nguyên tắc 
tại văn bản có giá trị pháp lý cao, làm cơ sở quy định cụ thể hoạt động phối hợp giữa 
lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng chức năng trong Nghị định của Chính phủ, 
thiết thực tạo cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trên thực tế. 

- Nội dung phối hợp thực thi pháp luật trên biển giữa các lực lượng: Tăng cường 
phối hợp trong bảo đảm thực thi pháp luật như: phối hợp tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, 
xử ly vi pham pháp luật, tội phạm giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên bién; phối 
hợp trong thực hiện biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; cần phải 
xây dựng lòng tin, uy tín và trách nhiệm trong phối hợp nhằm xoá bỏ rào cản về nghỉ 
ngờ, thiếu trách nhiệm trong phối hợp. Các nhiệm vu và người có thám quyên của từng 
lực lượng phải rõ ràng và bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin. Thông báo kết quả 
điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng phối hợp biết. Thường xuyên 
phối hợp hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc xảy ra trên biển nhằm tăng 


cường sự hiện diện của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, nhất là những khu 


147 


vực nhạy cảm, phức tap dé kịp thời ngăn chán, xử lý các hành vi vi phạm chủ quyên, 
an ninh, trật tự an toàn trên bién. 

Thứ năm, nâng cao chất luong tuân tra, kiểm soát nhằm dám bảo việc thuc thi 
chủ quyên, quyên chủ quyên và quyên tài phán trên biển của Việt Nam. Dé nâng cao 
hiệu quả của hoạt động này, CSBVN cần xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát sát với 
tình huống cụ thể trên bién, tăng cường các điểm trực trên các khu vực biển nhạy cảm. 
Trước hết, cần nghiên cứu, xác định rõ mục đích, phương thức của đôi tượng cần tác 
động; nhận diện và phân loại chính xác các chủ thé có hành vi vi phạm để có đối sách 
và hình thức xử lý phù hợp bảo đảm tuân thủ pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia. Áp 
dụng triệt dé các biện pháp theo quy định của Luật An ninh quốc gia, có 7 biện pháp 
cơ bản, bao gồm: vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ 
thuật, nghiệp vụ, vũ trang. Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết thực 
hiện chức năng của CSBVN, rút ra các bài học kinh nghiệm trong tô chức, chỉ huy 
thực hiện chức năng; chỉ ra những tồn tại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội 
ngũ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ theo từng giai đoạn, hoặc từng vụ viỆc... 

4.5.3.3. Day mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển 
nói chung cho mọi tang lóp nhân dân 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong đời sống xã hội, là cầu nối và phương tiện không thể thiếu trong việc đưa 
pháp luật đến gần hon với mọi người. Hoạt động tuyên truyền, phó biến pháp luật hiệu 
quả, phù hợp sẽ giúp định hướng nhận thức cho người dân, đồng thời nâng cao tỉnh 
thần trách nhiệm và ý thức pháp luật cho người dân giúp công tác thực thi pháp luật 
trên biển của các lực lượng đạt hiệu quả cao. Dé dat được điều đó, hoạt động tuyên 
truyền phó bién pháp luật nên tập trung làm rõ những nội dung sau: 

Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu của hoạt động tuyên truyền, pho biến và giáo 
dục pháp luật về biển, đảo nói chung và hoạt động thi hành pháp luật trên biển nói 
riêng. Phô biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật là một khâu của hoạt động tổ chức 
thực hiện pháp luật, là hoạt động định hướng có tổ chức, có chủ định thông qua các 
hình thức giáo dục, thuyết phục, nêu gương... nhằm mục đích hình thành ở đối tượng 
tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi xử sự phù hợp với các đòi hỏi của hệ thống pháp 
luật hiện hành với các hình thức, phương tiện, phương pháp đặc thù. Với ý nghĩa đó, 
mục tiêu chung của hoạt động phó biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật vé bién, 
đảo và quy chế biên giới quốc gia nhằm: 

(1) Mục tiêu chung: 

- Nâng cao nhận thức của các tang lớp nhân dân về vai trò, vi trí chiến lược của 
biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 


- Tăng cường hiệu biệt của mọi tang lớp nhân dân vé nội dung các điều ước quôc tê 


148 


và quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chủ quyên bién, đảo quốc gia cũng nhu 
các quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; 

- Góp phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. 

- Nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội. 

- Có vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự hào dân tộc và tích cực tham gia hưởng ứng 
các hoạt động hướng về biển, đảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế bién, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền bién, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

(ii) Muc tiêu cu thể: 

- Giúp người dân (bao gồm cả ngư dân của Việt Nam và ngư dân nước ngoài), 
hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam vé chủ quyền, 
quyền chủ quyền và các quyền tài phán trên biển của Việt Nam; biết được những 
quyền và nghĩa vụ của họ dé tránh những hành vi vi pham pháp luật trên bién. 

- Hình thành và định hướng cho các đối tượng được tuyên truyền thái độ đúng 
mực và hợp pháp với các diễn biến phức tạp tại các khu vực còn tranh chấp giữa Việt 
Nam và các nước. 

- Nắm được những thông tin mới, kịp thời về các vẫn đề liên quan đến bảo vệ 
biên giới, chủ quyền lãnh thé quốc gia. 

Thứ hai, xác định rõ các yêu cau chung của hoạt động tuyên truyễn, giáo dục 
pháp luật về biển, đảo nói chung và việc thi hành quyên tài phán trên biển của Việt 
Nam nói riêng. Tuyên truyền, phó bién và giáo dục pháp luật vé bién, đảo và biên giới 
quốc gia nói chung là hoạt động tương đối khó khăn do tính chất và mức độ phức tạp 
của nội dung. Chính vì vậy, dé đạt được hiệu quả cao trong thực tế, khi thực hiện hoạt 
động này cần đảm bảo một số yêu cầu như: 

- Tinh phù hop giữa hình thức tuyên truyền, phó bién và giáo duc pháp luật vé 
bién, đảo với đối tượng được tuyên truyền, phó bién, giáo dục pháp luật 

- Tính chủ động, nhạy bén, chính xác, rõ ràng, dé hiểu, trên cơ sở đó khang định 
rõ chủ quyền, quyên tài phán của Việt Nam trên cơ sở luật pháp quốc té. 

- Tính khả thi của hình thức tuyên truyền với điều kiện của địa bàn thực hiện. 

- Tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền 

- Tính hệ thống và liên tục trong công tác tuyên truyền phó biến và giáo dục pháp 
luật về biển, đảo 

Thứ ba, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm tránh sự nhàm 
chán, lặp đi lặp lại dan đến giảm hiệu quả và không đạt được mục tiêu của hoạt động 
tuyên truyện, phó bién pháp luật. Nội dung tuyên truyền phải đa dang và phong phú 
trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ 


149 


giữa các hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, quân sự, quốc phòng... 

4.5.3.4. Tăng cường hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng 
thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chat cho các lực lượng thi hành pháp luật trên biển 

Dao tạo nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng 
lực thực thi hiệu quả pháp luật trên biển. Để đảm bảo hoạt động thi hành pháp luật trên 
bién đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng đội ngũ chuyên gia trong hoạt động 
xây dựng chính sách, pháp luật, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến đào tạo và nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình thực thi pháp luật trên bién. 
Theo đó, chúng ta cần xây dựng kế hoạch và các chương trình dao tạo cụ thé (bao gom ca 
dao tao dai han va ngan hạn); nội dung đào tao không chỉ xoay quanh những kiến thức 
liên quan đến pháp luật quốc té và pháp luật Việt Nam vé bién, đảo nói chung mà can tập 
trung cả vào đào tạo ngoại ngữ (nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các tình huống phát 
sinh trên biển mà đối tượng cần xử lý là người nước ngoài) và các kỹ năng mềm bổ trợ 
cho hoạt động thực thi pháp luật như: kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng tuyên truyền và 
phó biến pháp luật, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật... 

Ngoài ra, phát triển các nhóm chuyên gia tư vấn cũng là hướng đi mà nhiều nước 
đang thực hiện. Đội ngũ này có thê đến từ các cơ quan, ban ngành khác nhau, có trình độ 
chuyên sâu về pháp luật quốc tế và pháp luật biển Việt Nam. Nhóm chuyên gia này có thé 
tham gia vào các hoạt động như: tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật; đưa ra các ý kiến 
tư van đối với các tình huống phát sinh trên bién; tổ chức/tham gia các diễn dan nhằm 
tong hợp, phân tích chính sách cũng như là rút kinh nghiệm từ thực tiễn thi hành quyên tài 
phán trên bién của các lực lượng chấp pháp; đánh giá những hạn ché, bát cập... 

Về cơ sở vật chát, cần tăng cường thêm nguồn lực cho các lực lượng tuân tra trên 
biển cả về nhân sự lẫn các trang thiết bị kĩ thuật hiện đại, tiên tiến; trang bị kinh phí cho 
các đội tàu hoạt động nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật trên biển; đầu tư mua sắm 
thêm tàu có trọng tải, công suất lớn, có khả năng hoạt động xa bờ, bám bién dai ngày 
trong điều kiện thời tiết xấu để trang bị cho các lực lượng thi hành pháp luật xa bờ; 
đây mạnh dau tư trang thiết bi kỹ thuật, viễn thông phục vụ hoạt động giám sát, phát 
hiện mục tiêu, công tác quản lý giám sát và chỉ huy lực lượng tuần tra kiểm soát trên 
biển, đảm bảo công tác phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên bién được 
nhanh chong, kip thời và hiệu quả. 

4.5.3.5. Mở rộng hoạt động hop tác quốc té trong thực thi pháp luật trên bién 
nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới 

Những diễn biến mới trên bién Đông thời gian qua đang đặt ra nhiều thách thức 
cho các quốc gia (trong đó có Việt Nam) trong việc thực thi chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyên tài phán trên các vùng bién. Chính vi vậy, trong bối cánh các quốc gia 
có xu hướng tránh sử dụng các lực lượng quân sự đây mạnh hợp tác quốc tế là nhu cầu 

150 


tat yêu nhằm thực hiệu quả quyền tài phán của quốc gia trên các vùng biển. Theo đó, 
để tăng cường hiệu quả và chất lượng thực thi pháp luật trên biển, hoạt động hợp tác 
quốc tế cần đây mạnh theo các hướng: 

(i) Gan hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật trên biển với hoạt động đối ngoại 
của quốc gia, góp phan duy trì môi trường hợp tác hòa bình, 6n định giữa các quốc gia; 

(ii) Da dang hóa các hình thức hợp tác: Bên cạnh việc tham gia/tó chức các hội 
thảo quốc tế, các diễn dàn hoặc các tô chức quốc tế nhằm tạo mở rộng mạng lưới hợp tác, 
trao đổi kinh nghiệm; chúng ta cũng can tính đến việc chủ động đề xuất các mô hinh hợp 
tác song phương hoặc đa phương trong khu vực nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và 
nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên bién... 

(iii) Nội dung hợp tác phong phú, có chiều sâu: Hoạt động hợp tác quốc tế không 
chỉ dừng lại ở chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trao đôi chuyên gia...mà còn hướng đến các 
hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên thực địa như: tập trung thực hiện hợp tác quốc tế về tuần 
tra chung trên bién và ký kết các thoả thuận bảo đảm an ninh, an toàn trên bién nhằm 
nâng cao năng lực thực hiện chức năng và tranh thủ sự ủng hộ của Cảnh sát biển của 
các quốc gia khác trong quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật 
trên biển là hết sức cần thiết; phối hợp xây dựng các thỏa thuận song phương hoặc đa 
phương nhằm truy đuôi, bắt giữ và xử lý triệt để các hành vi vi phạm do tàu thuyền 


của các bên thực hiện trong vùng biên của các bên ký két./. 


151 


Tiểu kết Chương 4 

Những nghiên cứu trên đây cho thấy, mặc dù có những nỗ lực lớn trong việc tăng 
cường thực thi pháp luật trên bién, tuy nhiên pháp luật và thực tiễn thi hành quyên tài 
phán trên biển của Việt Nam cũng còn nhiều khó khăn, thách thức: 

Một là, ở phương diện lập pháp, hệ thống các quy định của pháp luật dù đã có 
những bước tiến theo từng giai đoạn, tuy nhiên do sự gia tăng của các hành vi vi phạm 
trên biển nên có những quy định chưa điều chỉnh kịp thời. 

Hai là, việc thực thi pháp luật trên biển còn gặp nhiều khó khăn do tiềm lực còn 
hạn ché, các lực lượng chấp pháp còn có sự chồng chéo vé thám quyền; ngoài ra các 
biện pháp xử lý còn chưa đủ tính răn đe, chủ yếu là biện pháp xử lý hành chính, do đó 
dẫn đến hiện tượng tái phạm nhiều. 

Ba là, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc thực thi quyền tài phán 
trên biển của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Mặc dù Chính phủ đã ban hành quy chế 
phối hợp giữa các lực lượng thực thi quyên tài phán quốc gia trên bién, tuy nhiên do 


nhiêu yêu tô khách quan và chủ quan làm cho hoạt động này còn hạn chê. 


152 


KET LUẬN CHUNG 

Cho đến nay, quyên tài phán và pham vi thực thi quyền tài phán của các quốc gia 
ở trên biển vẫn luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt với 
các quốc gia có bién. Phạm vi thực thi quyền tài phán của các quốc gia đến đâu? Giải 
quyết xung đột thế nào? Luôn là những câu hỏi đặt ra cho các quốc gia trong quá trình 
tực thi quyền tài phán của mình trên các vùng biển. Trải qua quá trình hình thành và 
phát triển, sự mở rộng pham vi thực thi quyên tài phán trên bién được em như một yêu 
cầu tất yêu, thể hiện sự nỗ lực và hài hòa về lợi ích giữa các quốc gia với các nhóm 
quyền lợi khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, tính chất phức tạp và đồng nhất của 
không gian bién, quá trình thực thi này của các quốc gia cũng không thé tránh khỏi 
những xung đột, bat đồng khi thi hành quyên tài phán thực tế của mình. 

Là một quốc gia ven biển với nguồn tài nguyên được đánh giá là phong phú và 
giàu có trong khu vực và trên thé giới, bién và tài nguyên bién dang đóng vai trò quan 
trọng cho sự phát triển bền vững và 6n định của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn thi 
hành quyên tài phán trong những năm qua cũng cho thay những diễn biến khá phức 
tạp về tình hình vi phạm của tàu thuyền nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam, điều 
này không những vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyên tài 
phán trên biển của Việt Nam, mà còn phá vỡ trật tự pháp lý quốc tế đã được các quốc 
gia thừa nhận trong hệ thống pháp luật quốc tế; đe dọa đến an ninh, an toàn trên các 
vùng bién của Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi các tranh chấp ở biển 
Đông đang có xu hướng ngày càng trở lên phức tạp, thì việc ngăn chặn và hạn chế các 
hành vi vi phạm của các tàu thuyền bán quân sự nước ngoài là vô cùng quan trọng, 
nhằm ngăn chặn việc xâm phạm bat hợp pháp các quyên và lợi ích hợp pháp của Việt 
Nam trên biển. Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Quyển tài phán của quốc gia trên 
biển — những van dé lý luận và thực tién" có thé đi đến một số kết luận cơ bản sau 
đây: 

Một là, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán có mối liên hệ mật thiết 
với nhau, trong đó quyền chủ quyền và quyên tai phán đều có nén tảng bắt nguồn từ 
chủ quyền quốc gia. Mặc dù vậy, việc mở rộng khả năng thi hành quyên tài phán bên 
ngoài lãnh thé không đồng nghĩa với việc mở rộng chủ quyên của quốc gia ven bién. 

Hai là, việc phân định quyền tài phán giữa các quốc gia hoàn toàn có thê dựa trên 
các nguyên tac phân dinh, trong đó đặc biệt lưu ý đến nguyên tác xác định quyên tài 
phán theo lãnh thổ, vì đây được coi như nguyên tắc truyền thống, nguyên tắc gốc trong 
việc xác định quyên tài phán của quốc gia trên bién. Trong trường hop xung đột quyền 
tài phán giữa các quốc gia ở trên biển, các quốc gia có thể căn cứ vào bản chất của các 
vùng bién cũng như tính chất ưu tiên của các nguyên tác trong xác định quyên tài phán 
của quốc gia đối với từng vùng bién. Với những trường hop xung đột quyên tài phán 


153 


do sự xuất hiện các vùng bién chồng lán, giải pháp tốt nhất là các bên cần có thiện chí 
và tự nguyện trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp đó. 

Ba là, các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến quyền tài phán của quốc 
gia trên biển cũng còn nhiều điểm bất cập, mặc dù việc sửa đôi các văn kiện quốc tế là 
vô cùng khó khăn, thậm chí là không tưởng vì phải có sự đồng thuận của các quốc gia 
thành viên. Tuy nhiên, việc chỉ ra các quy định chưa rõ ràng sẽ giúp các quốc gia 
(trong đó có Việt Nam) có những quy định cụ thê và hợp lý hơn trong hệ thống pháp 
luật của mình, nhằm thực thi tốt hơn quyền tài phán, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình trên bién. 

Bốn là, pháp luật Việt Nam về quyên tài phán quốc gia trên biển cũng đã có 
những bước phát triển nhanh chóng, về cơ bản là phù hợp với xu thế phát triển chung 
của các quốc gia trên thé giới và khu vực, tuy nhiên do sự xuất hiện ngay càng đa dạng 
của các hành vi vi phạm làm cho các quy định này cũng có những bat cập, chưa phù 
hợp, chưa tao ra cơ sở pháp lý thực sự hiệu qua cho việc thực thi quyền tài phán trên 
các vùng bién của Việt Nam. 

Năm là, hoàn thiện hệ thong pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài phán 
trên biển vừa là chủ trường, vừa là nhu cầu cấp bách của Nhà nước ta nhằm thể chế hóa 
các quan điểm, chủ trường của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo 
vệ tốt hơn chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng 
bién; đồng thời việc nghiên cứu các quy định về quyền tài phán của Việt Nam trên bién 
cũng nằm trong kế hoạch chung của quốc gia liên quan đến chiến lược củng có, hoàn 
thiện pháp luật về biên giới lãnh thổ năm 2010, định hướng 2020; là bước cần thiết nhằm 
nhìn lại những điểm được và chưa được của các quy định hiện hành, trên cơ sở đó có định 
hướng hoàn thiện phù hợp, toàn diện hơn. 

Việc nghiên cứu nội dung quyền tài phán trên biển có những ý nghĩa rất quan 
trọng cả khía cạnh pháp lý và thực tiễn đối với Việt Nam như: 

- Thứ nhất, củng cô thêm cơ sở lý luận quan trọng về quyền tài phán của quốc gia 
trên bién dé cơ quan nhà nước có thám quyền bó sung vào trong các chủ truong, chính 
sách liên quan đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên các vùng 
bién, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp biển giữa Việt Nam và các nước đang có xu 
hướng căng thắng trong thời gian gần đây. 

- Thứ hai, đưa ra được bức tranh tổng thé về các quy định của pháp luật quốc tế 
(chủ yếu là UNCLOS) về việc thi hành quyền tài phán trên bién của các quốc gia trong 
một số lĩnh vực cụ thé; trong đó những ý kiến bình luận/đánh giá có ý nghĩa tham khảo 
nhằm làm sâu sắc hơn mục đích quy dinh và những 16 hồng pháp lý quốc té, góp phan 


giúp cho các kiên nghị đôi với Việt Nam sâu sac và cụ thê hon. 


154 


- Thứ ba, những kiến nghi được phân tích và đưa ra trong chương 4 của Luận án 
sẽ giúp cho các nhà lập pháp có cái nhìn toàn diện hơn trong quá trình sửa đối, bó sung 
các quy định pháp luật. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là nguồn tài 
liệu có giá trị tham khảo cao đối với các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà nghiên cứu 


cũng như đội ngũ giáo viên và sinh viên trong các trường đảo tạo về pháp luật./. 


155 


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BÓ LIÊN QUAN ĐÉN LUẬN ÁN 




















Ặ x : A ; ES SỐ 
STT | TEN CONG TRINH TEN TAP CHI | SO/NAM 
TRANG 
Trung Quốc và yêu sách “đường | Tap chí Nha Số 9/2013 | 66 - 73 
1 lưỡi bò” tại biển Đông — nhìn từ | nước và Pháp 
góc độ pháp luật quốc tế luật 
2 Các nguyên tac xác định quyên tài | Tap chí Luật hoc | Só 2/2017 | 63 — 78 
phán của quốc gia trên biển 
3 | Quyên di qua không gây hại cua | Tạp chí Luật học | Số 4/2017 | 69 — 83 
tàu thuyén nước ngoài theo quy 
định cua Công uóc luật biển năm 
1982 và pháp luật Việt Nam 
4 | Nguyên tắc quốc tịch trong xác | Tạp chí Pháp luật | Số 3- 26 — 31 
định quyên tài phán của quốc gia | và Phát trién 4/2017 





ven biến 

















A. 
1, 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
TÀI LIEU TIENG VIET 
Nguyễn Thị Lan Anh (2017), Lệnh cam đánh bắt cá trên biển Dong: Vi phạm luật 
quốc té và tạo căng thang, Báo Thé giới và Việt Nam, tại dia chỉ: 
http://baoquocte.vn/lenh-cam-danh-ca-tren-bien-dong-vi-pham-luat-quoc-te-va- 
tao-cang-thang-45607.html, ngay truy cap 15/3/2017 


2. Lê Mai Anh (2005), Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội. 


9. 
10. 


. Ban biên giới Chính phủ (2004), Giới thiệu một số vấn dé co bán của luật bién ở 


Việt Nam, Nxb. Chính tri quốc gia, Hà Nội. 


. Báo cáo chung của Ủy ban Pháp luật quốc tế tai kỳ họp thứ 58 năm 2006, tại địa 


chỉ: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/61/10, ngày truy cập 10/6/2015 





. Báo cáo số 2422/BC-BQP ngày 23/3/2016 của Bộ Quốc phòng tông kết thi hành 


Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. 


. Báo cáo Sơ kết công tác dau tranh chống buôn lậu trên biển năm 2016 của Bộ Tư 


lệnh Bộ đội biên phòng ngày 18/11/2016. 


. Báo cáo số 5318/CHHVN-ATANHH ngày 25/12/2015 của Cục an ninh Hàng hải 


về việc báo cáo tai nạn hàng hải năm 2015. 


. Báo cáo số 1430/CHHVN-ATANHH ngày 18/4/2017 của Cục an ninh Hàng hải về 


việc báo cáo tai nạn hàng hải tháng 4/2017. 
Bộ luật Hàng hải năm 2015. 
Bộ luật Hinh sự năm 2015, sửa đổi, bó sung năm 2017. 


11.Bộ Ngoại giao Việt Nam (1988), Sách trắng của về chủ quyên của Việt Nam trên 


12. 


13. 
14. 
15. 


16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


hai quản dao Hoang Sa và Trưởng Sa, các năm 1979, 1981, 1988. Xem tại, 
http://www.presscenter.org.vn/en//images/42905-bngvietnam88.pdf) ngày truy cập 
10/12/2015 

Quang Chuyên (2012), Về quyén tài phán quốc gia, đường cơ sở, Tap chí Quốc 
phòng toàn dân ngày 26/7/2011. 

Công ước và Quy chế về tự do quá cảnh năm 1921. 





Công ước Giơnevơ vé bién cả năm 1958. 

Công ước Giơnevơ về đánh cá và bảo tồn các tài nguyên sinh vật của biển cả năm 
1958. 

Công ước Gionevo về lãnh hải va vùng tiếp giáp lãnh hải năm 1958. 

Công ước Giơnevơ về thềm lục địa năm 1958. 

Công ước MARPOL 73/78 về ngăn ngừa 6 nhiễm do tàu gây ra năm 1973. 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. 

Công ước quốc tế Salvage về cứu hộ năm 1989. 

Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) năm 2000. 


22. 


23. 


24. 


2195 


26. 


2T: 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 
33. 


34. 


35. 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 


45. 


Công ước của Liên hợp quốc về quyền miễn trừ tài phán quốc gia và miễn trừ tài 
sản của quốc gia năm 2004. 

Cục Báo vệ nguồn lợi thuy sản, Bộ Thuy sản (2003), Huóng dán khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi hải sản Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội. 

Nguyễn Bá Diến (2008), Các vùng khai thác chung trong luật quốc tế hiện dai, 
Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Chuyên san Kinh tế - Luật, số 24. 

Dai học quốc gia Hà Nội (2006), Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến 
lược phát triển bên vững, Ñxb. Tư pháp, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội. 

Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945. 

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. 

Hiệp định phân định biển giữa Việt và Thái Lan năm 1997. 

Hiệp định hợp tác nghé cá giữa Việt Nam và Trung Quốc trong Vinh Bắc Bộ năm 
2000. 

Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2000 

Hiệp định phân định ranh giới thêm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia năm 2003. 
Nguyễn Vũ Hoàng (2012), Quyên tự do hàng hải và những lợi ích liên quan của 
quốc gia ven biển, Tạp chí Luật học, Đặc san Luật bién năm 2012. 

Vũ Trọng Hùng (1997), Tir điển pháp luật Anh - Việt, Nxb. Thành phó Hồ Chí 
Minh. 

Vũ Quốc Khanh (2017), Chức năng quản ly an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm 
thực thi pháp luật trên biển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, Luận án tiễn sĩ 
luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Luật Biên giới quốc gia năm 2003. 

Luật Thủy sản năm 2003. 

Luật Biển Việt Nam năm 2012. 

Luật Khoáng sản năm 2012. 

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 

Luật Tài nguyên, môi trường bién va hải đảo năm 2016. 

Nguyễn Thành Minh (1998), Tir điển pháp luật Anh - Việt, Nxb. Thé giới, Hà Nội. 
Nghị định số 30-CP ngày 29/01/1980 của Hội đồng Chính phủ về quy chế của tàu 
thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng bién của nước CHXHCN Việt Nam. 
Nghị định số 55/CP ngay 01/10/1996 của Chính phủ về hoạt động của tàu thuyền 
quân sự nước ngoài vào thăm nước CHXHCN Việt Nam. 

Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai 
thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên các vùng bién Việt Nam. 





46. 


4T. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52; 


53. 


54. 


59. 


56. 
57. 
58. 
59. 


60. 


61. 


62. 


Nghị định số 66/2010/NĐ-CP ngày 14/6/2010 của Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát 
biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên biển các vùng biển và 
thêm lục địa của Việt Nam. 

Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển 
và luồng hàng hải. 

Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quy định đối với 
tàu quân sự nước ngoài đến nước CHXHCN Việt Nam. 

Nghi định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bó 
sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản. 

Nghi định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về tô chức và hoạt 
động của kiểm ngư. 

Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thuỷ nội địa. 

Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi pham hành chính trong hoạt động thuy sản. 

Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử lý 
vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của CHXHCN Việt 
Nam. 

Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động 
của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam. 
Nghi định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc 
cấp phép cho tô chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa 








học trong vùng bién Việt Nam. 

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008. 

Quy chế Giơnevơ về quy chế pháp lý của các cảng biển quốc tế năm 1923. 

Quy định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản trong vùng đánh cá chung Vịnh 
Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 29/4/2004. 

Mai Hồng Quỳ (2014), Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc 
hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam”, Nxb. Hồng Đức, Hà 
Nội. 

Đặng Dinh Quý (2015), Tim kiếm giải pháp vì hòa bình và công ly ở biển Đông, 
Nxb. Thế giới, Hà Nội. 

Nguyễn Hồng Thao (1997), Những điêu can biết về Luật biển, Nxb. Công an nhân 
dân, Hà Nội. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


T2; 


73. 


Nguyễn Đăng Thắng (2016), Xác định vùng biển tranh chấp: Cơ sở cho việc hợp 
tác khai thác chung tại biển Đông, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 2 (105). 

Nguyễn Toàn Tháng (2012), Thẩm quyển tài phán hình sự trên các vùng biển Việt 
Nam, Tạp chí Luật học, Đặc san Luật bién năm 2012. 

Tran Nam Tiến (2014), Hop tác ở biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế, Nxb. 
Văn hóa-văn nghệ, Hà Nội. 

Tờ trình số 702/TTr-BQP ngày 23/01/2017 của Bộ Quốc phòng về việc đề nghị xây 
dựng Luật cảnh sát bién Việt Nam. 

Trung tâm Từ điển bách khoa quân sự, Bộ Quốc phòng (2004), Tir điển bách khoa 
quan sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

Trường Dai học Luật Hà Nội (2008), Giáo trinh Luật hành chính Việt Nam, Nxb. 
Công an nhân dân, Hà Nội. 

Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trinh Luật quốc tế, Nxb. Tư pháp, Hà 
Nội. 

Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngày 12/5/1977. 

Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ 
sở dùng dé tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam ngày 18/11/1982. 

Viện Khoa hoc pháp lý (2006), Tir điển luật học, Nxb. Từ điển Bách khoa và Nxb. 
Tư pháp, Hà Nội. 

Nguyễn Như Y (1998), Dai tir điển tiếng Việt, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội. 


B. TAI LIEU TIENG ANH 


74. 


75. 


76. 


T71. 


78. 


79. 


Bryan A. Garner (2004), Black’s Law Dictionary, 8th, Thomson West Publisher, 
New York. 

Catherine Soanes & Sara Hawker (2009), Oxford Dictionary of Current English, 
Oxford University Press, New York. 

Center for Ocean law and Policy, University of Virginia School of Law (2009), 
Freedom of Seas, Passage Rights and the 1982 Law of the Sea Convention, 
Martinus Nijhoff Publisher, Boston. 

Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law (2003), 
United Nations Convention on the law of the sea 1982, A Commentary, Volume II, 
Martinus Nijhoff Publishers, London. 

Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law (2003), 
United Nations Convention on the law of the sea 1982, A Commentary, Volume I, 
Martinus Nijhoff Publishers, London. 

Convention and Statute of the International Regime of Maritime Ports in 1923, tai 


dia chi: https://cil.nus.edu.sg/1923/1923-convention-and-statute-of-the- 
international-regime-of-maritime-ports/, ngày truy cáp 15/6/2015 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


9T, 


92. 


Convention and the Statute on Freedom of Transit. 
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-04/freedom-transit- 
statut.xml , ngày truy cập 15/6/2015 

Council Regulation (EEC) No 4055 / 86 of 22 December 1986 applying the 
principle of freedom to provide services to maritime transport between Member 
States and between Member States and third countries, tai dia chi: http://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:3 1986R4055 &from=EN, 
ngay truy cap 15/6/2015 

D.P. O'Connell (1982), The International Law of the Sea, (edited by I.A. Shearer) 
Volume 1, Clarendon Press, Oxford. 

D.P. O'Connell (1982), The International Law of the sea, (edited by LA. Shearer), 
Volume 2, Clarendon Press, Oxford. 

Donald R. Rothwell (2011), The Law of the Sea, Maritime Security and Naval 
Operations in the South China Sea, presented at 2011 International Law 





Association Asia-Pacific Regional Conference, May 29-June 01, Taipei, Taiwan, 
Republic of China. 

FAO (2001), International Plan of action to prevent, deter and eliminate illegal, 
unreported, unregulated fishing, Roma. 

Florian H. Th Wegelein (2005), Marine Scientific Research- The Operation and 
Status of Research Vessels and Other Platforms in International Law, Martinus 
Nijhoff Publishers, Boston. 

Frederick A. Mann (1984), The doctrine of International Jurisdiction Revisited 
after twenty years, Recueil des Cours. 

Geogre C. Kasoulides (1993), Port State control and Jurisdiction: evaluation of the 
port State regime, Martinus Nijhoff Publishers, Boston. 

Hai Jiang Yang (2005), Jurisdiction of State Coastal over Foreign merchart ships 
in Internal water and territorial sea, Springer Berlin, Hamburg Studies on 
Maritime Affairs. 

Hawkins J. M. (ed.) (1986), The Oxford Reference Dictionary, Oxford University 
Press, Oxford, tai dia chi: 
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/20021 1/20021 1000506 
02.html, ngày truy cáp 10/6/2015. 

ILA (2015), Straight Baseline Segments 240.0 nm in length, Draft 28 December, 
tai dia chi: www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1028, ngày truy cáp 
12/01/2016. 


International Law Commission (1956), Commentary to the articles concerning the 





law of the sea, 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8 1 8 2 1956.pdf. 


93. 
94. 


95. 


96. 
97. 


International Law Commission (1954), Yearbook, 1954, Vol. I. 66. 

Irini Papanicolopulu (2014), A missing part of the law of the sea convention in The 
limits of Maritime Jurrisdiction, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, Boston. 

Ivan Shearer (2014), The limits of maritime Jurisdiction, in The limits of maritime 
Jurisdiction, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston. 

J. Klabbers (2013), International Law, Cambridge University Press. 

Jay L. Batongbacal (2017), Maritime Law Enforcement in the Philippines, 
presented in International workshop “Maritime Enforcement: Asia-Pacific State 
Pratice”, Danang, Vietnam. 


98.John H. Currie (2008), Public International Law, University of Ottawa, Irwin Law 


99. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


Inc, Canada. 

Karen N. Scott (2017), Maritime Enforcementin New Zealand, presented in 
International workshop “Maritime Enforcement: Asia-Pacific State Pratice”, 
Danang, Vietnam. 

Kissi Agyebeng (2005), Theory in Search of Practice: The Right of Innocent 
Passage in the Territorial Sea, Cornell Law School. 

Kristina M. Gjerde (2012), Challenges to Protecting the Marine Environment 
beyond National Jurisdiction, The International Journal of Marine and Coastal Law 
27. 

L. Caflisch (1977), The doctrine of "Mare Clausum” and the Third UN Conference 
on the Law of the Sea, in R. Blackhurst et. Al, International Relation in Changing 
World, Graduate Institute of International Studies, Sijthoff. 

Lilian del Castillo (2015), Law of the Sea, From Grotius to the International 
Tribunal for the law of the sea, Brill; Nijhoff, Leiden, Boson. 

Luc Reydams (2003), Universal Jurisdiction: International and Municipal legal 
perspectives, Oxford University Press, The United Kingdom. 

M. Shaw (2008), International Law (sixth edited), Cambridge University Press. 

M. Tsamenyi & Q. Hanich (2012), Fisheries jurisdiction under the Law of the Sea 
Convention: rights and obligations in maritime zones under the sovereignty of 
Coastal States, 27 (4), International Journal of Marine and Coastal Law. 

M. Dahmani (1987), The fisheries Regime of the Exclusive Economic Zone, 
Martinus Nijhoff Publisher, Boston. 

Maria Gavouneli (2007), Functional Jurisdiction in the Law of the Sea, Martinus 
Nijhoff Publisher Leiden, Boston. 

Maritime Zones Act 2005 (Act No. 2 of 2005) of Mauritius (2007), Law of the Sea 
Bulltin No. 62, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal 
Affairs, United Nations. 





110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 
121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


Marko Pavliha và Norman A. Martínez Gutiérrez (2010), Marine scientific and the 
1982 United Nations Convention on the law of the sea, Ocean and Coastal Law 
Journal, Volume 16 | Number 1. 

Michael Schaft (2001), Application of Treaty-based Universal Jurisdiction to 
Nationals of Non-Treaty State, 35 new Eng.L.Rev.363. 

Nguyen Thi Lan Anh (2017), Roles and Functions of Vietnamese Maritime 
Enforcement Forces, presented in International Workshop “Maritime Enforcement: 
Asia-Pacific State Pratice”, Danang, Vienam. 

Nguyen Quang Dam (2017), Vietnamese Coast Guard and experiences in Maritime 
Law Enforcement, presented in International workshop “Maritime Enforcement: 
Asia-Pacific State Practices”, Danang, Vietnam. 

Office of Ocean Affairs (1992), Limits in the Sea No.112, United States responses 
to Excessive National Maritime Claims. 

Proclamation of 28/9/1945, American Journal of International Law, Special 
Supplement, 40, 1946. 

R.R. Churchill & A.V. Lowel (1999), The law of the sea, Manchester University 
Press. 

Redric Ryngaert (2008), Jurisdiction in International Law, Oxford University 
Press. 

Regulation governing supervision and control off foreign vessels by the People’s 
Republic of China. 

Report of the ILC on the Work of 43™ Session, 46 GAOR, Supp. N°. 10 (A/46/10), 
1991, tại địa chỉ: http://untreaty.un.org/ilc//sessions/43/43sess.htm, ngày truy cập 
15/6/2015. 

Report of the International Law Commission, fifty-eight, 2006. 

Robert Beckman (2017), UNCLOS Provisions relevant to the South China Sea, 
Training Course “Prospects of management and settlement of Maritime Dispute in 
the East Sea, Hanoi. 

S. Swarztrauber, The Three mile limit of territorial seas 1972. 

Vaughan Lowe (2006), Jurisdiction, in Malcolm D. Evans (ed.), International Law 
(2nd ed), Oxford. 

William T. Burke (1992), Fisheries regulations under extended jurisdiction and 
international law, University of | Washington, tai dia chi: 
http://www.fao.org/docrep/003/T0504E/T0504E00.HTM, ngay truy cap 
25/11/2016. 

Yoshifumi Tanaka (2015), The International Law of the Sea, Cambridge University 





Press. 


C.CÁC VỤ VIỆC (CASES) 

126. Case concerning marine delimitation in the area between Greenland and Jan Mayen 
(Denmark v. Norway), 1965, tại dia chỉ: http://www.icj-cij.org/en/case/78, ngày 
truy cáp 10/12/2016. 

127. Continental Shelf Case (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) 1982, tai dia chi: 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/71/071-19851210-JUD-01-00-EN.pdf, 
ngay truy cap 10/12/2016. 

128. Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), 
1948, tai dia chi: http://www.icj-cij.org/en/case/1, ngày truy cập 10/12/2016. 





129. Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), 1951, tại địa chi: http://www.icj- 
c1I.ore/docket/index.php?p 1=3&p2=3&k=a6&case=5&code=ukn&p3=4. ngày tru 





cập 10/12/2016. 
130. Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v Iceland), 1974, http://www.icj- 
cij.org/docket/index.php?sum=302&p1l=3&p2=3&case=55&p3=5, ngày truy cáp 








10/12/2016. 
131. Fisheries Jurisdiction Case (Federal Republic of Germany v. Iceland), 1974, tại dia 
chi: http://www .icj- 


cij.org/docket/index .php?sum=646&code=bi&p1l=3&p2=3 &case=S56&k=f9&p3=5, 





ngay truy cap 10/12/2016. 
132.Land and Maritime Boundary (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea 





intervening), 1998, tai dia chi: http://www.icj-cij.org/en/case/94, ngay truy cap 
10/12/2016. 

133.MV Saiga (Saint Vincent v. the Grenadines), 1999, tai địa chi: 
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-2, ngày truy cập 14/3/2017. 

134. MV Virginia G Case (Guinea-Bissau v. Panama), 2014, tai dia chỉ: 
https://www.itlos.org/affaires/role-des-affaires/affaire-no-19/#c1840, ngày truy cập 
14/3/2017. 

135.Request for an advisory opinion submitted by The sub-regional fisheries 





commission (SRFC) (Request for Advisory Opinion submitted to the Tribunal), 
năm 2013, tai dia chỉ: https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-2 1/#c 1276, 
ngay truy cap 14/3/2017. 

136.The ARA Libertad Case (Argentina v. Ghana), 2012, tai địa chi: 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.20/C20_Order_15.1 
2.2012.corr.pdf, ngay truy cap 14/3/2017. 

137.The Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of The Congo v. 
Belgium), 2002, tai dia chỉ: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/13743.pdf, ngày 
truy cap 14/3/2017. 











138. The Continential shefl between Libyan and Malta, 1985, tại dia chỉ: http://www.icj- 
cij.org/docket/index.php?sum=353&pl=3&p2=3&case=68&p3=5, ngày truy cap 








14/3/2017. 
139. The Lotus case (France v. Turkey) 1927, tai dia chỉ: http://www.icj- 
cij.org/pcij/serie A/A. 10/30 Lotus Arret.pdf, ngày truy cập 14/3/2017. 





140. The Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), 1955, tại dia chỉ: 
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3 &case=18&p3=5, 
ngay truy cap 14/3/2017. 

141. The Schooner Exchange & M'Faddon, 1812, tai địa chi: 
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/11/116.html, ngày truy cập 
14/3/2017. 

142.Tominmaru Case (Japan v. Russian Federation), 2007, tại địa chỉ: 








https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_15/15_judgment_0 





60807_en.pdf, ngay truy cap 14/3/2017. 
D.MOT SO TRANG WEB 
143. http://baoquocte.vn 
144. http://caselaw.findlaw.com 


145. http://dangcongsan.vn/ 
146. http://legal.un.org 





147. http://nghiencuubiendong.vn 








148. http://nghiencuuquocte.org 
149. http://thelawdictionary.org 





150. http://treaties.un.org 


151. http://www.chinhphu.vn 


152. http://www.cil.nus.edu.sg 
153. http://www.icj-cij.org 





154. http://www. .itlos.org 





155. https://www.pca-cpa.org 





156. http://www.moj.gov.vn 


157. http://www.oxforddictionaries.com 
158. http://www.vinamarine.gov.vn 
159. http://eur-lex.europa.eu 





PHỤ LỤC 
CHỨC NĂNG, THÂM QUYEN CUA CÁC LỰC LUQNG THUC THI PHÁP LUẬT TREN BIEN 
CUA VIỆT NAM 


Nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên bién; đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn hang hải và 
kiếm soát việc thực thi pháp luật của các tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong các vùng bién, Việt Nam đã xây dung các lực lượng chap 
pháp trên bién bao gồm: Luc lượng có thám quyền thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các lực lượng tuần tra, kiểm soát chuyên 
ngành khác; Lực lượng dân quân tự vệ của các tỉnh, thành phố ven bién trực thuộc trung ương, lực lượng bảo vệ của cơ quan, tô chức đóng 
ven bién và các lực lượng khác có trách nhiệm tham gia tuần tra, kiểm soát trên bién khi được co quan có thám quyền huy động!. Trong đó, 
đáng ké nhất là vai trò của lực lượng Cảnh sát biển”, Bộ đội biên phòng’, Hải quân Việt Nam‘ và lực lượng kiểm ngu’. Mỗi lực lượng này 
sẽ được quy định phạm vi chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhằm thực thi tốt nhất quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biến”. Tuy 
nhiên, néu căn cứ vào các văn bản liên quan có thé rút ra một số điểm khác biệt về thám quyền và phạm vi hoạt động chức năng của các lực 


lượng này như sau: 


! Xem Điều 47 LBVN 2012 

?Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập vào nam 1998 dưới tên gọi là Cảnh sát hành hải Việt Nam, trực thuộc Hải quân Việt Nam. Năm 2008 đổi tên thành Lực lượng 
Cảnh sát biển Việt Nam và nâng cấp lên trở thành lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của Bộ quốc phòng và Hải quân Việt Nam. Vào năm 2013 tách ra trở hành một Lực lượng 
Cảnh sát bién Việt Nam là một trong các lực lượng vũ trang của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của 
Chủ tịch nước, sự thông nhất quản lý nhà nước của Chính phủ. Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 
(Nguồn: các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển). 

3Đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Quân ủy Trung ương, dưới sự lãnh đạo tối cao của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính Phủ và sự chỉ huy của Bộ Quốc Phòng (Nguồn 
http://bienphongvietnam.vn/ ) 

“Nguồn http://mod.gov.vn/wps/portal 

“Nguồn: Nghị định 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 về tổ chức và hoạt động của Kiém ngu 

Xem Điều 11 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát bién Việt Nam 2008 











Lực lượng 


Cơ sở pháp 
lý ghi nhận 
thám quyền, 
chức năng 


Phạm vi hoạt 
động 


Chức năng 


Các biện pháp thực thi pháp luật 





Cánh sát bién 


Pháp lệnh lực 
lượng cảnh 
sát biển năm 
2008 


Trên tất cả các 
vùng bién (tính từ 
đường cơ sở tới 
ranh giới ngoài của 
vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục 
địa Việt Nam) 


Quản lý về an ninh, trật 
tự an toàn và bảo đảm 
việc chấp hành pháp luật 
của Việt Nam và các 
điều ước quốc tế có liên 
quan mà Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia trên 
các vùng biển và thềm 
lục địa của Việt Nam. 


Kiém tra và điều tra 


1 


- Xw phạt vi pham hành chính 
Buộc chấm dứt hành vi vi phạm 
- Yêu cầu rời khỏi các vùng biển của Việt Nam 
- Bắt, giam giữ và điều tra hình sự 


1 


Sử dụng các biện pháp bắt buộc 
Quyền truy đuôi 


J 


Nô súng 


Phat hiện có dấu hiệu vi pham: ===> 


Vi phạm LÀ 


Bỏ trón hoặc có 


h gy: . = 
hành vi chông lai 


De dọa đến tính mạng của cảnh sát 

biển hoặc các hành vi vi phạm ==> 
nghiêm trọng khác và có thê bỏ 

chạy 











Pháp lệnh Bộ 


đội Biên 
phòng năm 
1997 





Chủ yếu trong các 
vùng nước noi 
thủy và lãnh hải 
Việt Nam (có thể 
truy đuổi ra bên 
ngoài lãnh hải nếu 
hành vi vi phạm 
liên quan đến chủ 
quyền của Việt 
Nam trong nói 
thủy và lãnh hải) 





Thâm quyền chung. 
Thực hiện nhiệm vụ đấu 
tranh chống lại tất cả các 
hoạt động lan chiếm và 
vi phạm pháp luật liên 
quan đến biên giới bién, 
khai thác các nguồn tài 
nguyên, các hành vi gây 
hại cho môi trường khu 
vực biên giới biển, cướp 
biển, buôn lậu, buôn bán 
ma túy, vận chuyên trái 





Truy đuôi và bắt giữ 


- _ Xử phạt vi phạm hành chính sau khí tién hành 
các điêu tra hình sự 


l 


Nô súng 


Phát hiện có dâu hiệu vi pham: ===} 


Vi phạm — 


De doa dén tính mang của bộ đội 
biên phòng hoặc tội pham khác bò e 
tron 











phép vũ khí... 

















hải 31/2016/TT- 
BGTVT ngày 
31/10/2016 
của BÓ Giao 
thóng vàn tài 
quy dinh vé tó 
chüc và hoat 
dóng cüa cáng 
vụ hàng hải 











vực cảng biên 





Thục hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về 
hàng hải tại cảng biển và 
khu vực quản lý được 
giao. 





Kiém Ngư Nghi định | Tất cả các vùng | Thâm quyền chuyên "XI 
102/2012/ND- | bién môn. Thực hiện chức | "P6dhheriphem mm | — kin ra, kém soi 
CE ngay nang tuần tra, kiểm tra, [| 
29/11/2012 kiêm soát, phát hiện, xử 
của Chính lý vi phạm pháp luật và -Xù phat vi pham hành chinh 
Phủ vè tô thanh tra chuyên ngành Vi phem Co fe Andong cie cine pie apin hin 
chức và hoạt thủy sản trên các vùng wae e 
động của biển Việt Nam, đông 
Kiểm ngư thời thực hiện bảo vệ 
ngư dân và chủ quyền 
quốc gia trên biển 
Hải quan Từ nội thủy tới | Thám quyền chuyên | Xử lý hành chính 
Tiếp giáp lãnh hải | môn 
Các cảng vụ hàng | Thông tư số |vùng nước khu Thâm quyên chung. | Xử lý hành chính 





Do tồn tại cùng lúc nhiều lực lượng chấp pháp trên bién, dé hạn chế tối đa sự chồng chéo, xung đột vé thám quyên giải quyết vi 


phạm, hầu hết các văn bản liên quan đều có những quy định về nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng. Theo Quy chế phối hợp thực hiện 





quan ly nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát bién và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng bién và Thêm lục 
địa của Việt Nam (ban hành kèm theo Nghi định số 66/2010/NĐ-CP ngày 14/6/2010 của Chính Phủ) thì: "các luc lượng khác khi thực hiện 
nhiệm vụ trên biển mà phát hiện hành vi vi pham pháp luật, nếu không thuộc thẩm quyên của mình thì có trách nhiệm thông báo, chuyển 
giao cho lực lượng Cảnh sát biển hoặc các lực lượng chuyên ngành hữu quan khác dé xử lý theo thám quyên. Lực lượng Cảnh sát biển 
hoặc các lực lượng chuyên ngành khác có trách nhiệm thông báo kết quả diéu tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng chuyển 
giao biét’’. Trường hợp hành vi vi phạm thuộc thâm quyền xử phạt chung của các lực lượng, thì nguyên tác chung trong phân định thám 


quyên là lực lượng nao phát hiện ra trước sẽ có thâm quyền xử lý vi phạm. 


7 Xem Điều 4 Quy ché phối hop thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên bién các vùng bién và Thém 
lục địa của Việt Nam (ban hành kèm theo Nghi định sô 66/2010/NĐ-CP ngày 14/6/2010 của Chính Phủ) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/N ghi-dinh-66-2010- 
ND-CP-Quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-107303.aspx 





Mẫu số 01 


TÊN TỎ CHỨC, CÁ NHÂN Tên địa danh, ngày... tháng ... năm .... 


ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÁP PHÉP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
TRONG VUNG BIEN VIỆT NAM 
Kính gửi: Bộ Tai nguyên và Môi trường 
1. Thông tin chung 


1.1. Tên dự án/kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học: 


1.2. Tổ chức, cá nhân nước ngoai dé nghị cấp phép: 


ên tô chức, cá nhân nước ngoài: 
Quoc tịch: 
Địa chỉ: 


Chức danh, tô chức nơi làm việc (nêu là cá nhân): 


rang thông tin điện tử của tô chức, có lý lịch khoa học của cá nhân (nêu có): 


Tên và co quan chịu trách nhiệm điêu phôi dự án lớn (nêu như hoạt động nghiên cứu là 


mot dự án nhỏ trong một dự án lớn hon): 
1.3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác (nếu có): 


ên tô chức, cá nhân Việt Nam: 


Trang thông tin điện tử của tô chức, có lý lịch khoa học của cá nhân (nếu có): 


1.4. Tổ chức tài trợ (nếu có): 





[rang thông tin điện tử có lý lịch khoa học của nhà khoa học (nếu có): 


1.6. Các nhà khoa học Việt Nam tham gia hoạt động nghiên cứu (nếu có): 


ên nhà khoa học: 
Chức danh, tô chức nơi làm việc: 


Địa chỉ: 
Sô điện thoại: Email: 


Trang thông tin điện tử có ly lịch khoa hoc của nhà khoa hoc (nếu có): 





2. Mô tả hoạt động nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu của hoạt động nghiên cứu: 
2.2. Nội dung và nhiệm vụ chính của hoạt động nghiên cứu: 


2.3. Sản phẩm chính của hoạt động nghiên cứu: 





2.4. Các hoạt động nghiên cứu đã tiễn hành hoặc dự kiến sẽ tiến hành trong tương lai có 


liên quan đến hoạt động nghiên cứu: 


2.5. Các công bố khoa học trước đây có liên quan đến hoạt động nghiên cứu: 





3. Vị trí, tọa độ khu vực bién dự kiến tiễn hành hoạt động nghiên cứu 


3.1. Chỉ rõ vi trí, tọa độ khu vực biên dự kiên tiên hành các hoạt động nghiên cứu (nêu rõ 
à vị trí, tọa độ và độ sâu của các điềm lây mẫu, tuyến đường thực hiện nghiên cứu, vị trí 


ủa thiết bị nghiên cứu) 


3.2. Bản đồ với tỉ lệ thích hợp thê hiện rõ vi trí, tọa độ khu vực biên dự kiên tiên hành 
hoạt động nghiên cứu, vị trí, tọa độ và độ sâu của các điểm lay mẫu, tuyên đường thực 


hiện nghiên cứu, vị trí của thiết bị nghiên cứu (kèm theo Đơn đề nghị cấp phép) 





4. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu 


Quốc tịch (quốc gia tàu mang cờ): 
Trang thông tin điện tử có sơ đồ và thông số kỹ thuật: 


4.1. Thông tin chỉ tiết của tàu thuyền: 


ôc độ tôi đa: Ký hiệu: 


Tinh năng kỹ thuật (mô tả chi tiết tinh năng kỹ thuật của tàu thuyền nghiên cứu): 


Só INMARSAT, phương thức và khả năng liên lạc (bao gồm cả tan số trong trường hợp 


én thuyên trưởng: ô thuyên viên: 


ài liệu có liên quan được yêu câu theo các quy định và điêu ước quôc tê: 





Các thông tin có liên quan khác: 


4.2. Thông tin chỉ tiết của tàu bay: 


hông tin liên quan khác: 
4.3. Phương tiện nghiên cứu khác sử dụng: 


4.4. Thông tin chi tiết về các phương pháp và các công cụ nghiên cứu khoa học: 


Các loại mẫu vật và Phương pháp sử dụng Công cụ được sử dụng 
phương pháp lay mẫu 


4.5. Sô lượng, tính chat của các chat đưa vào môi trường bién: 


4.6. Nêu rõ việc khoan ở đáy bién, lòng đất dưới đáy bién dự kiến sẽ được thực hiện 
(Nếu có, chỉ rõ vị trí, tọa độ, độ sâu của việc khoan; chỉ tiết về phương án kỹ thuật triển 

ai công tác khoan, phương án hủy giếng khoan, tác động đến môi trường và việc phục 
hồi môi trường đáy bién, lòng đất dưới đáy bién sau khi khoan): 


4.7. Nêu rõ hóa chat dự kiên sử dụng, vụ nô dự kiên thực hiện (Nêu có, chỉ rõ loại, tên 
hương mại, thành phân hóa học, kích thước, độ sâu của vụ nô, tan suât của vụ nô và vi 


rí, tọa độ nơi dự kiến thực hiện): 





5. Thiết bị nghiên cứu 


hông tin chỉ tiết về các thiết bị nghiên cứu (bao gồm tên, loại thiết bị, hình vẽ mô tả 


(néu có) ngày lắp đặt, phương thức, thời gian dự kiến cho việc bảo dưỡng, vi trí, độ sâu 


à phương pháp lắp đặt): 





6. Lịch trình nghiên cứu 
6.1. Dự kiến ngày đầu tiên và ngày cuối cùng thực hiện hoạt động nghiên cứu: 


6.2. Chi tiết lịch trình của toàn bộ chuyến nghiên cứu: 





7. Các cảng tàu sẽ dừng 
.1. Ngày và tên các cảng dự định dừng: 
.2. Dịch vụ dự kiến sử dụng tại cảng dừng (nếu có): 


.3. Tén/dia chi/só điện thoại của hãng tàu (nếu có): 





8. Đăng ky thông tin liên lạc 
8.1. Kiểu, loại máy thông tin liên lạc: 
8.2. Tần số vô tuyến sử dụng: 


8.3. Thời gian liên lạc trong ngày: 


9. Sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam 





9.1. Số người, thời gian tham gia nghiên cứu: 
0.2. Quyền lợi, nghĩa vụ của nhà khoa học Việt Nam: 


9.3. Ngày dự kiến và các cảng đón, trả nhà khoa học Việt Nam: 





10. Báo cáo, chuyên giao thông tin, dit liệu, mẫu vật và kết quả nghiên cứu 


10.1. Ngày dự kiến gửi co quan có thâm quyên của Việt Nam báo cáo kết quả nghiên cứu 


Sơ bộ: 





10.2. Ngày dự kiến gửi cơ quan có thâm quyền của Việt Nam báo cáo chính thức về kết 


quả nghiên cứu và các thông tin, dữ liệu, mâu vật: 


10.3. Phương thức gửi báo cáo, chuyên giao thông tin, dữ liệu, mẫu vật thu được từ hoạt 


động nghiên cứu: 


10.4. Phương thức dé cung cáp cho Việt Nam việc đánh giá thông tin, dit liệu, mẫu vật 
à kết quả nghiên cứu: 
10.5. Phương thức cung cấp sự hỗ trợ cho Việt Nam trong việc đánh giá, phân tích các 


hông tin, dir liệu, mẫu vật và kết quả nghiên cứu: 


10.6. Phương thức xây dung báo cáo kết quả cuối cùng của hoạt động nghiên cứu trên 


phương diện quốc tế: 





11. Các điều kiện và yêu cau khác phải đáp ứng 


Nêu rõ việc thực hiện các điêu kiện và yêu câu khác phải đáp ứng theo quy định của 


pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nghiên cứu: 





12. Các tài liệu kèm theo 
Nêu rõ các tài liệu gửi kém theo. 


Tổ chức/cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 05 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ CONG HÒA XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


MOI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  /QĐ-BTNMT Hà Nói, ngày.... tháng .... năm ...... 
QUYET ĐỊNH 


Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng bién Việt Nam 
(sửa doi, bó sung)! 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường bién và hải đảo ngày 25 thang 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết việc cáp phép cho tô chức, cá nhân nước ngoài tién hành nghiên cứu khoa 
học trong vùng bién Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định số ....... /ND-CP ngày .... thang .... năm .... của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
Xét hồ sơ dé nghi cáp phép nghiên cứu khoa học/sửa đối, bó sung quyết dinh cáp phép 
nghiên cứu khoa học trong vùng bién Việt Nam của Ong/Ba/T6 chức ... (tên tổ chức, 
cá nhân) ....; 
Theo dé nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Ong/Ba/T6 chức ... (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, quốc tịch) ... và 
Ong/Ba/T6 chức ... (tên tổ chức, cá nhân Việt Nam trong trường hợp có hợp tác nghiên 
cứu khoa hoc) ... được tién hành nghiên cứu khoa hoc trong nội thủy, lãnh hải Việt 


Nam’. 


Chap thuan cho Ong/Ba/T6 chức ... (tên tô chức, cá nhân, địa chi, quốc tịch)... và 
Ong/Ba/T6 chức ... (tên tổ chức, cá nhân Việt Nam trong trường hợp có hợp tác nghiên 
cứu khoa hoc) ... được tiễn hành nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyên kinh té, 
thêm lục địa Việt Nam. 


a) Myc tiêu cua hoat dong nghiên cúu: Lisci oer eta ese eds eoa Fette e UR D di e 


b) Nội dung chính của hoạt động nghiên ciu: |... 


c) Vị trí, tọa độ khu vực bién thực hiện hoạt dong nghiên cúu: oun eee 
d) Phuong pháp nghiên cứu; phương tiện, thiết bị nghiên cứu: ...............................- 
đ) Vật liệu nô, hóa chất độc được phép sử dụng dé nghiên cứu (nếu có): ................ 
ë) Lach temhonghlem CUN. acea s 644004848) eet e uS ERE EOD EVANS REI qe ERE caa b0 8 
g) Các cång den và đi (néu cO o esetehoy nee beta etes ruta tpe 


h) Tên, quóc tịch của các nhà khoa học nước ngoài; tên của các nhà khoa học Việt 


Nam tham gia hoạt động nghiên CỨU: .......................... ..-- -- c5 55 23+ E + +*E**vEE+eeereeeerererere 


1) Thời hạn nghiên cứu: Từ ngày ....... tháng ....... năm ...... đến ngày ....... tháng .... nám 


Điều 2. Ông/Bà/Tô chức ... (tên tổ chức, cá nhân) ... có trách nhiệm: 

a) Thực hiện đúng các nội dung trong hồ so dé nghị cáp phép/hó so dé nghị sửa đối, bó 
sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; 

b) Tuân thủ đúng các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật tài nguyên, môi 
trường bién và hải đảo; 

c) Tuân thủ đúng quy định về công bố và chuyền giao thông tin, kết quả nghiên cứu 
khoa học theo quy định tại Điều 21 Luật tài nguyên, môi trường bién và hải đảo; 

d) Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật vé bién, hàng hải, hàng không, hải quan, 
thuế, lao động, y tế, xuất nhập cảnh, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và các 
quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam trong quá trình tién hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng bién Việt Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Biên và Hải đảo Việt Nam, .... và Ông/Bà/Tổ chức 


... (tên tô chức, cá nhân) ... chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 


Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 
CAEN ; (Ky tén, dóng dáu) 


PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH CUA CÁC NƯỚC YÊU CAU TAU QUAN SỰ PHAI THONG BAO TRƯỚC 
KHI ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI TRONG LÃNH HẢI 





Ngày phê chuẩn Ouy định nội luật Tuyên bố khi ký, phê chuẩn, gia nhập 
UNCLOS Tên văn bản Nói dung UNCLOS 

Ai Cập 26/8/1983 Tuyên bó về việc tau quán sự di qua lãnh 

hải của Ai Cập 

Liên quan tới các quy định của Công ước vé 

quyên của quốc gia ven biển doi với việc quy 

định tàu thuyên đi qua lãnh hải: Tàu quân sự 

được đảm bảo quyên di qua không gây hại 

trong lãnh hải của Ai Cáp và phải thông báo 

trước. 





Tên nước 





Declaration concerning the passage of 
warships through the territorial sea of 
Egypt 

[With reference to the provisions of the 
Convention relating to the right of the 
coastal State to regulate the passage of ships 
through its territorial sea:] Warships shall 
be ensured innocent passage through the 
territorial sea of Egypt, subject to prior 
notification. 

Án Độ 29/6/1995 Dao luật năm 1976 vè | Tàu quán sự nước ngoài bao góm tàu ngâm và | Không tuyên bó về vẫn dé di qua không gây 
Lãnh hải, Thêm lục các phương tiện đi ngâm khác có thể đi vào | hại của tàu quân sự nước ngoài trong lãnh 
dia, Vùng đặc quyền hoặc di qua lãnh hải sau khi đệ trình thông báo | hải. 

kinh té và các vùng trước cho Chính phủ Trung ương; 

biển khác, thông qua Quy định rang tàu ngắm và các phương tiện di 


ngày 25/8/1976 ngắm khác phải đi nói và treo cờ khi di qua các 


























The Territorial Waters, 
Continental Shelf, 
Exclusive Economic 
Zone and Other 
Maritime Zones Act, 
1976 


vung bién nay. 


Foreign warships including submarines and 
other underwater vehicles may enter or pass 
through the territorial waters after giving prior 
notice to the Central Government; 

Provided that submarines and other 
underwater vehicles shall navigate on the 
surface and show their flag while passing 
through such waters. 








Croatia 





05/4/1995 





Luật Biển 1994, thông 
qua ngày 27/01/1994 


The Maritime Code, 
1994 





Diéu 23 

Nước ma tàu quán sự mang cò phải thông báo 
qua đường ngoại giao cho Bộ Ngoại giao nước 
Cộng hòa Croatia vé y dinh di qua không gây 
hại của tàu quán sự đó trong lãnh hải của nước 
Cộng hòa Croatia muộn nhất là 24 giờ trước 
khi tàu quân sự đó tién vào lãnh hải của nước 
Cong hoa Croatia. 

Article 23 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Croatia shall be informed through 
diplomatic channels by the State to which the 
warship belongs about the intention of innocent 
passage of the foreign warship through the 
territorial sea of the Republic of Croatia not 
later than 24 hours before the ship's entering 
the territorial sea of the Republic of Croatia. 


Diéu 27 

Không quá 3 tàu quán sự nước ngoài được 
cùng mot lúc di qua lãnh hải của nước Cộng 
hoa Croatia. 





Tuyên bó khi kế thừa nghĩa vụ của Nam Tw 
cũ 

Nước Cộng hòa Croatia nhận thấy theo quy 
định tại Điều 53 của Công ước Viên về Luật 
diéu ước ngày 29/5/1969, không có quy 
phạm mệnh lệnh nào của luật quốc té cam 
các quốc gia ven biển, thông qua các luật và 
quy định của mình, yêu câu tàu quân sự 
nước ngoài phải thông báo y định di qua 
không gây hại trong lãnh hải và hạn chế số 
lượng tau quán sự được phép thực hiện 
quyên di qua không gây hại trong lãnh hải 
tại cùng một thời điểm (Diéu 17 đến Diêu 32 
cua Cong wóc) 


Statement made upon succession 

The Republic of Croatia considers that, in 
accordance with article 53 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties of 29 May 
1969, there is no peremptory norm of 
general international law which would 
forbid a coastal State to request by its laws 























Ariicle 27 
More than three foreign warships of the same 
nationality shall not be passing through the 
territorial sea of the Republic of Croatia at the 
same time. 


Diéu 28 

Trong khi di chuyển trong nội thủy và di qua 
không gây hại trong lãnh hải của nước Cộng 
hòa Croatia, tàu quân sự, tàu chở dẫu, tàu chạy 
bằng năng lượng hạt nhân và các tàu chở các 
chất hóa học nguy hiém hoặc các chat độc hai 
phải di theo luóng tuyến quy định cho các loại 
tàu này, giữ đúng khoảng cách tại khu vực nơi 
các luong tuyến và hệ thong khoáng cách đó đã 
được quy định, đồng thời phải đảm bảo tat cả 
các quy định về an toàn hàng hải và chong 6 
nhiễm môi trường bién. 


Article 28 

Warships, tankers, nuclear-powered ships, and 
ships carrying dangerous chemicals or noxious 
materials, while sailing on the internal waters 
and during the innocent passage through the 
territorial sea of the Republic of Croatia shall 
sail following the prescribed lanes for these 
ships, observe the traffic separation schemes in 
the areas where these traffic lanes or systems of 
separated traffic are prescribed, and satisfy any 
other prescribed conditions regarding the 
safety of navigation and prevention of polluting 





and regulations foreign warships to notify 
their intention of innocent passage through 
its territorial waters, and to limit the number 
of warships allowed to exercise the right of 
innocent passage at the same time (articles 
17 to 32 of the Convention). 











the marine environment. 











29/01/1996 


Đạo luật số 3037 về 
Lãnh hải, thông qua 
ngày 31/12/1977 


Territorial Sea Law No. 
3037 of 31 December 
1977 


Điều 5 

Việc di qua của tàu thuyên nước ngoài 

(1) Tau thuyên nước ngoài được hưởng quyên 
đi qua không gây hại trong lãnh hải của Đại 
Hàn Dân Quốc chừng nào việc di quá đó không 
làm phương hại đến hòa bình, trật tự công cộng 
và an ninh của Đại Han Dân Quốc. Trong 
trường hợp tàu quân sự nước ngoài hoặc tau 
nhà nước không phục vụ mục dich thương mại 
có ý định di qua lãnh hai cua Dai Han Dân 
Quốc, các loại tàu này phải thông báo trước 
cho các cơ quan có thẩm quyển theo các quy 
dinh tai Nghi dinh cua Tóng thóng. 


Article 5 

Passage of foreign ships 

(1) Foreign ships enjoy the right of innocent 
passage through the territorial seas of the 
Republic of Korea so long as the passage is not 
prejudicial to the peace, public order or 
security of the Republic of Korea. When a 
foreign warship or Government ship for non- 
commercial purposes intends to pass through 
the territorial seas, it shall give a prior notice 
to the authorities concerned in accordance with 
the Presidential Decree. 


Không tuyên bó khi ký, phê chuẩn 








Nghị định số 9162 của 
Tong thống về việc 
thực hiện Đạo luật số 
3037 về Lãnh hải, ban 
hành ngày 20/9/1978 





Điều 4 

Việc đi qua của tàu quân sự nước ngoài và các 
loại tàu nhà nước khác 

Trong trường hop một tau quân sự nước ngoài 
hoặc tàu nhà nước khác không phục vụ mục 














Enforcement Decree of 
the Territorial Seas 
Act, promulgated by 
Presidential Decree No. 
9162, 20 September 
1978 


dich thương mai có ý định đi qua lãnh hải, các 
loại tàu này phải thông bdo về các thông tin 
sau đây cho Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc 
trong khoảng thời gian không muộn hơn 3 ngày 
trước ngày thực hiện việc di qua (không kể 
ngày nghỉ lê) theo quy định tại đoạn sau của 
Điêu 5 (1) của Đạo luật, trừ trường hợp vùng 
biển nơi các loại tau nói trên di qua tạo thành 
một eo biển phục vụ hàng hải quốc tế và ở đó 
không có đường biển quốc tế ton tại 

1. Tên, kiểu loại và ső hiệu chính thức cua tàu; 
2. Mục dich cua việc đi qua; 

3. Tuyến đường và lịch trình di qua. 


Article 4 

Passage of foreign 
Government ships 

If a foreign warship or other Government ship 
operated for non-commercial purposes intends 
to navigate through the territorial seas, it shall 
notify the following particulars to the Minister 
of Foreign Affairs not later than three days 
(excluding public holidays) prior to its passage 
in accordance with the latter part of article 5(1) 
of the Act, except in cases where the area of the 
seas through which the aforementioned ship 
navigates forms a strait used for international 
navigation in which no high seas route exists. 

1. Name, type and official number of the ship; 

2. Purpose of the passage; 

3. Passage route and schedule. 


warships or other 














Đạo Luật về Lãnh hải 





Điều 5 














và Vùng tiếp giáp: 

Luật số 3037 về Lãnh 
hai, thông qua ngày 
31/12/1977; Sửa đổi 
bằng Luật số 4986, ban 
hành ngày 06/12/1995 


Territorial Sea and 
Contiguous Zone Act: 
Law No. 3037, 
Promulgated on 31 
December 1977; 
Amended by Law No. 
4986, which was 
promulgated on 6 
December 1995 


Việc di qua của tàu thuyén nước ngoài 

(1) Tau thuyên nước ngoài được hưởng quyên 
đi qua không gây hại trong lãnh hải của Đại 
Hàn Dân Quốc chừng nào việc di qua đó không 
làm phương hại đến hòa bình, trật tự công cộng 
và an ninh của Đại Hàn Dân Quốc. Trong 
trường hop tàu quán sự nước ngoài hoặc tau 
nhà nước không phục vụ mục dich thương mại 
có ý định di qua lãnh hai cua Dai Han Dân 
Quốc, các loại tàu này phải thông báo trước 
cho các cơ quan có thẩm quyên theo quy định 
tại Nghị định của Tổng thống. 


Ariicle 5 

Passage of foreign ships 

(1) Foreign ships enjoy the right of innocent 
passage through the territorial seas of the 
Republic of Korea so long as the passage is not 
prejudicial to the peace, public order or 
security of the Republic of Korea. When a 
foreign warship or Government ship for non- 
commercial purposes intends to pass through 
the territorial seas, it shall give a prior notice 
to the authorities concerned in accordance with 
the Presidential Decree. 








Matritius 





04/11/1994 





Đạo luật về các vùng 
biển (Đạo luật số 13 
ban hành ngày 
03/6/1977) 


Maritime Zones Act 
1977 (Act No. 13 of 3 





4. (2) Tàu quán sw nuóc ngoài, bao góm tàu 
ngâm được di vào hoặc di qua lãnh hải sau khi 
thông báo cho Bộ trưởng Thuong trực Van 
phòng Thủ tướng 


4. (2) Foreign warships, including submarines, 
may enter or pass through the territorial waters 





Không tuyên bô khi ký, phê chuẩn 











June 1977) 


after giving notice to the Permanent Secretary, 
Prime Minister's Office 














Dao luật về các vùng 
bién (Đạo luật số 2 năm 
2005) 


Maritime Zones Act 
2005 (Act No.2 of 2005) 





10. Các han ché đối với việc thực hiện quyên đi 
qua không gây hại 


(1) Thủ tướng có quyên đặt ra các quy định 
sau: 

(a) quy định các tuyến hàng hải và hàng không 
cho tàu thuyên và máy bay di qua hoặc bay trên 
các vùng nước quân đảo, nội thủy và lãnh hải; 
và 

(b) quy định về thứ tự mà tàu thuyén buộc phải 
tuân thủ khi di chuyển qua các eo biển hẹp trên 
các tuyển đường biển. 


(2) Với điều kiện tuân thi quy định tại Tiểu mục 
3, Thủ tướng có quyên quy định việc di qua 
toàn bộ hoặc một phan của vùng nước quân 
đảo, nội thủy và lãnh hải của các tàu chó chát 
thải độc hại, chất phóng xạ và hạt nhân. 


(3) Các tàu chở chất phóng xạ không được 
phép di qua vùng nước quan đảo, nội thủy và 
lãnh hải nếu không thông báo trước về việc đi 
qua các vùng biển này và phải được cho phép 
từ trước cũng như chỉ định tuyến hàng hải mà 
tàu được phép đi qua theo quy định của luật 
này. 


(4) Thủ tướng công bó trên Công báo về việc 
tam thời đình chi việc di qua không gây hại cua 
tàu thuyén nước ngoài tại một so vùng được xác 


























định cua vùng nước quán dao, nội thủy và lãnh 
hải nêu việc tạm thời đình chỉ đó là can thiết dé 
bao vệ an ninh cua Mauritius. 


10. Limits on exercise of right of innocent 
passage 


(1) The Prime Minister may make regulation: 
(a) To designate the sea lanes and air routes to 
be used by foreign ships and aircraft in passage 
through or over an archipelagic water, internal 
water and territorial sea; and 

(b) to prescribe traffic separation schemes to be 
observed by ships in passage through narrow 
channels in the sea lanes. 


(2) Subject to subsection (3), the Prime 
Minister may make regulations to regulate the 
passage of ships carrying hazardous waste, 
nuclear materials or radioactive materials 
through all or any part of the archipelagic 
waters, internal waters and territorial sea. 


(3) No ship carrying radioactive materials shall 
pass through any part of the archipelagic 
waters, internal waters or territorial sea unless 
prior notification of the intended passage of the 
ship through those waters or sea has been given 
and prior authorization and content for the 
passage, specifying the route to be taken by the 
ship, has been given, in accordance with 
regulations made under this section. 














(4) The Prime Minister may, by the notice in the 
Gazette, suspend temporarily the innocent 
passage of foreign ships in a specified area of 
any archipelagic waters, internal waters of 
territorial sea where he is satisfied that the 
suspension is essential for the protection of the 
security of Mauritius. 








Serbia 





12/3/2001 
(ké thira nghia 
vụ của Nam Tu 
cü) 











Trén co só quyén cua các quóc gia thành 
viên theo quy dinh tại Điều 310 của Công 
ước của Liên hợp quốc về Luật Biển, Chính 
phu Cong hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
Nam Tu nhận thấy rằng một quốc gia ven 
biển có thể thông qua các luật và quy định 
của mình, yêu cẩu tàu quân sự nước ngoài 
phải thông báo trước khi đi qua lãnh hải của 
quốc gia đó, đồng thời có thể hạn chế số 
lượng các tàu đi qua trong cùng một thời 
điểm. Các quy định này được thực hiện trên 
cơ sở luật tập quán quốc tế và phù hợp với 
các quy định về quyên di qua khong gây hại 
(Diéu 17 đến Diéu 32 của Công ưóc). 


Proceeding from the right that States parties 
have on the basis of article 310 of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, 
the Government of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia considers that a 
coastal State may, by its laws and 
regulations, subject the passage of foreign 
warships to the requirement of previous 
notification to the respective coastal State 











and limit the number of ships simultaneously 
passing, on the basis of the international 
customary law and in compliance with the 
right of innocent passage (articles 17 to 32 
of the Convention). 








Thuy 
Dién 





25/6/1996 





Tuyén bó ngày 
03/6/1996 vé việc di vào 
lãnh hải Thuy Điển 
của tàu hai quán va 
máy bay quân sự nước 
ngoài 


Proclamation of 3 June 
1966 concerning the 
admission to Swedish 
territory of foreign 
naval vessels and 
military aircraft 





Diéu 4 

Mot tàu hai quán nước ngoài được phép di qua 
lãnh hai hải sau khi thông bao qua đường 
ngoại giao. Tuy nhiên, không yêu cau thực hiện 
thông báo này đối với việc di qua vùng lãnh hải 
tại Oresund (eo biển) nằm gitta tuyén đường 
biển Kullen-Gilbjerghoven và Falsterbo Udde 
(Điểm Falsterbo) — Đèn biển Stevn. 

Article 4 

A naval vessel of a foreign Power shall be 
admitted to pass through the territorial sea 
after notification through diplomatic channels. 
No such notification, however, is required for a 
passage through the territorial sea in the 
Oresund (the Sound) between the lines Kullen- 
Gilbjerghoven and Falsterbo Udde (Falsterbo 
Point)-the Stevn Lighthouse. 





Tuyên bó khi ký 

Trên cơ sở các phân của Công ước quy định 
về việc di qua không gáy hại trong lãnh hải, 
tuyên bó này thể hiện ý định của Chính phủ 
Thụy Điển tiếp tục áp dụng quy chế hiện 
hành doi với việc di qua lãnh hải Thụy Điển 
của tàu quân sự nước ngoài và các tàu nhà 
nước khác không phục vụ mục đích thương 
mại, quy chế này hoàn toàn phù hợp với các 
quy định cua Công ước. 


Declaration upon signature 

As regards those parts of the Convention 
which deal with innocent passage through 
the territorial sea, it is the intention of the 
Government of Sweden to continue to apply 
the present régime for the passage of foreign 
warships and other government-owned 
vessels used for non-commercial purposes 
through the Swedish territorial sea, that 
régime being fully compatible with the 
Convention. 








PHỤ LỤC 


QUY ĐỊNH CUA CÁC NƯỚC YÊU CAU TAU QUẦN SỰ PHÁI XIN PHÉP 
KHI ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI TRONG LÃNH HẢI 














Ngày phê Quy định nội luật 
Tên nước chuẩn Tên văn bản Nội dung Tuyên bố khi ký, gia nhập UNCLOS 
UNCLOS 
Algeria 11/6/1996 Nghị định số 72-194, | Điêu 10 Tuyên bó số 2 khi phê chuẩn 








ngày 05/10/1972 về các 
quy định áp dụng cho 
việc di qua lãnh hai và 
viếng thăm cua tau 


chiên nước ngoài 
trong thời bình 


Decree No. 72-194 of 5 
October 1972 for the 
Peacetime Regulation 
of the Passage of 
Foreign Warships 
through the Territorial 
Waters and of their 
Calls 





Phù hợp với quy định tại Diéu 1 và các diéu 
khoản liên quan cua Nghị định này, việc di 
qua cua tàu quân sự phải được sự cho phép 
từ trước của cơ quan có thẩm quyển của 
AIgeria. Hải quân nước ngoài thông qua 
Bộ Ngoại giao, dé nghị được phép di qua 
lãnh hải toi thiểu 15 ngày trước khi tau 
quân sự nước đó đi vào lãnh hải Algeria 


Ariicle 10 

In conformity with the provisions of article 
1 et seq. of this decree, the passage of a 
warship shall be subject to prior 
authorization by the Algerian authorities. 
Such authorization shall be requested by 
the foreign naval authorities from the 
Ministry of Foreign Affairs at least 15 days 
before the date of entry into Algerian 
territorial waters. 





Chính phú Algeria tuyên bő rằng, phù hợp 
với các quy định tại Tiểu muc A và Tiểu muc 
C, Mục 3, Phan II của Công ước, việc di qua 
cua tàu quân sự trong lãnh hải cua Algeria 
được sự cho phép từ trước do 15 ngày, trừ 
các trường hợp bat kha kháng theo quy định 
của Công ước. 


Declaration 2 upon ratification 

The Algerian Government declares that, in 
conformity with the provisions of Part II, 
section 3, subsections A and C, of the 
Convention, the passage of warships in the 
territorial sea of Algeria is subject to an 
authorization fifteen (15) days in advance, 
except in cases of force majeure as provided 
for in the Convention. 

















Antigua va 02/02/1989 Đạo luật về các vùng | 14 (2) Một tàu quân sự nước ngoài không Không tuyên bó khi ký, phê chuẩn 
Barbadua biển năm 1982 (Đạo | được đi qua vùng nước quân đảo và lãnh 
luật số 18 ngày | hải nếu không có sự cho phép từ trước đó 
17/8/1982) của Co quan có thám quyén dành cho nước 
mà tàu quán sự đó mang cờ 
Maritime Areas Act, 
Act No. 18 of 17 | 14 (2) A foreign ship of war shall not 
August 1982 negative in  archipelagic water and 
territorial water without prior permission 
of the Competent Authority obtained by the 
State to which the ship belongs. 
Bangladesh 27/7/2001 Đạo luật số 26 năm | 3. (7) Tàu quán sự nước ngoài không được | Tuyên bó khi phê chuẩn 








1974 về Lãnh hải và 
các vùng biển 


Territorial Waters 
and Maritime Zones 
Act 1974, Act No. 
XXVI of 1974 





di qua lãnh hải trừ khi có sự cho phép từ 
trước đó cua Chính phu 


3. (7) No foreign warship shall pass 
through the territorial waters except with 
the previous permission of the Government. 





Việc tàu chiến di qua lãnh hải của quốc gia 
khác can được nhìn nhận là hoạt động hòa 
bình. Các biện pháp thông tin nhanh chóng 
và hiệu quả là dễ dàng và việc thông báo 
trước khi thực hiện quyên di qua của tàu 
chuyến là hợp lý và phù hợp với quy định 
của Công ước. Một số nước đã yêu cau can 
có thông báo như váy. Bangladesh bảo lưu 
quyên ban hành các quy định về van dé này. 


Declaration upon ratification 


The exercise of the right of innocent passage 
of warships through the territorial sea of 











other States should also be perceived to be a 
peaceful one. Effective and speedy means of 
communication are easily available and 
make the prior notification of the exercise of 
the right of innocent passage of warships 
reasonable and not incompatible with the 
Convention. Such notification is already 
required by some States. Bangladesh 
reserves the right to legislate on this point. 











Barbados 12/10/1993 — | Đạo luật số 1977-26 về | 6. (2) Tàu quán sự nước ngoài không được Không tuyên bó khi ký, phê chuẩn 
Lãnh hải di qua lãnh hải nếu không có sự cho phép 
từ trước đó của Cơ quan có thẩm quyển 
dành cho nước mà tàu quân sự đó mang 
Territorial Waters ai 
Act, No. 1977-26 
6. (2) A foreign ship of war shall not 
navigate in territorial waters without the 
prior permission of the Competent 
Authority obtained by the State to which the 
ship belongs. 
Dan Mach 16/11/2004 | Pháp lệnh vé quan lý | 1. (1) Pháp lệnh này áp dụng cho tàu quân | Không tuyên bó về van dé di qua không 








áp dụng cho tàu quân 
sự và máy bay quân 
sự nước ngoài vào 
lãnh thé Dan Mach 
trong thời bình, ban 
hanh ngay 16/4/1999 





sự và máy bay quân sự nước ngoài di vào 
lãnh thổ Đan Mạch khi Đan Mạch cũng 
nhw nước sở hữu các tàu và may bay đó 
đang trong trạng thái hòa bình. 

(3) Phù hop với mục dich cua Pháp lệnh 
này, thuật ngữ "di qua" có nghĩa là di qua 





gây hại trong lãnh hải 

















Ordinance Governing 
the Admission of 
Foreign Warships and 
Military Aircraft to 
Danish Territory in 
Time of Peace 





không gây hai theo quy định của luật quốc 
té 

(4) Khi dé nghị sự cho phép theo yêu cau 
của Pháp lệnh này, yêu cầu đó phải được 
trình trước ít nhất 10 ngày. Khi được yêu 
cau thông báo trước về việc di qua, thông 
báo đó phải được gửi tới không muộn hơn 
3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đi qua 


2. (1) Phù hợp với mục đích của Pháp lệnh 
này, “Lãnh thô Dan Mach" có nghĩa là 
lãnh thổ đất liền, các vùng nước thuộc chủ 
quyên Đan Mạch và vùng trời phía trên 
lãnh thé Dan Mach 


(2) Các vùng nước thuộc chủ quyên Đan 
Mach bao gôm nội thuy và lãnh hải đã 
được xác định. 


1. (1) This Ordinance shall apply to the 
admission of foreign warships and military 
aircraft to Danish territory when Denmark, 
as well as the State by which the vessel or 
aircraft is owned, are in a state of peace. 


(3) For the purposes of this Ordinance, the 
term “passage” means innocent passage 
within the meaning of international law. 


(4) Where prior permission is required 











following this Ordinance, the application 
for such permission shall be submitted not 
less than ten weekdays in advance. Where 
prior notification of passage is required, 
such notification shall be given not less 
than three weekdays in advance of the 
proposed passage. 


2. (1) For the purpose of this Ordinance the 
term “Danish territory" means Danish 
land territory and Danish territorial waters 
and the air-space above those territories. 


(2) Danish territorial waters embrace the 
territorial sea and internal waters as 
defined in the relevant 








Iran 





Chua phé chuán 





Dao luát nám 1993 vé 
các vùng biển của 
Công hòa Hồi giáo 
lran tại Vịnh Ba Tư 
và biển Oman 


Act on the Marine 
Areas of the Islamic 
Republic of Iran in 
the Persian Gulf and 
the Oman Sea, 1993 





Diéu 9 
Ngoại lệ cua việc di qua vô hại 


Việc di qua của tàu quân sự, tàu ngam, tàu 
và phương tiện chạy bằng năng lượng hạt 
nhân hoặc bat kỳ phương tiện hay thiết bi 
nổi nào khác đang chở các chất phóng xạ 
hoặc các chat nguy hiêm và độc hại khác 
đối với môi trường phải được sự cho phép 
từ trước đó của các cơ quan liên quan của 
nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tàu ngẫm 
phải di nói và treo có. 














Ariicle 9 
Exceptions to innocent passage 


Passage of warships, submarines, nuclear- 
powered ships and vessels or any other 
floating objects or vessels carrying nuclear 
or other dangerous or noxious substances 
harmful to the environment, through the 
territorial sea is subject to the prior 
authorization of the relevant authorities of 
the Islamic Republic of Iran. Submarines 
are required to navigate on the surface and 
to show their flag. 








Maldives 





07/9/2000 





Dao luát só 6/96 vé các 
vüng bién cüa 
Maldives nám 1996 


Maritime Zones of 
Maldives Act No. 6/96 





13. (b) Tàu quân sự hoặc tàu chạy bằng 
năng lượng hạt nhân hoặc tàu chở chất 
phóng xa hay các chát nguy hiểm và độc 
hại khác không được đi vào lãnh hai cua 
Maldives vì bất kỳ mục đích gì trừ khi được 
sw cho phép từ trước cau Chính phu 
Maldives và thực hiện việc đó theo các luật 
và quy định của Maldives 


13. (b) No foreign warship or foreign 
nuclear-powered ship or ship carrying 
nuclear or other inherently dangerous or 
noxious substances shall enter the 
territorial sea of Maldives for any purpose 
except with prior authorization of the 





Khóng tuyén bó khi ky, phé chuán 








Government of Maldives and in accordance 
with the laws and regulations of Maldives. 





Myanmar 


21/05/1996 


Luật năm 1977 về các 
vùng biên 


Territorial Sea and 
Maritime Zones Law, 
1977 


9. (a) Tau quân sự nước ngoài không được 
di qua lãnh hải nếu không có sự cho phép 
từ trước của Hội đồng Bộ trưởng. 


(b) Một tàu quân sự nước ngoài đi vào lãnh 
hải mà không có sự cho phép của Hội dong 
Bộ trưởng sẽ bị yêu câu rời khỏi khu vc 
đó ngay lập tức. 


(c) Trong quá trình di qua lãnh hai, tàu 
ngắm nước ngoài và các phương tiện đi 
ngâm khác phải di nói và treo co. 


9. (a) No foreign warship shall pass 
through the territorial sea without the prior 
express permission of the Council of 
Ministers. 


(b) A foreign warship entering the 
territorial sea without the prior express 
permission of the Council of Ministers shall 
be required to leave the area immediately. 


(c) During passage through the territorial 
sea, foreign submarines and other 
underwater vehicles shall navigate on the 
surface of the sea and show their flag. 


Không tuyên bó khi ky, phê chuẩn 








Oman 





17/8/1989 











Tuyên bó khi ký 











Tuyên bo số 2, về việc di qua cua tàu quân 
su trong lãnh hải Oman: 


Đi qua không gáy hại của tàu quân sự được 
dám bảo trong lãnh hải Oman với điều kiện 
phải có sự cho phép từ trước. Điều này cũng 
duoc áp dung cho tàu ngâm với điều kiện 
phải di nổi và treo cờ của nước mà tàu 
mang co’ 


Declaration upon signature 


Declaration No. 2, on the passage of 
warships through Omani territorial waters: 


Innocent passage is guaranteed to warships 
through Omani territorial waters, subject to 
prior permission. This also applies to 
submarines, on condition that they navigate 
on the surface and fly the flag of their home 
State. 








Pakistan 





26/02/1997 





Đạo luật năm 1976 về 
Lãnh hải và các vùng 
biển, ban hành ngày 
22/12/1976 


Territorial Waters 
and Maritime Zones 
Act, 1976 (of 22 





3. (2) Tau quân sự nước ngoài, bao gom 
tàu ngam và các phương tiện di ngâm khác 
và máy bay quân sự nước ngoài có thé di 
vào và di qua lãnh hải và vùng trời phía 
trên lãnh hải với sự cho phép từ trước cua 
Chính phu Liên bang; 


Quy định rang tàu ngẫm và các phương 
tiện đi ngâm khác phải di noi và treo cờ khi 





Không tuyên bó về vẫn đề di qua không 
gây hại trong lãnh hải 








December 1976) 


đi qua lãnh hải 


3. (2) Foreign warships, including 
submarines and other underwater vehicles 
and foreign military aircraft may enter or 
pass through the territorial waters and the 
airspace over such waters with the prior 
permission of the Federal Government; 


Provided that submarines and other 
underwater vehicles shall navigate on the 
surface and show their flag while passing 
through such waters. 








Romania 





17/12/1996 





Dao luát vé quy ché 
pháp lý của Nội thủy, 
Lãnh hải và Vùng tiếp 


giáp của Romania, 
ban hành ngày 
07/8/1990 


Act concerning the 
Legal Regime of the 
Internal Waters, the 
Territorial Sea and 
the Contiguous Zone 
of Romania, 7 August 
1990 





Diéu 21 

Tàu quân sự nước ngoài, tàu ngâm cũng 
như các phương tiện đi ngâm khác và các 
loại tàu nhà nước khác không phục vụ mục 
dich thương mại chỉ có thé di vào lãnh hải, 
cảng biển và vũng tàu khi có sự chấp thuận 
từ trước cua Chính phu Romania, trừ 
trường hop các tàu thuyén này gặp sự có 
hoặc tránh bão. 


Các tàu thuyên phải yêu câu được chấp 
thuận trong khoảng thời gian tối thiểu 30 
ngày trước ngày dự định đi qua lãnh hả 
hoặc đỗ lại tại cảng biển hay vũng tau, trừ 
trường hợp giữa Romania và nước mà tau 
mang co có thỏa thuận khác. 





Tuyên bỗ khi ký và được khẳng định lại 
khi phê chuẩn 


2. Romania khẳng định lại quyền của quốc 
gia ven biển đối với việc thông qua các biện 
pháp để bảo vệ an ninh, trong đó có qyén 
thông qua các luật quốc gia và các quy định 
liên quan đến việc đi qua lãnh hải của tàu 
quân sự nước ngoài 


2. Romania reaffirms the right of coastal 
States to adopt measures to safeguard their 
security interests, including the right to 
adopt national laws and regulations relating 
to the passage of foreign warships through 








Article 21 


Foreign warships, submarines and other 
submersible vehicles and other government 
ships operated for | non-commercial 
purposes may enter the territorial sea, 
harbours and roadsteads only with prior 
approval from the Romanian Government, 
except in cases in which they have suffered 
damage or are taking refuge from storms. 


Approval must be requested at least 30 
days before the scheduled date of the 
passage through the territorial sea or the 
call at harbours or roadsteads, except 
where otherwise agreed between Romania 
and the flag State. 


their territorial sea. 








St. Vincent 
và 
Grenadines 





01/10/1993 





Dao luát nám 1983 vé 
các vüng bién (Dao 
luát só 15 ban hành 
ngày 19/5/1983) 


Maritime Areas Act, 
1983 (Act No. 15 of 19 
May 1983) 





2.. "Các vùng nước cua St.Vincent và 
Grenadines" là nội thuỷ, vùng nước quán 
đảo và lãnh hai cua Saint Vincent và 
Grenadines. 


10. (2) Một tau quân sự nước ngoài không 
được phép di chuyển trong các vung nước 
của Saint Vincent và Grenadines nếu không 
có sự cho pháp từ trước cua Co quan có 
thẩm quyên dành cho nước mà tàu quân sự 
đó mang co. 





Không tuyên bó khi phê chuẩn 








2... "waters of Saint Vincent and the 
Grenadines" means the internal waters, 
archipelagic waters and territorial sea of 
Saint Vincent and the Grenadines. 


10. (2) A foreign warship shall not 
navigate in the waters of Saint Vincent and 
the | Grenadines | without the prior 
permission of the Competent Authority 
obtained by the State to which the ship 
belongs. 





Seychelles 


16/9/1991 


Đạo luật năm 1999 về 
các vùng biển (Đạo 
luật số 2 ban hành 
năm 1999) 


Maritime Zones Act, 


1999 (Act No. 2 of 
1999) 


16. (2) Tàu quân sự nước ngoài có thé di 
vào va di qua lãnh hải hoặc vùng nước 
quân đảo sau khi thông báo và được sự cho 
pháp từ trước đó cua Cơ quan Cảng vu 
Seychelles. 


16. (2) Foreign warships may only enter or 
pass through the territorial sea or 
archipelagic waters after giving notice to, 
and obtaining prior authorization of, the 
Port Authorities of Seychelles. 


Khóng tuyén bó khi phé chuán 








Somalia 





24/7/1989 





Luát só 37 vé Lãnh 
hải và cảng bién, ban 
hành ngày 10/9/1972 


Law No. 37 on the 





Điều 10 Tàu quân sự 

Tàu quân sự nước ngoài không được đi qua 
lãnh hải trừ khi các tàu này được sự cho 
phép cua Chính phú Somalia 











Territorial Sea and 
Ports, of 10 
September 1972 


Article 10 Warships 


Foreign warships are not allowed to pass 
through the territorial sea unless they are 
authorized by the Somali Government. 





Sri Lanka 


19/7/1994 


Luat số 22 về các vùng 
biển ban hành ngày 
01/9/1976 


Maritime Zones Law 
No. 22 of 1 September 
1976 


3. (1) Tàu thuyền của tất cả các nước được 
quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải. 
Việc đi qua được coi là không gây hại khi 
không làm phương hại đến hòa bình, trật tự 
và an ninh của nền Cộng hòa; 

Quy định rằng tàu quân sự nước ngoài 
không được vào hoặc đi qua lãnh hải trừ 
khi có sự chấp thuận từ trước và tuân thủ 
các điều kiện được Bộ trưởng quy định 


3. (1) Ships of all States shall enjoy the 
right of innocent passage through the 
territorial sea. Passage is innocent only so 
long as such passage is not prejudicial to 
the peace, good order or security of the 
Republic; 


Provided that no foreign warship shall enter 
or pass through the territorial sea except 
with the prior consent of, and subject to 
such conditions as may be specified by, the 
Minister. 








Sudan 





23/01/1985 





Đạo luật năm 1970 về 





8. (3) Việc di qua cua tàu quân sự trong 





Tuyên bó khi ký 

















Lãnh hải và Thêm lục 
địa 


Territorial Waters 
and Continental Shelf 
Act, 1970 





lãnh hai phải được sự cho phép từ trước và 
Chính phu có thể thực hiện tat cả các biện 
pháp cần thiết để chống lại hành động vi 
phạm của các tàu này và tàu ngâm phải di 
nói và treo cờ của nước mà tàu mang có. 


8. (3) The passage of military vessels in the 
territorial waters shall be subject to 
previous permission, and the Government 
may take all necessary action against ships 
committing any breach, and submarines 
shall navigate on the surface and shall 
show the flag of the nation to which they 
belong. 





[2] [Sudan] muốn nêu lại [Tuyên bó cua 
Chủ tịch Hoi nghị] tai Phiên hop toàn thể 
của Hội nghị lần thứ 3 Cong ước cua Liên 
họp quốc về luật biển, ngày 26/4/1982 liên 
quan đến Diéu 21 quy định về các luật và 
quy định của quốc gia ven biển về van dé di 
qua không gây hại: Cụ thể, việc rút sửa đổi 
vào thời điểm đó được một số quốc gia đệ 
trình không làm ảnh hưởng đến quyển của 
quốc gia ven bién duoc thuc hién moi bién 
pháp cán thiết dé bảo vệ an ninh của minh 
theo quy định của Diéu 19 về nghĩa của 
thuật ngữ “đi qua không gây hại” và Điều 
25 về quyền bảo vệ của quốc gia ven biển. 


Declaration upon signature 


[2] [The Sudan] wishes to reiterate [the 
statement by the President of the 
Conference] in plenary meeting during the 
Third United Nations Conference on the 
Law of the Sea, on 26 April 1982, 
concerning article 21, in which deals with 
the laws and regulations of the coastal State 
relating to innocent passage: namely, that 
the withdrawal of the amendment submitted 
at the time by a number of States did not 
prejudge the right of coastal States to take 
all necessary measures, particularly in 











order to protect their security, in 
accordance with article 19 on the meaning 
of the term "innocent passage" and article 
25 on the rights of protection of the coastal 
State. 








Trung 
Quốc 





07/6/1996 





Luật về Lãnh hải và 
vùng tiếp giáp của 
nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, ban 
hành ngày 25/02/1992 


Law of the People's 
Republic of China on 
the Territorial Sea 
and the Contiguous 


Zone, 
1992 


February 25, 





Điều 6 

Tau thuyén nước ngoài không phục vụ mục 
dich quân sự được quyên di qua lãnh hải 
của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
theo quy định của luật này. 


Tàu thuyén nước ngoài phục vụ mục dich 
quân sự phải có được sự cho phép của 
Chính phu nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa để đi vào lãnh hải của nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa. 


Article 6 

Foreign ships for non-military purposes 
shall enjoy the right of innocent passage 
through the territorial sea of the People's 
Republic of China in accordance with the 
law. 


Foreign ships for military purposes shall 
be subject to approval by the Government 
of the People's Republic of China for 
entering the territorial sea of the People's 





Tuyên bó khi phê chuẩn 


Theo quyết định tại phiên họp thứ 19 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa, Chu tịch nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa đã phê chuẩn 
Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 
được ký vào ngày 10/12/1982 và cùng với 
đó tuyên bó như sau: 


4. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
khẳng định lại rằng quy định của Công ước 
của Liên hợp quốc về Luật biển về van dé di 
qua không gây hại trong lãnh hải không ảnh 
hưởng đến quyén của quốc gia ven biển 
được quy định trong nội luật cua mình về 
việc yêu cau một nước khác phải có sự chấp 
thuận từ trước hoặc phải có thông báo trước 
cho quốc gia ven biển về việc tau quân sự 
của nước đó đi qua lãnh hải của quốc gia 
ven biển. 


Declaration upon ratification 











Republic of China. 


In accordance with the decision of the 
Standing Committee of the Eighth National 
People's Congress of the People's Republic 
of China at its nineteenth session, the 
President of the People's Republic of China 
has hereby ratified the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 
December 1982 and at the same time made 
the following statement: 

4. The People's Republic of China reaffirms 
that the provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
concerning innocent passage through the 
territorial sea shall not prejudice the right 
of a coastal State to request, in accordance 
with its laws and regulations, a foreign State 
to obtain advance approval from or give 
prior notification to the coastal State for the 
passage of its warships through the 
territorial sea of the coastal State. 








Yemen 





21/7/1987 





Đạo luật số 45 năm 
1977 về Lãnh hải, 
Vùng đặc quyền kinh 
tế, Thềm lục địa và 
các vùng biển khác, 
ban hành ngày 
17/12/1977 





Điều 7 

(a) Việc đi vào và đi qua lãnh hải của tàu 
quân sự nước ngoài, bao góm cả tàu ngâm 
và các phương tiện đi ngâm khác phải 
được sự cho phép từ trước đó cua các cơ 
quan có thẩm quyên của nước Cộng hòa 
Yemen. 


(b) Tàu ngám và các phương tiện di ngẫm 





Tuyên bó khi phê chuẩn 


2. Nước Cộng hòa Hồi giáo Yemen tôn 
trọng quy định của luật quốc té về việc tw do 
di qua được áp dung riêng cho tàu buôn và 
máy bay; tàu chay bằng năng lượng hạt 
nhân cũng nhw tàu quán sự và máy bay 
quân sự nói chung phải được nước Cộng 
hòa Hoi giáo Yemen cho phép trước khi di 

















Act No. 45 of 1977 
concerning the 
Territorial Sea, 
Exclusive Economic 
Zone, Continental 
Shelf and other 
Marine Areas, Act. 
No. 45 of 17 December 
1977 





phải di nổi va treo cờ khi di qua lãnh hải. 
Article 7 


(a) The entry of foreign warships, including 
submarines and other underwater vehicles, 
into and their passage through the 
territorial sea shall be subject to prior 
authorization from the | competent 
authorities in the Republic. 


(b) Submarines and other underwater 
vehicles are required to navigate on the 
surface and to show their flag while 
passing through the territorial sea. 





qua các vùng bién thuộc chủ quyên Yemen 
theo các nguyên tac cua luật quốc té vé chu 
quyén quóc gia. 


Declaration upon ratification 


2. The Yemen Arab Republic adheres to the 
concept of general international law 
concerning free passage as applying 
exclusively to merchant ships and aircraft; 
nuclear-powered craft, as well as warships 
and warplanes in general, must obtain the 
prior agreement of the Yemen Arab 
Republic before passing through its 
territorial waters, in accordance with the 
established norm of general international 
law relating to national sovereignty. 








